TAGAWA SHUN'EI 


DUY THỨC 
TRONG 
ĐỜI SÔNG 


LIVING 
YOGACARA 


Anh ngữ: CHARLES MULLER 


Biên dịch: THUẦN BẠCH 
HUỆ THIỆN 


l 


Chapter One: Yogacard is... 


NOTHING BUT THE TRANSEFORMATIONS 
OEF CONSCIOUSNESS 


T built my hut amid the throng oƒ men, 

But there is no địn oƒcarriages or horses. 

You ask me how this can be? 

When the heart is remofte, the earth stands alooƒ 
Plucking chrysanthemums by the eastern hedge, 
1 see aqƒar the southern hills, 

The mountain aïr is fine qf sunset; 

tưing birds return home in ƒÏocKks. 

Tr this return lies reql meaning; 


T want to explain it, but Ï lose the words. 


Tao Yuanming, "Drinking Wine" 


It might be surprising that I choose to open up this 
discussion with Tao Yuanmings poem "Drinking 
Wine." However, seeing that we are øoing fo engaøe 
ourselves with Yogacara Buddhism from the 
perspective of 1s relevance 1n dealing with our dally 
lives, I would like to take this poem as our poInt of 


departure. 


Chương Một: Duy Thức là ... 


CHỈ LÀ THỨC BIÊN 


Kết lư tại nhân cảnh, 4m chỗ đông người qua 
Nhi vô xa mã huyên. Mà không ôn ngựa xe 
Vấn quân hà năng nhỉ? Hới anh sao được vậy? 
Tâm viễn địa tự thiên. — Tim xa đất đời xa. 
Thái cúc Đông ly hạ, Bở dậu Đồng hải cúc, 
Du nhiên kiến Nam sơn. Thấy nứi Nam xa mờ. 
Sơn khí nhật tịch giai, Hoàng hôn khí núi đẹp, 

Phi điều tương dữ hoàn, Từng đàn chữn bay về, 

Thử trung hữu chân ý,  Ở đây có chân ÿ, 

Dục biện dĩ vong ngôn. Muốn nói lời chẳng ra. 

Đào Uyên Minh, “Âm Tửu” 


Có lẽ quí vị ngạc nhiên là tôi đã chọn bài thơ 
“Uống Rượu” của Đào Uyên Minh (Đào Tiểm) để mở 
đầu cho buổi thảo luận này. Tuy nhiên, vì chúng ta sắp 
ứng dụng Duy Thức Học Phật Giáo trên quan điểm 
ứng xử trong cuộc sống hăng ngày, nên tôi muốn dùng 


bài thơ này như điểm khởi đầu. 


h 


Ï was In my second year of hiph school when I 
was first Introduced to this Chinese poem. Since that 
time, I have continued to re-read 1t from time to time, 
and whenever I do, a proverb comes to mind, which 
goes: "The great recluse hides himself 1n the clty 
markets the minor recluse hides in the deep 
mountains." Our teacher, Mr. U., also taught us this 
proverb for the purpose of drawing out the meaning of 
the poem. I remember having been somewhat puzzled 
by 1ts meaning at the time, but later on, after enfering 
into the world of Buddhism, 1ts meaning became 
1ncreasingly clear. 


While 1t 1s Indeed the case that anyone who 1s 
practicing meditaton 1n a Buddha-hall 1s seeking 
enliphtenment as some sort of distant goal, the fact 1s 
that the temples, practice centers, and the Buddhist 
path do not exIst for any purpose other than for us to 
fully understand ourselves exactly as we are here and 
noW. 


Where we are now, as shown In Tao Yuanming's 
poem the hut in the midst of the world of people-Is 
precisely our practice cenfer, and so 1t doesnt do us 
any good to try to escape from 1t. We should think 
about the Buddha-path and the meditation hall in the 
way of the great recluse who ”withdraws to the cIty 
streefs." 


Tôi được biết bài thơ Trung Hoa này lần đầu tiên 
khi học năm thứ hai trung học. Từ đó cứ đọc đi đọc lại 
mãi bài thơ, và mỗi lần đọc tôi lại nhớ đến câu cách 
ngôn: “Đại ẩn tại thị; tiểu ấn tại sơn.” Giáo sư của 
chúng tôi, ông U., có dạy câu cách ngôn này mục đích 
rút ra ý nghĩa bài thơ. Tôi nhớ lúc đó tôi còn hơi mờ 
mịt về ý thơ, nhưng sau này khi đã vào được thế giới 


đạo Phật, bài thơ trở nên rõ nghĩa hơn. 


Thông thường một người tập thiền trong Phật điện 
đang cô tìm giác ngộ như một loại mục tiêu xa xôi nào 
nhưng sự thực là chùa chiên, trung tâm thiền tập, và 
Phật đạo có mặt không vì mục đích nào khác hơn là 
giúp chúng ta tự hiểu mình một cách trọn vẹn và chính 


xác ngay đây và bây giờ. 


Nơi chúng ta bây giờ đang có mặt, như bài thơ 
của Đào Uyên Minh diễn tả, một căn nhà giữa thế gian 
đông người, đích thực là trung tâm thiên tập của chúng 
ta; và chăng ích lợi gì khi cố gắng tìm cách trốn chạy. 
Chúng ta có thể nghĩ Phật đạo và thiền đường như kiểu 


nhà đại ân “trốn lánh phố thị.” 


This 1s the main reason this poem resonates with 
me, and thus I continue to re-read 1t. 


But there 1s also another reason. 


Tao Yuanming has told us that in the noisy world 
of men-living 1n the middle of the city - he hears no 
noIsy traffic. He has, in answering his own quesfion, 
arrived at a conclusion: "When the mind 1s remote, the 
earth stands aloof." I take "When the mind 1s remote” 
to mean that the mind 1s distantly removed from 1ts 
attachments. So what 1s this world of ours, when 
viewed by the person who has a "remote mind”? 
Whether 1t be someone who boIsterously takes the lead 
in worldly affairs, or, on the other hand, the spiritually- 
attuned person who 1s profoundly aware of the pitfalls 
of deep attachment to one's ego - both of these people 
are, after all, overwhelmed by, and washed along 1n the 
flow of dally affatrs. However, we can be certain that 
they are perceiving theIr circumstances along the way 
1n a quite different manner. 


The great recluse Tao Yuanming tells us that he 1s 
removed from the clamor of the world of men. But 
how about us? We ordinary people frequently seek to 
be able to escape from day-to-day living 1n the way of 
the lesser recluse, who goes deep 1n the mounfains to 
be alone. 


Đây là lý do chính khiến bài thơ âm vang đến tôi 
nên tôi đọc tiếp. 
Nhưng cũng có một lý do khác nữa. 


Đào Uyên Minh đã nói với chúng ta rằng trong 
thế gian náo động của muôn người - sống giữa thành 
thị - ông nghe tiếng xe cộ không ôn ào. Để trả lời câu 
hỏi của chính mình, ông đã đi tới kết luận là khi /m xa 
đất đời xa.” Tôi hiểu khi râm xa là khi tâm xa rời dấu 
vết của vướng mắc buộc ràng. Thế thì cái gì là thế giới 
của chúng ta, khi được nhìn bởi một người có tâm rời 
xa? Dù đó là một người năng nổ chỉ huy trong sinh 
hoạt thế gian hay, mặt khác, một người thuần về tâm 
linh tỉnh giác cao độ về những hậu quả của ngã chấp 
sâu dảy - cả hai loại người này, rốt cuộc cũng bị đẻ bẹp 
và cuốn trôi theo dòng thế tục. Tuy nhiên chúng ta có 
thê chắc chăn răng họ đang nhận thức hoản cảnh sống 


riêng trên đường đời một cách khác nhau. 


Nhà đại ấn Đào Uyên Minh nói với chúng ta là 
ông đã thoát khỏi thế gian náo động muôn người. 
Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta, những con 
người bình thường hay tìm cách thoát ra khỏi cuộc 
sông hăng ngày theo lối tiểu ân đi vào thâm sơn cùng 


côc đề sông một mình. 


If we really think 1t through, we can say that while 
we live in the same world, each person sees things 1n 
his or her own way, and there 1s a sense in which each 
one of us 1s 1n fact living In his own world. Thịs fact 1s 
very Inferesting to take into account as we accumulate 
the experlences of daily living, yet from another 
p€rspective, 1t can also be a bit scary. 


Given the admontfion of Tao Yuanming about 
"distancing the mind,” what we need to consider 1s 
whether such "distancing” 1s actually a function of our 
own minds, and I1 so, 1Ý 1t 1s a fundamental, Innate 
function or perhaps even the mind's basic character? 


The Yogacara teachings that we will discuss 
constitute the form of Buddhism that has taken under 
the deepest consideration these problems regarding the 
composifion and function of our mind. 


The Yogacara project which attempts to 
accurately map out the concrefe structure of our minds, 
develops as the result of coming to a profound 
understanding of the relatlonship between ourselves 
and the myriad obJects In our environment, and then 
correlaing these with the basic teachings of 
Sakyamumi Buddha. The central tenet of Yogacara 1s 
usually said to be that of "conscIousness-only;" which 
means, more preciscly, “"nothng but the 
transformations of conscIousness. " 


10 


Nếu suy nghĩ cho cùng, có thể nói rằng sống trong 
cùng một thế giới, mỗi chúng ta nhìn sự vật khác nhau 
theo kiểu của mình, và thực ra lại hợp lý khi mỗi người 
chúng ta sống trong thế giới của riêng mình. Lưu tâm 
tới điều này thật là thú vị, khi chúng ta thu thập những 
kinh nghiệm sống hằng ngày, nhưng trên bình diện 


khác, điêu này cũng hơi đáng sợ. 


Khi được Đào Uyên Minh cảnh giác về “tâm rời 
xa”, điều chúng ta cần cân nhắc là sự “rời xa” ấy thật 
sự là một chức năng của tâm, và nếu đúng như thế, có 
phải là chức năng căn bản, sẵn có hay có thể còn là bản 


tính của tâm? 


Duy Thức học chúng ta sắp thảo luận xây dựng 
cấu trúc Phật Giáo, nghiên cứu kỹ càng những vấn đề 


liên quan đên sự hình thành và chức năng của tâm. 


Nhiệm vụ của Duy Thức là cố gắng vẽ ra thật 
chính xác cấu trúc cụ thể của tâm, kết quả đã đưa ra sự 
hiểu biết sâu xa về tương quan giữa chúng ta và muôn 
ngàn sự vật chung quanh mình, và liên hệ với lời dạy 
căn bản của Đức Phật Thích Ca. Nguyên lý căn bản 
của Duy Thức thường được nhắc tới là “chỉ là thức,” 


chính xác hơn có nghĩa “chỉ là thức biên.” 


II 


The characterizaion "nothing but the 
transformatlons of consclousness” can be further as 
"nothing but that which has been transformed by 
ConscIousness." I am afraid, however, that starting off 
with this kind of arcane approach 1s probably not very 
helpful for newcomers to this topic, so Ứd like to step 


back and take a gentler approach for a moment. 


AI the clapping oƒ hands, 

The carp come swinming ƒor ƒood; 
The birds fÏy away in ƒright, and 

A maiden comes carrying tea - 


Sarusawa Pond. 


This 1s a line of Japanese tanka poetry, which 
expresses distinct ways of Interpreting a particular 
event, based on a few traditional Jlapanese Images. If 
one claps one's hands the carp (which are conditioned 
to come for feeding at the clap of the hands) w1ll come 
swimming to the waters edge for food; birds, on the 
other hand, will fly away 1n fright. Yet again, to the 
waltress 1n the traveler's Imn, 1t 1s a notification that the 


øuesf wants tea. 


Sarusawa Pond (Monkey Marsh Pond) lies mm the 


middle ofa famous tourIst area in Nara. 


12 


Đặc tính “chỉ là thức biến” có thể diễn rộng ra 
như “không có điều gì mà không phải là thức biến.” 
Tuy nhiên tôi e rằng bắt đầu với phương cách có vẻ 
khó hiểu này có thể không giúp những người lần đầu 
tiên làm quen với đề tài này, vì vậy tôi muốn lui lại và 
tạm thời sử dụng một phương cách nhẹ nhàng hơn. 

Nghe tiếng về tay, 

Cá bơi đi tìm môi; 

Chim sợ hãi bay đi và 

Có gái mang trà tới - 

Hồ Sarusawa. 

Đây là một đoạn thơ “đoản ca” của Nhật, nói lên 
cách diễn giải khác nhau của một sự việc, dựa trên vài 
hình ảnh truyền thống của Nhật. Nếu có người vỗ tay 
thì cá (đã được tập ngoi lên khi nghe tiếng võ tay cho 
ăn) sẽ bơi vào bờ để ăn; chim ngược lại sẽ bay đi vì sợ. 
Tuy nhiên, đối với cô chiêu đãi trong một quán trọ thì 


đó là dâu hiệu khách muôn uông trà. 


Hồ Sarusawa năm trong khu du lịch nôi tiêng ở 


Nara. 


13 


It 1s said that this verse was written because there 
are so many travelers 1nns (ryokan) 1n that area, but 1t 
1s also well known as a place where one can, from the 
waters edge, look up at the Impressing figure of the 
five-story pagoda of Kofukuji temple. 


Yogacara 1s the doctrine of the Hosso (Ch. 
Faxiang) school, one of the six schools of the southern 
(Nara) court, and KofukuJi 1s the long-flourishing 
headquarters for the study of Hosso teachings. 
Therefore, this tanka line which at first glance does not 
appear to say anything out of the ordinary, actually 1s a 
đirect expression of the essence of the Yogacara way 
of thinking. 


The subJect of the verse 1s the extremely simple 
action of "clapping the hands." This verse shows that 
desptte the singular character of this action, and the 
singular character of the sound that 1s generated, Its 
meaning can be dramatically different depending upon 
the individual conditions of the recerver ofthe sound. 


On the other hand, we can all call to mind the case 
Of seeing the same thing many times over and over. 
Everyone has had the experlence of having therr 
Impression of a particular obJect change depending 
upon their feelings or conditions at a øgiven moment. 
Thịs 1s because the obJect 1s seen under the Influence 
ofthe mental state of that moment. 


14 


Bài thơ này được sáng tác vì có nhiêu quán trọ ở 
đó. Địa điêm này cũng nôi tiêng vì từ bờ hô có thê nhìn 
ngăm nét đẹp ngôi chùa Hưng Phước năm tâng. 


Duy Thức là học thuyết của Pháp tướng tông, một 
trong sáu tông phái ở miền nam (Wzzz), và Hưng 
Phước tự là trung tâm nghiên cứu học thuyết Pháp 
tướng phát triển từ lâu. Vì thế đoạn thơ tanka này khi 
mới đọc sơ qua không có vẻ gì đặc biệt, nhưng đã diễn 


tả trực tiếp cốt tủy tư duy theo Duy Thức. 


Chủ đề bài thơ là một động tác cực kỳ đơn giản 
“võ tay.” Bài thơ chứng tỏ mặc dù đặc tính hành động 
đơn giản, và tiếng động phát sinh từ đó, ý nghĩa lại rất 
khác nhau tùy theo hoàn cảnh mỗi cá nhân khi nghe 


tiếng vỗ tay 


Mặt khác, chúng ta có thể lưu ý đến trường hợp 
khi thấy đi thấy lại một vật nhiều lần. Ai cũng có kinh 
nghiệm về việc mình có những cảm tưởng khác nhau 
về một vật đặc biệt nào tùy theo cảm xúc hay hoàn 
cảnh lúc đó. Lý do là chúng ta nhìn vật dưới ảnh hưởng 
tâm ý của ta lúc bấy giờ. 


15 


Of course, at the time when we are looking at 
something, we are generally not aware of the way our 
feelings are being proJected 1nfo the situation. 


Seen 1n this way, our so-called cognition, or the 
action of discerning the meaning of things as they are 
percerved by us, 1s never 1n any case a perception of 
the external world exactly as 1t 1s, but rather a world 
that can only be apprehended via 1fs Interface with our 
present mental state. In other words, 1t 1s nothing other 
than our own mind that constructs thíngs and 
determines their content. This 1s the meaning of 
"consclousness-only," or “nothing but the 
transformations of conscIousness.” And, 1f we turn this 
around, we ourselves are nothing other than things that 
dwell in a world defined by the limits of that which 1s 
knowable by the functions of our own mind. 


There 1s a sense in which this can actually seem 
pretty scary. Why? Because 1f there 1s abundance 1n 
my mind, [II be able to experience life dwelling 1mm a 
world of abundance; but on the other hand, 1f there 1s 
poverty In my mind, there will be no recourse excepf 
for me to reside 1n a world of poverty. 


If I have no recourse but to finsh my days 1n 
poverty, this would indeed be a sad human limitation. 


16 


Dĩ nhiên là có những lúc khi nhìn một vật, ta 
thường không tỉnh giác vê những cảm xúc của mình 


được phóng ra trong tình huồng ngay đó. 


Nhìn sự vật như thế, điều gọi là nhận thức của 
chúng ta, hay tác ý phân biệt sự vật được chúng ta nhận 
thức, không bao giờ trong bất cứ trường hợp nào là 
nhận thức thế giới ngoại tại đúng như thật, mà chỉ là 
thế giới được nhận biết qua tiếp xúc với trạng thái tâm 
chúng ta lúc đó. Nói cách khác, đó chỉ là sản phẩm do 
tâm chúng ta tạo dựng và xác định nội dung sản phẩm 
đó. Đó là ý nghĩa của “chỉ là thức” hay “tất cả chỉ là 
thức biến.” Và, nếu nhìn lại mình, ngay cả chúng ta 
cũng chỉ là những sự vật øháp) trụ trong một thế giới 


hạn cuộc do tâm chính mình tạo dựng. 


Thật sự điều này có chiều hướng có vẻ rất đáng 
sợ. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tâm phong phú, tôi có thể 
kinh nghiệm được một đời sống trong một thế giới 
phong nhiêu; nhưng trên khía cạnh khác nếu tâm nghẻo 
nàn, không có gì để tôi trông cậy ngoài chính tôi ra để 


sông trong một thế giới nghẻo nản. 


Nếu tôi không thể nương tựa vào đâu để sông qua 
ngày trong sự nghèo khổ thì kiếp người thật là hạn hẹp 


đáng buôn. 


17 


However, the noton of "nothng but the 
transformatons of  consciousness” teaches us 
accurately about the mode of the reality we experlence. 
Because of this, we can develop a deep awareness that 
we have no recourse but to continually and repeatedly 
reflect on ourselves. The effort of trying to live lIfe 
with this kind of earnest reflection can be understood 
to be the practice of Yogacara Buddhism. 


THE FOUR ASPECTS OE COGNITION and 
THE THREE KINDS OF OB.JECTS 


As we have broached the topic of consclousness- 
ony and nothng but the transformations of 
conscIousness through this poetic Iimagery. [ would 
like to proceed by providing a few further examples 
from dally experlence that will hopefully shed further 
light on these notions. 


We are, in the midst of our day-to-day affairs 
conftinuously experlencing the mental functlons of 
seeing, hearing, and thinking, assuming all the while 
that we are directly seeing, hearing, and understanding 
the external world. But careful analysis makes 1t quIte 
clear that this cannot actually be the case. 


18 


Tuy nhiên, khái niệm “chỉ là thức biến” chỉ cho 
chúng ta một cách chính xác kiểu thực tại chúng ta 
kinh nghiệm được. Vì thế chúng ta có thể phát triển sự 
tỉnh giác thâm sâu là không có gì để nương tựa mà phải 
liên tục quán chiếu tự thân. Nỗ lực sống một cuộc đời 
với sự quán chiếu miên mật chính là chúng ta đang tu 


tập Duy Thức học Phật Giáo. 


BÓN KHÍA CẠNH NHẬN THỨC và BA 
LOẠI ĐI TƯỢNG (744M CẢNH) 


Chúng ta đã bắt đầu vào đề tài Duy Thức và chỉ là 
thức biến bằng hình ảnh thơ ca. Tôi muốn được tiếp tục 
cống hiến quí vị thêm vài thí dụ về kinh nghiệm trong 
đời sống hằng ngày với hy vọng giúp vẫn đề được sáng 


tỏ hơn. 


Giữa cuộc sống đời thường chúng ta luôn luôn 
kinh nghiệm chức năng thấy, nghe, suy nghĩ, và cho 
rằng ta trực tiếp thấy, nghe, và hiểu biết được thế giới 
ngoại tại. Nhưng khi phân tích kỹ hơn, không phải thực 


như vậy 


According to Yogacara Buddhism what we 
actually perceive are Images of the things of the 
external world as they are transformed by our own 
conscIousness, and reflected onto our own mind. This 
being so, the things of the world that we are seeing and 
hearing cannot be the world exactly as 1t 1s. All of the 
things around us are the transformations by our own 
conscIousnesses. This 1s the basic Yogacara approach 
to understanding the relationship between ourselves 


and our environmer. 


We assume that we are sensing and seeing the 
scenery of the mountans 1n the distance and clouds 1n 
the sky that spread out before us in the way that these 
things actually exist. We also prefer to think that we 
are accurately recognizing the people and evenfs 
surrounding us as we carry out our dailly lives. When 
someone happens to point out that our view lacks 


obJectivity and 1s off the mark, we dontt like 1t. 


However, 1ƒ we think 1t through even though the 
mounftain we are presently seeing 1s a single entity, 
upon reflection 1t should become clear to us that we are 
actually seeing the mountain via the medium of the 
outwardgoing proJection of various menfal condiftions 
that are specific to us as Individuals. 


20 


Theo Duy Thức Học Phật giáo, vật gì ta đang 
nhận biết là những hình ảnh sự vật bên ngoài đã bị thức 
biến và phản chiếu lại trên tâm chúng ta. Như thế, 
chúng ta thấy nghe những sự vật (các pháp) thế gian 
không phải đích thực như chúng đang là. Mọi sự vật 
chung quanh chúng ta đều bị thức biến hiện. Đó là sự 
tiếp cận căn bản của Duy Thức để chúng ta hiểu được 


môi liên lạc giữa mình và ngoại cảnh. 


Chúng ta cho rằng mình cảm nhận và nhìn thấy 
cảnh núi non phía xa với áng mây trải dài trước mắt y 
như thực sự đang xuất hiện. Chúng ta cũng nghĩ rằng 
mình biết được con người và những cảnh vật chung 
quanh trong đời sống hăng ngày một cách chính xác. 
Và chúng ta không thích khi có ai đó chỉ cho thấy cái 


nhìn của mình thiêu khách quan và sai lâm. 


Tuy nhiên, nếu ngọn núi chúng ta thấy là một 
thực thê đơn giản, khi nghĩ kỹ lại rõ ràng chúng ta thấy 
ngọn núi qua trung gian sự phóng chiếu từ những tâm 
trạng khác nhau của chúng ta là những cá nhân riêng 


biệt. 


21 


Rather than seeing the mountain as 1t really 1s, 
what I am actually seeing 1s a mountain that 1s colored 
and altered by my own mind. 


It 1s said that a painter picks up the brush upon the 
feeling of being moved by the power of the scene of 
the mountain that stands before him. When we look at 
the scenes of Mt. FuJi pamted by famous Japanese 
artists such as Hayashitake and Ryuzaburo Umehara, 
even though theoretically speaking we should see 1n 
their respective works the same exact Image of the 
mountain, the Mt. Fuji that ends up being painted on 
the canvas contains a wide range of distortions. 


Concerning this, Nakagawa Kazumasa (a famous 
living Japanese artist) has wriften that the work of the 
paInter 1s to "fix" what 1s moved 1n his mind, while the 
mind that receives this deep Impression "undoes” the 
shape. If this 1s the case, then we can say that the 
distorted Image of Mt. Fuji that 1s painted onto the 
canvas 1s one that has been transformed 1n the paInter's 
mind according to the received Impression, and this 1s 
what the painter has fixated upon. 


Although these kinds of artistic distortlons may 
not be readily apparent while we are In the process of 
carrying out our dally lives, 1t 1s nonetheless the case 
that while we are In the midst of our dally activities, 
we are, Just like these paInters, perceiving all the things 
we must come 1n confact with differently according to 
Our various mental states. 


22 


Thay vì nhìn ngọn núi như đang là (=hz thị), vật 
chúng ta thực sự thấy là một ngọn núi đã bị tâm chúng 
ta biến đối và tô vẽ thêm. 

Thông thường họa sĩ cầm cây cọ lên vì nguồn 
cảm xúc trước cảnh núi non. Khi nhìn cảnh núi Phú Sĩ 
được các họa sĩ danh tiếng Nhật Bản như Hayashitake 
và Ryuzaburo Umehara vẽ, ngay cả trên lý thuyết 
chúng ta thấy tác phẩm của họ chính là hình ảnh của 
ngọn núi, kết quả là ngọn Phú Sĩ được vẽ trên vải vẫn 


khác xa với ngọn núi thật rât nhiêu. 


Ưu tư về vấn đề này, Nakagawa Kazumasa (một 
họa sĩ danh tiếng còn tại thể) viết rằng công việc của 
họa sĩ là “sửa sang” vật gì được mang vào tâm ông, 
trong khi tâm nhận được cảm giác sâu sắc này lại “tháo 
gỡ” hình nét. Nếu đúng như thế, chúng ta có thể nói 
rằng hình ảnh méo mó của núi Phú Sĩ khi vẽ ra trên 
khung vải là hình ảnh đã bị biến thể trong tâm họa sĩ 
tùy theo cảm giác nhận được, và đó là tất cả những gì 
họa sĩ năm giữ được. 


Mặc dù chưa thấy rõ những méo mó nghệ thuật 
nảy trong sinh hoạt đời thường, nhưng cuộc sống 
chúng ta cũng giống như những họa sĩ kia, chúng ta 
nhận thấy sự vật mình tiếp xúc khác nhau tùy theo tâm 
trạng khác nhau. 


23 


And we can take 1t a step further and say that we 
are also transforming and perceiving things 1n the way 
that provides the greatest convenlence for the carrying 
out of our life. According to Yogacara, this 1s a stark 
fact of our exIstence. 


Because our mind 1s actually workimg like an 
agent that manifests all obJects of cognition, the 
Yogacaras, rather than simply calling 1t "mind," call 1t 
"the mind that transforms”" or "the mind as agent of 
transformation." 


In the same vein, because our cogmitive obJecfs 
(or "obJective realm") are things that are 1n fact 
mamifested by the mind-as-agent-of-transformafion, 
they are called “transformed obJects” rather than 
simply "obJects." 


To explan the functions of the subJectively 
transforming mind and obJectively transformed obJects 
1n a coherent system, Yogacara developed the teaching 
of the four aspects of cognition and the three kinds of 
obJects. 


The explanation of the four aspects of cogmition 
clariles the function of the mind 1m 1ts role as 
transforming subJect, and the explanation of the three 
kímmds of obJects clarifles the character of the obJects 
that are transformed. 


24 


Và có thể tiễn xa hơn một chút để nói rằng chúng 
ta cũng làm biến thể và nhận thức sự vật theo cách ứiện 
lợi nhất cho cuộc sông của mình. Theo Duy Thức Học, 


đây là thực tế hiển nhiên trong việc chúng ta hiện hữu. 


Vì tâm chúng ta làm việc như một tác nhân thể 
hiện những sự vật được nhận biết, các nhà Duy Thức 
thay vì gọi đơn giản là “tâm,” lại ưa gọi là “tâm biến 
hiện” hay “tâm là tác nhân biến hiện.” 

Cùng một cách thức như thế, vì những đối tượng 
ta nhận biết (cảnh giới khách quan) là sự vật thật ra 
được tâm là-một-tác-nhân-biến-hiện thể hiện, nên được 
gọi là “sự vật đã được biến hiện” thay vì chỉ đơn thuần 
là sự vật. 

Để giải thích những chức năng của tâm biến hiện 
sự vật một cách chủ quan và những sự vật bị biến hiện 
một cách khách quan bằng một hệ thống chặt chẽ, Duy 
Thức đã phát triển giáo lý về bốn khía cạnh nhận thức 
và ba loại đối tượng. 

Giải thích về bốn khía cạnh nhận thức sẽ làm sáng 
tỏ chức năng của tâm trong vai trò là chủ thể biến hiện, 
và giải thích về ba loại đối tượng sẽ làm sáng tỏ đặc 


tính của đối tượng bị biến hiện. 


25 


Within these theories, the Yogacaras carry out a 
hair-spliting analysis 1n regard to our cogmitive 
functioning. This kind of subtle analysis 1s a bit hard to 
get the first time around, but efforts made toward 
understanding 1t are truly worthwhile, since once one 
has gotten this, It can be said that one has penetrated 
the core principle of Yogacara. Therefore the sayIng, 
"If one understands the four aspects of cognition and 
three kinds of obJects, the mastery of Yogacara 1s half 
accomplished." 


The Four Aspecfs of Cognition 


The theory of the four aspects of cognition, which 
clarifles the action of the "mind that acfs as agent of 
transformation”" tells us that the processes of our 
cogmrifive function can be divided Intfo four parts. These 
are: (1) the obJective aspect; (2) subJective aspect; (3) 
wIfnessing aspect; and (4) rewitnessing aspect. 


In the process of the cogmilon of any g1ven 
obJect, the first step 1s the mental function of 
percerving the object and then determining what 1t 1s. 
In general, 1t 1s understood that this 1s an external 
object (somethimg outside the mind). It 1s normally 
assumed that this thíng that 1s "outside the mínd” 1s 
taken as obJect, and the mind subJectively 1dentIfies 1t. 


26 


Trong phạm vi những lý thuyết này, Duy Thức 
phân tích rất tỉ mỉ về chức năng nhận biết của chúng ta. 
Lối phân tích vi tế này hơi khó hiểu khi mới học, 
nhưng cũng đáng để ta cô gắng tìm hiểu, vì một khi đã 
hiểu được có thể nói rằng ta đã thâm nhập được giáo lý 
cốt lõi của Duy Thức. Vì vậy có câu nói: “Nếu hiểu 
được bốn khía cạnh nhận thức và ba loại đối tượng tất 
đã hiểu được phân nửa về Duy Thức.” 


Bốn Khía Cạnh Nhận Thức 


Trong phần lý thuyết của bốn khía cạnh nhận 
thức, khi làm sáng tỏ vận hành của “tâm tác động như 
tác nhân biến hiện,” sẽ cho chúng ta biết răng quá trình 
chức năng nhận thức có thể chia làm bốn phân: 


I- Tướng phần (khía cạnh đối tượng), 
2- Kiến phần (khía cạnh chủ thê), 

3- Tự chứng phần 

4- Chứng tự chứng phân. 


Trong quá trình nhận thức bất cứ sự vật gì, bước 
đầu tiên là chức năng tâm hành của tâm nhận biết sự 
vật và sau đó xác định đó là vật gì. Một cách tổng quát, 
ta hiểu rằng đây là một vật ở ngoài (/à ở ngoài tâm). 
được xem là đôi tượng, và tâm nhận diện một cách chủ 


quan. 


27 


So most of us thínk. However, according to 
Yogacara, when the cognitive mental functioning 1s 
activated, the mind 1tself 1s actually divided Into four 
aspects, depending upon the particular function, and 
that which we know as cogmntive functlon 1s 
established based on this division. 


These four are the aspects of: 


(1) that which 1s seen (obJective aspect), (2) that 
which sees (subJective aspect); (3) the confirmation of 
that seeing (wttnessng aspect) and (4) the 
acknowledgment of that confirmatlon (re-wItnessing 
aspect). 


Usually, even In the case when we are firmly 
convinced that we are directly perceiving and 
understanding something that exists outside of the 
mind, the fact 1s that 1t 1s actually this obJective aspect 
that has been transformed within our minds. In other 
words, although that which appears in our minds 1s 
nothing more than an image resembling that obJect, we 
take 1t to be the actual obJect of our cognifion. 


If this 1s Indeed the case, one might well extend 
this poInt further to say that what we call cognition 1s 
nothing but "the mind seeing the mind." It would 
certainly not be wrong to say this, but 1t 1s not that 
simple, either. This wIll be covered fully below. 


28 


Phần lớn ai cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên theo 
Duy Thức Học, khi chức năng nhận thức của tâm tác 
động, tâm thực sự tự chia thành bốn khía cạnh, tùy 
thuộc vào chức năng riêng, và chức năng nhận thức đó 


được thiết lập trên sự phân chia này. 
Đây là bốn khía cạnh của 


1- vật được nhận biết (Tướng phần), 

2- cái nhận biết (Kiển phẩn), 

3- xác nhận điều nhận biết (7ự chứng phần) 

4- sự nhận biết điều xác nhận đó (Chứng tự chứng 


phần). 


Thông thường ngay cả trong trường hợp chúng ta 
quả quyết là mình đang nhận thức và hiểu điều gì đó 
ngoải tâm, thật ra điều đó đã được chuyền biến trong 
tâm của chúng ta. Nói cách khác, tuy răng vật hiện ra 
trong tâm chỉ là hình ảnh tương tự với vật đó, chúng ta 


vân cho đó là vật thật mình đã nhận thức. 


Nếu đúng như thế, có thể nói rộng hơn rằng điều 
chúng ta gọi là sự nhận thức chỉ là “tâm nhìn tâm.” Nói 
như thế chắc chắn không sai, nhưng cũng không phải 
đơn giản. Điều này sẽ được giải thích cặn kẽ hơn ở 


phân sau. 


ĐÁ) 


The analysis of these four aspects, especially the 
notfion of the obJective aspect that 1s transformed from 
1{s Orlginal form 1n being taken as an obJect of the 
mind, and being thought of as an Image, orIginafes 1n 
the Yogacara school, as the word yogacara ("yoga 
practice”") refers to the practice of focusing one's mind- 


meditative concentration. 


In the commonsense understanding of the notion, 
the idea of focusing one's mind in meditation 1s usually 
associated with the severing of the connection with the 
external world, assuring that, in the state of deep 
meditation, there 1s liftle connection with concrete 
things. However, 1t was offen the case that adepts at 
yoga practice had the experlence of seeIing an Image of 
the Buddha as the content of their deep meditation. Of 
course, that Buddha was a Buddha seen from the 
individual meditators own perspective, and so there 
was no such thing as a physically present Buddha 


corresponding directly to this Image. 


Based on this experlence, Yogacara pracfItloners 
came to the conclusion that the cogmitive obJect called 
"Buddha" was something that was manifested from 


within their own minds. 


30 


Sự phân tích bốn khía cạnh này - nhất là ý niệm 
về đối tượng bên ngoài bị biến thể không còn giống với 
nguyên thủy vì là đối tượng của tâm, và bị xem như là 
một hình ảnh - có nguồn gốc trong Duy Thức Tông, vì 
từ yogacara (pháp tu Du-già) liên quan đến việc tập 


trung định tâm. 


Hiểu thông thường ý niệm tập trung tâm ý trong 
khi thiền định thường liên quan đến việc buông bỏ giao 
tiếp với thế giới bên ngoài — chắc chắn trong trạng thái 
thiền định thâm sâu phải rất ít liên lạc với những vật cụ 
thể. Tuy nhiên, những người tu yoga thường có kinh 
nghiệm thấy được hình ảnh Đức Phật trong tầng định 
sâu. Dĩ nhiên vị Phật đó là vị Phật được thấy trong tâm 
của thiền giả, và không có vị Phật sống nảo hiện diện 


ứng với hình ảnh đó. 


Dựa trên kinh nghiệm này, hành giả Duy Thức đi 
tới kết luận là vật nhận thức được gọi “Đức Phật” là 


một hóa hiện trong tâm chúng ta. 


3l 


As they gradually came to an understanding of the 
function of the mind that confirmed that what they 
Wwere seeing 1n meditaton was 1m fact the Buddha 
(rather than something, or someone, else other than the 
Buddha), they eventually arrived to the establishment 
of the doctrine ofthe four aspects of cognition. 


The doctrine of the four aspects of cognition takes 
as 1ts obJects both the cognition of sensory obJects 1n 
our dally life as well as those things that are manifested 
by our mind. Taking this as a focal point, and 
reflecting again upon the commonly-held assumption 
that we see things as they actually are, we come fo gain 
a modicum of understanding of the fact that these 
things are never seen 1n any way except that which 1s 
suitable to us. To the extent that our mental functioning 
1S subJect to this limitation: there 1s no reason tfo 
assume that we wIll ever see anything as 1t actually 1s. 
Thus the characterizalon as "nothng but the 
transformaflons of consciousness” strongly suggesfs 
that our assumption that we see things as they actually 
©XIsf 1S In need of serIous reconsideration. 


This demarcation of these cognifive functions 1nto 
these four parfs of cogmtive function of obJective 
aspect, subJecfive aspect, witnessing aspect, and re- 
wWltnessing aspect 1s usually difficult to grasp the first 
time around. 


E2 


Khi dần dần hiểu ra chức năng của tâm xác nhận 
vật thấy được trong thiền định chính là Đức Phật 
(không phải một điều gì, một người nào khác hơn 
Phật), cuối cùng họ xây dựng lý thuyết bốn khía cạnh 


nhận thức. 


Lý thuyết bốn khía cạnh nhận thức nhận cả hai 
loại đối tượng, đối tượng do giác quan nhận được trong 
đời sống và đối tượng hóa hiện trong tâm của chúng ta. 
Xem điều này là trọng điểm, và suy nghiệm trên sự giả 
định thấy sự vật y như chúng đang là, chúng ta sẽ đạt 
được một sự hiểu biết thô thiên là những sự vật đó thật 
ra không bao giờ được nhìn thấy một cách nào khác trừ 
phi thích hợp với tâm của chúng ta. Đến một mức nào 
đó, chức năng tâm của chúng ta phải bị giới hạn: không 
có một lý do nào để giả định rằng chúng ta thấy được 
sự vật như thị. Do đó đặc tính “tất cả chỉ là thức biến” 
ám chỉ một cách mạnh mẽ rằng chúng ta phải cân nhắc 


kỹ lưỡng điều chúng ta cho là thấy được sự vật như thị. 


Sự phân chia những chức năng nhận thức thành 
bốn, Tướng phần, Kiến phần, Tự chứng phần, Chứng 
tự chứng phân, thường khó lĩnh hội được ngay. 


6) 


For the purpose of alding 1n the understanding of 
this process, a simile based on the process of 
measuring cloth has long been used. In 1t, the cloth 
represents the obJective aspect, with the subJective 
aspect being the measuring scale. The wifnessing 
aSpect 1s seen as the function of coming to know the 
size of the cloth, and the re-wltnessing aspect 1s 
represented by the notation of the size ofthe cloth. 


Another way of thinking about the four aspects 
can be seen In the case where at the moment I say, “l 
am presently lookIng at my watch, and the time 1s 7:30 
pm.” In that situation, first, the watch 1s the obJective 
aspect, and the seeing of the watch 1s the subJective 
aspect. Then, the confirmation of the fact that the 
hands of the clock are indicating the positlon of 7:30 1s 
like the wItnessing aspect. Then, since 1t 1s usually the 
case that when that kind of confirmation 1s made, 1t 1s 
something done consciously, this kind of conscIous 
stage can be understood to be the re-w1Itnessing aspect. 


Three Categories of Transformed Objects 


Three categorles are utilized 1n order to clarify the 
character of obJects that are transformed: (1) obJects as 
they are In themselves - theIr raw sensate appearance; 
(2) obJects that are merely 1llusion, 


34 


Để tiến trình này dễ lĩnh hội, từ lâu người ta ví dụ 
việc đo một khúc vải. Khúc vải tượng trưng cho Tướng 
phần, cây thước là Kiến phần. Tự chứng phần được coi 
như là chức năng để biết số đo khúc vải, và Chứng tự 
chứng phần được tượng trưng bằng sự ghi lại số đo 


này. 


Một cách khác để hiểu về bốn khía cạnh qua 
trường hợp sau. Như ngay lúc này tôi nói, “Tôi đang 
nhìn đồng hồ và bây giờ là 7:30.” Trường hợp này, 
đồng hồ là Tướng phần và hành động nhìn đồng hồ là 
Kiến phần. Sau nữa, sự xác định là kim đồng hồ ở vị trí 
7:30 giống như Tự chứng phân. Rồi nữa, và thường có 
trường hợp ý thức xác nhận lại cái biết, đó là giai đoạn 


Chứng tự chứng phần. 


Ba Loại Đối Tượng Đã Bị Biến Hiện 


Ba loại này đã được sử dụng để làm sáng tỏ đặc 


tính những đối tượng đã được biến hiện: 


I- Đối tượng như chúng đang là (hình ảnh thuần 


tủy giác quan) - tũnh cảnh 


2- Đối tượng chỉ là ảo giác - độc ảnh cảnh 


35 


and (3) obJects that are origiInally derived from 
Taw sensate appearance but which end up being falsely 
percerved. Here, [ would Just like to introduce these 
concepts without going Into extensive detail. But the 
reader should understand that this category of "obJects 
Of cognifion” under discussion here 1s none other than 
the objJective aspect (discussed Just above) that 
mamifests through transformation 1n the mind. Here, 
the three categorles are distinguished In terms of the 
extent to which they are grounded 1n raw sensate 
experlence (for the sake of simplicity, lef's Just say "the 


actual things of the external world"): 


(1) The objects as they are in themselves are 
Images manifested through transformatlon based on 
rTaw Sensafte appearance, and are correct obJects of 


COgTmifion. 


(2) On the other hand, the obJects that are 
completely 1llusory have no relationship to the raw 
Sensafe appearance, but are Images proJected on the 
mind by the power of the attention that the mind has 
generated on 1fs own, and thus are utterly ungrounded 
cogmifive obJects. lIllusions are good examples of the 


obJects of this categOory. 


36 


3- Đối tượng hiện ra biến thể từ tánh cảnh nhưng 
bị nhận thức sai lạc - đới chất cảnh. Ö đây chúng tôi 
muốn giới thiệu những khái niệm nhưng không đi sâu 
vào chỉ tiết. Nhưng xin quí vị độc giả hiểu cho răng 
loại “đối tượng nhận thức” được thảo luận ở đây không 
gì khác hơn là Tướng phần (đã được thảo luận ở trên) 
hiển hiện qua sự biến hiện trong tâm. Ba loại này được 
phân biệt theo phạm vị đặt căn bản trên kinh nghiệm 
thuần túy giác quan (để cho đơn giản dễ hiểu, chúng ta 


gọi là sự vật thực của ngoại cảnh). 


I- Những đối tượng xuất hiện như đang là là 
những hình ảnh được thê hiện qua sự biến hiện căn cứ 
trên giác quan thuần túy (ánh cảnh), và là những đối 


tượng nhận thức đúng. 


2- Mặt khác, những đối tượng toản là do tưởng 
tượng không dính líu gì đến giác quan, chỉ là những 
hình ảnh được phóng chiếu lên tâm qua năng lực chú ý 
mà tâm tự phát sinh, và như thế là đối tượng nhận thức 
hoàn toản vô căn cứ. Ảo giác là thí dụ tốt thuộc loại 


đối tượng này. 


3 


(3) Things that "derive Ífom raw_ sensate 
appearance but which are mistakenly perceived” are 
objects that despite being grounded 1m raw sensate 
appearance are, due to the cIrcumstances, not correctly 
apprehensible, and thus they are the sorts of obJects 
that we call "mistaken,"” "misconsfrued,"” or 


"misidentified." 


We touch upon varlous things every day, meet 
various kinds of people, and are encountering varIous 
situafions and events as we carry out our day-to-day 
living. At that time, 1s quite natural for us to think that 
1n regard to the obJects of our mental functions of 
perceiving, thinking, and making Judgments, that we 
are directly seeing, hearing, and making Judgments 1n 
regard to this and that obJect. However, according ro 
Yogacara Buddhism, those cognized obJects have 
already been colored and transformed by our minds In 


the process of theIr manifestation. 


There are those who would obJect by sayIng If 1s 
the cenvironment that determines the mental 
consclousness. However, the relatlonship between 
oneself and the things that surround oneself 1s not that 


simple. 


38 


3- Sự vật “bắt nguồn từ thuần túy giác quan 
nhưng bị nhận thức lệch lạc” là những đối tượng tuy có 
căn cứ trên giác quan nhưng vì những lý do nảo đó 
không thể hiểu đúng được, và như vậy là những đối 
tượng bị “hiểu lầm,” “hiểu sai,” “nhận diện không 


đúng.” 


Chúng ta tiếp xúc với những sự vật khác nhau 
hằng ngày, giao tiếp với đủ loại người, và gặp những 
tình huống khác nhau trong cuộc sông. Có những lúc, 
rất là tự nhiên, chúng ta nghĩ - đối với những đối tượng 
ta nhận biết, suy tư và đánh giá - rằng chúng ta trực 
tiếp thấy, nghe, rồi đánh giá thế này, thế kia. Tuy 
nhiên, theo Duy Thức Học Phật Giáo, những đối tượng 
ấy đã bị tô màu và biến hiện trong tâm chúng ta trong 


quá trình thể hiện. 


Có những vị phản đối nói răng chính hoàn cảnh 
quyết định tâm thức. Tuy nhiên, sự liên hệ giữa ta và 


sự vật quanh ta không đơn giản như thế. 


39 


As we have already seen, 1t 1s more the case that 
one's mind determines the content of the environment, 
and that "self” surrounded by the environment which 
was secretly mamifested through transformation 1s once 
again cogniIzed by us. This 1s understood as the real 


composition ofthings. 


Desptte the lack of any evidence to support this 
case, we tend to feel rather stubbornly that our own 
view of things 1s undistorted. But with a thorough 
pursut of the Yogacara way of thmnkig, this 
problematic sense of infallibility 1s readily dissolved. 


x 


40 


Như chúng ta đã thấy, trường hợp tâm quyết định 
hoàn cảnh thì nhiều hơn, và “cái tôi” bị ngoại cảnh vây 
quanh đã được bí mật thể hiện qua sự biến hiện, một 
lần nữa bị chúng ta nhận biết. Điều này được hiểu như 
là sự vật hình thành thật sự. 

Tuy không đủ chứng cớ để yếm trợ trường hợp 
này, chúng ta có khuynh hướng nhất quyết cho răng 
cách chúng ta nhìn sự vật không hề bị méo mó. Nhưng 
khi theo sát đường lối suy nghĩ của Duy Thức Học, sẽ 
giải tỏa vẫn đề về việc không thể sai lầm này. 


x 


4I 


Chapter Two: The Sfrucfure 0ƒ the Mind 


SUREFACE MIND and DEEP MIND 


We lead our lives surrounded by all sorts of 
things. When annoyed, we may try to escape them by 
moving fo the quiet and simple life in the middle of the 
mountains, but the fact of our being surrounded by 
many things does not change at all. As long as we are 
alive, there 1s no way that we can ever sever ourselves 
from our environment. In managing our dally lives, we 
have no recourse but to proceed while maintaining 
some kind of relationship with all those things that 
surround us. At such a time, there will always be 
things, people, and events. Rather than seeking to 
escape from them, what we need to do 1s examine the 
way we cognize these things, and the way we 


unđerstand theIr content. 


In Yogacara Buddhism, unusually deep 
consideration was undertaken 1n regard to the nature of 


cogmitive function and the obJects of cogniftion. 


42 


Chương Hai: Cầu Trúc của Tâm 


TÂM THỨC BÈ MẶT và TIỀM THỨC 


Có nhiều thứ vây quanh cuộc sống chúng ta. Khi 
bực mình, ta muốn dời về nơi núi rừng để có được một 
cuộc sông lặng lẽ và bình dị, nhưng sự thật là chính 
con người chúng ta bị nhiều thứ vây quanh lại chắng hề 
thay đổi. Chừng nào còn sống, chúng ta không thể nào 
tách ra khỏi ngoại cảnh chung quanh. Trong đời sống, 
chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là giữ mối 
liên lạc với những gì quanh ta. Lúc đó luôn luôn có nào 
vật, nào người, nào sự cố. Thay vì tìm cách chạy trồn, 
điều cần làm là quán sát kiểu chúng ta nhận thức 


những sự vật, và cách chúng ta hiểu nội dung trong đó. 


Trong Duy Thức Phật Giáo, bản chất của chức 
năng nhận biết và đôi tượng nhận biết được chú trọng 


đặc biệt. 


43 


As a result of their Investigations, Yogacara 
thinkers came to the conclusion that although as a 
matter of conventlon we perceive the things of the 
external world as 1f they were directly apprehended by 
us, and althouph we furthermore thínk that we 
correctly 1nterpret their meaning based on this direct 
apprehension, these obJects do not 1n fact exist In this 
way. Rather, the Yogacarins said that these cognmitive 
obJects are actually transformed by our own minds, and 
then are reflected onto our minds as Images that 


resemble those things. 


Since an 1mage that resembles the thing 1s 
conJured through transformation and floated on the 
mind, 1t 1s natural that some of Its distinctive aspectfs 
wlll be sufficlently transmitted such that we can 
recognIze 1t. However, we have good reason to doubt 
the extent to which this manifestation actually reflects 
the appearance of the thing as 1t 1s. Despite this 
reasonable suspIcion, we proceed along with our lives 
thmking that we are accurately seeing, hearing, 
judgng, and understanding the obJects that impinge on 


OØuf awarceness. 


44 


Sau khi nghiên cứu, các nhà Duy Thức đi đến kết 
luận là, tuy rằng như là một vẫn đề quy ước, chúng ta 
nhận biết sự vật của thế giới ngoại tại như là chúng ta 
trực tiếp hiểu được chúng, vả tuy càng nghĩ rằng chúng 
ta hiểu đúng ý nghĩa của chúng dựa trên căn bản của sự 
hiểu biết trực tiếp, những sự vật đó thật ra không hiện 
hữu như thế. Đúng ra, các nhà Duy Thức nói rằng 
những đối tượng được nhận biết thật sự đã bị tâm 
chúng ta biến hiện, và sau đó phản chiếu lại trên tâm 


những hình ảnh tương tự những đối tượng đó. 


Khi một hình ảnh giống một vật được gợi lên qua 
sự biến thể và hiện lên trong tâm, đương nhiên là vài 
khía cạnh đặc biệt của hình ảnh đủ sức truyền tin để 
chúng ta nhận diện được. Tuy nhiên, chúng ta có lý do 
chính đáng để nghi ngờ tầm mức thể hiện thật sự phản 
ánh sự tướng sự vật như đang là. Tuy điều nghi ngờ 
này rất hợp lý, chúng ta vẫn sống và nghĩ rằng mình 
thấy, nghe, xét đoán, và hiểu biết những sự vật tác 


động lên sự tỉnh thức của mình. 


45 


Since none of us are 1ntentionally trying to change 
the appearance of these obJects, wanting to distort therr 
shape, or alter their appearance, we unthinkingly live 
out our lives believing that we are cognlzing 
everything accurately. An Important Implication of 
coming to terms with this observation 1s that our dally 
líe 1s not lived only im the mental domalns of 
conscIous awareness. The reglons of mind which we 
can reflect on and regulate are known 1n Buddhism as 
the six consclousnesses: the visual consclousness, 
'audiory consclousness, olfactory consclousness, 
øustaftory consclousness, tactile consclousness, and 
thinking consclousness. However, these six kinds of 
awareness alone cannot account for the full range of 
our thoughts and activitles. For example, standing 1n 
front of the same mountain, the seasoned veteran 
mountain climber and the raw novice see the face of 
that  mountain with a dramatically different 
understanding. Our ordinary thinking consclousness 
has accumulated a great number of years' experlence, 
for which 1t lacks the capacIty to contain fully. 


lí was 1n regard to this observation that the 
Yogacarins, deliberating on the composition of our 
mnnd and 1s functions of conscIous awareness, came to 
be convinced that there had to be an additional, deeper 
layer of mind, which, while continuously 1imposing 1ts 
inñuence on everyday consclous awareness, alsO 
served as 1s underlyIng basis. 


46 


Vì không ai trong chúng ta cố tình muốn thay đổi 
hình tướng của sự vật, muốn làm méo mó hình nét 
hoặc sửa đổi dáng vẻ, chúng ta sống một cách vô ý 
thức, tin răng chúng ta nhận biết mọi thứ một cách 
chính xác. Ngụ ý quan trọng đi đôi với nhận xét này là 
trong đời sống hằng ngày, không phải chúng ta chỉ 
sông trong phạm vi tâm thức. Những lĩnh vực của tâm 
có thể suy xét và điều chỉnh trong Phật Giáo gồm sáu 
thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức 
và ý thức suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ riêng sáu thức 
không thể giải thích hết phạm trù rộng lớn của tư tưởng 
và sinh hoạt của chúng ta. Thí dụ như đứng trước cùng 
một ngọn núi, một người leo núi kinh nghiệm và một 
người tập sự, cả hai nhìn dáng dấp ngọn núi với sự 
hiểu biết cách nhau một trời một vực. Ý thức suy nghĩ 
bình thường của chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm 


nhiêu năm, vì thê thiêu khả năng dung chứa trọn vẹn. 


Đối với nhận xét này, hành giả Duy Thức suy xét 
kỹ càng sự hình thành và chức năng của tâm thức, tin 
rằng phải có một tầng lớp tâm sâu xa hơn luôn luôn 
gây ảnh hưởng lên ý thức hằng ngày và đồng thời làm 


tâng lớp nên của tâm. 


47 


Thus, they posited a subconscIous reglon of the 
mínd, comprised of the two deep layers of 


COnScIousness Ofanas and alaya-vjnana. 


The custom of numbering the major distinct 
faculties of consclousnesses was 1n place from the time 
of early Indian Buddhism, and was still retained as a 
basic standard In the lesser vehicle Buddhism taupht in 
texts such as the Abhidharmakosa-bhasya. Yogacara 
Buddhism, 1n 1ts earllest stages, took this traditional 
scheme as 1s point of departure, but 1ts thinkers 
gradually began to develop their own distinct model, 
having come to the conclusion that these six could not 
account for the entire mind, and represented nothing 


more than 1fs surface aspect. 


Within these six consclousnesses, the visual, 
audtory, olfactory, gustatory, and tactie 
COnscIousnesses each operate specifically 1n response 
to colors and shapes, sounds, odors, tastes, and tactile 
objects. They correspond to what we know as sipht, 
hearing, sense of smell, taste, and sense of touch - 1m 
other words, the Íive senses, each sensory activIty 
OCcurring through 1ts corresponding sense organ. These 
five consciousnesses all share the feature of only being 
able to cogn1ze a presently existing obJectf as 1t 1S. 


48 


Như thế, các vị ấy thừa nhận một vùng tiềm thức 
của tâm gồm hai lớp tâm thức là Ä⁄qí-na và A-lại-da 


thức. 


Thói quen liệt kê những khả năng chính của tâm 
thức đã có từ thời kỳ Phật Giáo nguyên thủy ở Ấn độ, 
và vẫn tiếp tục tồn tại như một tiêu chuẩn căn bản 
trong Phật Giáo tiểu thừa được giảng dạy trong những 
bản văn như 4-/)-đqf-ma cáu-xá luận. Duy Thức Phật 
Giáo vào thời kỳ đầu tiên chấp nhận hệ thống này làm 
điểm khởi đầu, nhưng dân dần những nhà tư tưởng bắt 
đầu phát triển mô hình khác biệt riêng, và đi tới kết 
luận rằng sáu thức không thể giải thích toàn thể tâm mà 
chỉ là điển hình bề mặt của tâm. 

Trong sáu thức này, năm thức nhãn-nhĩ-tý-thiệt- 
thân thức, mỗi thức hoạt động đặc biệt ứng với màu 
sắc và hình dáng, tiếng động, mùi, vị, và những vật sờ 
mó được. Cả năm thức tương ứng với thấy, nghe, ngửi, 
nếm, và xúc chạm - nói một cách khác, mỗi hoạt động 
xảy ra của năm giác quan đều tương ứng với mỗi giác 
quan. Năm thức này có chung một nét đặc trưng là chỉ 


có thể nhận ra đối tượng hiện hữu như đang là. 


49 


For example, 1n the case where the visual 
COnscIousness arIses based on the presence of a red 
flower, the material obJect that constitutes the obJective 
aspect of the visual conscIousness 1s nothing more than 
the direct perception of a red-hued ob]Ject with a certain 
shape. At this poImt, 1t 1s a type of cognition which 
lacks any Intermediary, such as language, to apply 
meaning. This 1s what we call direct perception. At this 
stage, there 1s no understanding that says, "This 1s a 
bright red flower, and this flower 1s a lotus.” The 
objJect of cogmifion at this time 1s an obJect as 1t 1S 1m 
1fself a raw sensate appearance among the three kinds 
of obJects described In chapter I. Since the lotus flower 
has an Incredible fraprance, the olfactory 
conscIousness naturally arises, creating a scent that 1s 


known exclusivdy by the olfactory conscIousness. 


The cogmition that "this 1s a bright red flower, this 
flower 1s a lotus, and 1t has a very good smell” 1s 
something that occurs on the next level, that of the 
function of the thinking consclousness (741o-vjnam4). 
The thinking consclousness, the sixth, accounfts for the 
meatal functlons of perception, emotion, deliberation, 
and volition, and 1s essentially equivalent to what 1s 
referred to as "the mind” In everyday language. 


50 


Thí dụ như trường hợp nhãn thức sinh ra vì có 
một bông hồng đỏ, vật thể tạo nên đối tượng của nhãn 
thức chỉ là sự nhận thức trực tiếp về một đối tượng 
màu đỏ với một hình dáng nhất định nào đó. Vào lúc 
này, đó là loại nhận thức không có trung gian, như 
ngôn ngữ, để găn ý nghĩa vào. Ta gọi đó là nhận thức 
trực tiếp (hiện lượng). Ở giai đoạn này, không có lý 
giải rằng, “Đây là một đóa hoa màu đỏ tươi, và đây là 
đóa hoa sen.” Đối tượng của sự nhận thức lúc này là 
một vật như đang là, thuộc về thuần túy giác quan 
trong ba loại đối tượng được diễn tả ở chương 1. Vì 
hoa sen có hương thơm lạ thường, đương nhiên tỷ thức 
phát sinh, tạo nên mùi hương chỉ riêng tỷ thức nhận 


được. 


Sự nhận biết rằng “Đây là một đóa hoa màu đỏ 
tươi, đóa hoa này là hoa sen, và nó rất thơm” là điều 
xảy ra ở tầng thức kế đó, chức năng của ý thức suy 
nghĩ (mano-vửnana). Ý thức suy nghĩ, thức thứ sáu, 
giải thích chức năng hoạt động tâm lý về nhận thức, 
tình cảm, suy xét và ý muốn, từ bản chất tương đương 
với điều thường cho là “tâm” trong ngôn ngữ hằng 


ngày. 


51 


Expressing this with the present-day Idiom of 
“informatlon processor," the Informatlon gathered 1s 
that which 1s perceived by the five conscIousnesses, 


gathered through the five sense faculties. 


The method of processing this Informatlon 1s a 
problem of the function of the thinking conscIousness. 
The five consciousnesses of eyes, ears, noses, tongue, 
and body all constitute rdativdy simple cogniftive 
functions. Since these conscIlousnesses are understood 
to operafe "prlor” to the thinking consclousness, they 
are usually subsumed as a group under the rubric of 


pTIOF Íive COnScIousnesses. 


The sixth, thinking consclousness, functions 
concurrendy with the prior five conscIousnesses. 
Taking the pure cognition of the obJect as 1t 1s, and 
recognizing that "this 1s a bright red lotus flower, 
which has a wonderful fragrance” 1s the function of the 
thnkmng consclousness. While the prlor Íive 
consclousnesses are limied 1n only being able to 
directly perceive a presently existent obJect as 1t 1s, the 
sixth thinking conscIousness, while functioning 1n the 
framework of the present, can also reflect back upon 


the past as well as anticipate the future. 


h2) 


Diễn tả ý này bằng thành ngữ cận đại “máy chế 
biến tin tức,” cho ta biết rằng tin tức được thu thập là 


do năm thức nhận biệt, qua năm giác quan. 


Phương pháp chế biến tin tức là vấn nạn của chức 
năng ý thức. Năm thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức 
tạo nên những chức năng nhận biết tương đối đơn giản. 
Vì những thức này hoạt động “trước” ý thức, và được 


xếp vào một nhóm tên là tiên ngũ thức. 


Thức thứ sáu, ý thức suy nghĩ, hoạt động đồng 
thời với tiền ngũ thức. Thuần túy nhận diện đối tượng 
như đang là, và biết rằng “đây là đóa sen đỏ thắm, có 
hương thơm tuyệt vời” là chức năng của ý thức. Trong 
khi tiền ngũ thức bị hạn chế chỉ nhận thức đối tượng 
trước mắt như đang là thì thức thứ sáu, lúc hoạt động 
trong khuôn khổ hiện tại, vẫn có thể phản ảnh quá khứ 


cũng như tiên đoán tương lai. 


53 


Since the cognition of present obJects by the prior 
five conscIousnesses Just as they are occurs through the 
Sense organs, a temporary Inferruption (such as when 
one shufs one's eyes) w1ll lead the cogmitive function of 
that consclousness to be terminated. While the 
cogmition by the prlor five consciousnesses 1s limited 
to a particular place — the thinking conscIousness the 
mental activity concerning the lotus flower that has 
been seen up until then can be continued. It 1s precIsely 
because of this ability to maintain continuity that one 
may reflect afterward on the lotus flower repeatedly 
and from varlous perspecfives, øIving ones 
Imaginaion free relgn. Recollecing the past, 
anticipating the future, or carrying out a varlefy Of 
calculations and comparisons, and then gathering and 
synthes1zIng all of these - these are the functions of the 
thinking conscIousness. 


In considering the prlor Íive consciousnesses and 
the thinking conscIousness, we can easily Imagine the 
numerous differences 1n terms of the range of therr 
function, or the obJective referent that they discern. 
Nonetheless, since the prlor five consclousnesses and 
the sixth consciousness share In common the general 
function of discerning and distinguishing the content of 
ther respective obJecs, Yogacara Buddhism 
categorlzes the prior five and the thimnking 
ConscIousness together as the consclousnesses that 
điscern obJects. 


34 


Vì tiền ngũ thức nhận biết những đối tượng hiện 
tại như đang xảy ra qua năm giác quan, một sự gián 
đoạn tạm thời (chẳng hạn khi nhắm mắt) sẽ khiến chức 
năng nhận biết của thức đó bị đình chỉ. Trong khi sự 
nhận biết bởi tiền ngũ thức bị hạn chế vào một lúc nào 
đó thì hoạt động của ý thức liên quan đến đóa hoa đã 
thấy tới lúc đó vẫn còn có thể tiếp tục. Bởi vì khả năng 
duy trì sự liên tục như thế nên sau đó ta có thể phản hồi 
hình ảnh đóa sen nhiều lần trên những góc cạnh khác 
nhau, khiến ta tưởng tượng thoải mái. Ghi nhớ quá 
khứ, dự đoán tương lai, cưu mang vô số tính toán so 
sánh, và rồi góp nhặt và tổng hợp mọi thứ - tất cả việc 


trên là chức năng của ý thức. 


Xét đến tiền ngũ thức và ý thức, chúng ta có thể 
dễ dàng nghĩ ra vô số điều khác biệt trên lĩnh vực chức 
năng hay ấn ý khách quan mà chúng nhận biết. Tuy 
nhiên, vì tiền ngũ thức và thức thứ sáu chia xẻ một 
chức năng tổng quát chung của sự nhận biết và phân 
biệt nội dung đối tượng tương ứng, Duy Thức Phật 
Giáo xếp loại tiền ngũ thức và ý thức vào chung một 


loại là sáu /c nhận biết đối tượng. 


3ó 


However, for Yogacara these six consciousnesses 
are far from being all there 1s to the mind, since these 
object-discerning consciousnesses do not suffice to 
explain the full gamut ofour mental life. 


THE 4L441Y4-VIJNAN.1 and THE M.1NAS 


1. The Limitations of the Six Consciousnesses 


As distinguished from the view of the six 
ConscIousnesses 1n place since early Indian Buddhism. 
the Yogacaras hypothesized that our mind was 
composed of eipht consclousnesses The eigpht 
consclousnesses 1nclude the six obJect-discerning 
consclousnesses, plus the 7zzzas  (fundamental 
mentation conscIlousnesses), and alaya-vnana (Store 
COTSCIOUuSnes$). 


If we attempt earnestly to ascertain the true aspect 
of our human existence to whatever depree If 1s 
knowable we must assume that there 1s a subconscIous 
mind that, while serving as the basis for our exIstence, 
1S ceaselessly exerting øreat Influence on our conscIous 
daily lives. It 1s precIsely the proof and definition of 
this subconscIous mind that the Yogacaras took up as 
their central focus of their Invesfigatfions. 


56 


Tuy thế, đối với Duy Thức, tâm không phải chỉ là 
sáu thức này vì không đủ để diễn tả toàn bộ đời sống 


tinh thần của chúng ta. 


A-LẠI-DA THỨC và MẠT-NA 


1. Những hạn chế của sáu thức 


Khác với quan niệm về sáu thức trong thời kỳ đầu 
của Phật Giáo Ấn Độ, các nhà Duy Thức cho rằng tâm 
của chúng ta có tám thức. Tám thức này gồm có sáu 
thức phân biệt đối tượng cộng thêm Ä⁄4í-na (căn bản 
của thức) và A-lại-da thức (tàng thúc). 


Nếu chúng ta muốn tìm hiểu một cách chắc chắn 
khía cạnh con người hiện hữu thật sự, ở mức có thể 
hiểu được, bắt buộc phải có lớp tâm thức tiềm ẩn. 
Trong khi hoạt động như nên tảng hiện hữu, tiềm thức 
không ngừng chi phối đời sống tâm thức hằng ngày 
của chúng ta. Chính vì chứng minh và định nghĩa tiềm 
thức mà các nhà Duy Thức đã chọn đây là điểm trọng 


tâm trong việc nghiên cứu. 


¬Yi 


Above, we explaimned that the accumulaton of 
long years of experlence 1s something that cannot be 
accounted for within the functon of the thinking 
conscIousness. To test this, let's reflect on our own past 
for a momert. 


DespIte 1ts vast range of function beyond that of 
the sense conscIlousnesses, IŸ we consider the sixth 
ConscIousness from the perspective of the full range of 
OUT past experiences, 1t turns our to be something quiIte 
shallow and limited. Obviously, we forget many of the 
thngs we have done over our lifetimes. However, 
Imagine 1f there were no retention whatsoever of the 
traces of those events that have occurred withi 
ourselves? If this were the case, no matter what we 
might apply ourselves to do, 1t would be Impossible for 
us fo Improve at anything. However, we know that 
with even a small amount of practice, we are øgoIng to 
become better and more skilled. For the time being, 
then we have to acknowledge that there has to be a 
mental region where such experlences are accurately 
retaned. But what becomes of the thinking 
conscIousness when we are sleeping soundly? Since 1ts 
mode of existence 1s thinking, and thinking has ceased, 
practically speaking that consciousness has ceased to 
exist. There 1s a complete 1nterruption 1n the function 
and exIstence of this conscIousness. 


58 


Phân trên đã giải thích kinh nghiệm tích lũy lâu 
năm là một điều gì không thể xem như nằm trong chức 
năng của thức suy nghĩ ( sáu). Đề trắc nghiệm việc 


này, hãy tạm hồi chiếu quá khứ. 


Thức thứ sáu, mặc dù chức năng rộng lớn vượt 
qua các thức giác quan, nhưng nếu suy nghĩ kỹ trên 
bình diện bao trùm quá khứ, thức này lại trở thành 
nông cạn vả hạn cuộc. Rõ ràng chúng ta đã quên nhiều 
việc đã làm trong đời mình. Tuy nhiên thử tưởng tượng 
nếu không lưu giữ một dấu vết nảo trong những sự cô 
đã xảy ra thì sao? Nếu như thế, dù cố gắng làm bất cứ 
điều gì, chúng ta cũng không thể nào làm tốt hơn được. 
Nhưng rồi chúng ta lại biết rằng chỉ cần thực tập một 
chút, mình sẽ làm tốt hơn và khéo hơn. Giờ đây chúng 
ta biết có một vùng tâm thức lưu giữ một cách chính 
xác những kinh nghiệm. Nhưng khi chúng ta ngủ say, ý 
thức sẽ ra sao? Vì ý thức có mặt cốt suy nghĩ, và suy 
nghĩ đã dừng nghỉ, như vậy thức này đã không còn 
nữa. Sự có mặt và vận hành của ý thức hoàn toàn bị 


gián đoạn. 


59 


This notlon of mmterruption 1s critical in the 
'Yogacara theory of the mind. 


The thinking consclousness 1s not something that 
IS Operafting confinuously 1t has Intervals. This 1S 
something that 1s readily understandable in common 
sense terms, but there 1s a special problem 1n this fact 
for Buddhism, since unlike other religlons that assume 
the existence of an enduring soul, or self (atman) that 
ørounds the being and holds 1t together In times of 
mental Inactivity, one of the basic tenets of the 
Buddhist teaching 1s that any such assumed self cannot 
be anything other than a fiction. This being the case, 
there 1s nothing to unite these Interruptions, and even a 
provIsional self as a unifying enftity cannot be posited. 
Having come ro this conclusion, they decided that 
there has to be a latent area of the mind that 1s 
unimnterrupted, firmly retaining the after effects of all 
we have done. Yogacara Buddhism argued for the 
existence of such a mind, and called 1t alaya-vÙnana 
(Sfore conscIousness). 


2. The 1fayda-vjnana and the Manas 


In Yogacara, the mind called the alaya-vinana 1S 
hypothesized to be the most fundamental mind, the 
mental region that accounfs for the unbroken conftinuity 
extending from the past to the future. 


60 


Y niệm vê sự gián đoạn rât quan trọng trong lý 


thuyết về tâm của Duy Thức. 


Ý thức không phải là một thứ hoạt động liên tục 
mà có những lúc ngưng nghỉ. Điều này hiểu được dễ 
đàng theo thường tình, nhưng ở đây có vấn đề đặc biệt, 
vì không giống như những tôn giáo khác cho rằng có 
một linh hồn thường hằng, hay cái ngã làm nền tảng và 
giữ lại sự hiện hữu những lúc tâm thức không hoạt 
động. Một trong những nguyên lý căn bản của đạo Phật 
là bất cứ cái ngã nào như thế cũng chỉ là tưởng tượng 
thôi. Trường hợp này không có thứ gì liên kết những 
gián đoạn tâm thức với nhau, và ngay cả một cái ngã 
tạm thời như một thực thể thống nhất cũng không được 
thừa nhận. Đi tới kết luận này, họ [các nhà Duy thức] 
quyết định phải có một vùng tiềm tàng trong tâm 
không hề bị gián đoạn, lưu giữ chắc chắn những hậu 
quả việc đã làm. Duy Thức Phật Giáo thảo luận vỀ sự 


hiện hữu một tâm thức như thế, và gọi là tàng thức. 


2. A-lại-da thức và Mạt-na 


Trong Duy Thức Học, tâm gọi là 4-lại-da thức 
được cho là tâm căn bản nhất, vùng tâm thức giải thích 


sự liên tục kéo đài từ quá khứ đến tương lai. 


61 


Practically speaking, there has to be an "I" that 1s 
changng on a dally basis But we know from 
experlence that the I of yesterday 1s virtually the same 
as the I of today, and there 1s not so mụch difference 
between the I of a year ago and the I of today. We 
naturally feel like this. This changing-but-unchanging 
so-called self 1s what we take to be our basis, that upon 
which the stability of our life 1s maintained. And that 


basIs 1s the 2laya-vửnana. 


In a Buddhist framework, although we say 
"changing yet unchanging self”” we are not talking 
about an unchanging essence, but something that 1s 
fundamentally Impermanent 1n 1s nature. We 
nonetheless end up grasping this aspect of confinuIty 
and misconsfrue 1t to be an unchanging, reified self. It 
1s said that in addition to the aÏaya-vjnana, we also 
have within us an aspect of menfation that 1s carrying 
out this "I-making" function. 


The Yogacaras first posited this aspect of mind, 
which they called the manas, proposing that there 1s a 
function of mind that 1s secretly, ceaselessly attaching 
1fself to the notion of a conftinuous and unbroken self. 
Since the 7zmanas 1S also engaged 1n a rudimentary kind 
of thought, some of 1ts functions also overlap with 
those of the thinking conscIousness. 


62 


^ 93 


Thực ra, có một “cái tôi” thay đôi trên cơ sở hằng 
ngày. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng “cái 
tôi” của ngày hôm qua thì hầu như cũng là “cái tôi” 
của ngày hôm nay, và không có sự thay đổi giữa “cái 
tôi” của năm ngoái và “cái tôi” ngày hôm nay. Đương 
nhiên là chúng ta cảm thấy như thế. Điều được gọi là 
ngã thay-đổi-mà-không-thay-đối là điều chúng ta cho 
là nền tảng của chúng ta, căn cứ trên đó sự ôn định đời 


sông được duy trì. Và nền tảng đó là A-iqi-da thức. 


Trong cơ cầu Phật Giáo, tuy nói cái ngã “thay đôi 
nhưng không thay đồi,” chúng ta không nói về thể tánh 
thường hăng, mà nói về sự vô thường cơ bản trong tự 
tính. Tuy vậy chúng ta đi đến chỗ năm giữ tính liên tục 
của ngã và giải thích sai lạc đó là cái ngã không thay 
đổi, cụ thể hóa. Ngoài 4-igi-đa thức, chúng ta còn có 
một khía cạnh khác của tâm thực hiện chức năng “tạo 
ra cái tôi.” 

Các nhà Duy Thức trước hết thừa nhận khía cạnh 
này của tâm, họ gọi là M/-na, rồi đề ra có một chức 
năng của tâm, bí mật và không ngừng tự gán ý niệm 
của một cái ngã có mặt liên tục, không bị ngắt quãng. 
Vì Mại-na cũng dẫn thân vào sự suy nghĩ sơ đăng, nên 


có một vải chức năng chông tréo lên ý /h#c. 


63 


It was already stated that the task of gathering and 
determining how to process Information was one of the 
functions of the thinkímg consclousness. But 1t 1S 
unlikely that the thinking consclousness would be 
capable of fully operating in an Independent manner 
during this Information processing. Concerning this, 
Yogacara hypothesIzes that the thinking consciousness 
has the manas as 1s support (Skt. asray4). 


The "I-making” function of the manas also has an 
outward-going Influence, since Yogacara Buddhism 
understands that no matter how accurate a Judgment 
we endeavor to make, we are essentially Iincapable of 
going beyond the purview of a judgment that we 
believe would be good for our own situation. This 1s 
taken as evidence of the pervasive and unbroken 
function of the manas. The manas 1n turn takes the 
alaya-vjnana as 1fšs underlying basis  Thus, 1n 
Yogacara Buddhism the 2laya-vinana 1S understood to 
be the most basic form of mind. 


3. The Three Subjective Transformations 


Thus, the Yogacaras began to conJecture the 
structure of mínd as being composed of eight 
conscIousnesses, distributed 1n two deep levels of mind 
as the manas and alaya-vÙjnana, followed by the six 
surface levels including the visual, auditory, olfactory, 
gustatory, tactile, and thinking conscIousnesses. 


64 


Nhiệm vụ thu thập và quyết định cách xử lý tin 
tức là một trong những chức năng của ý /hức đã được 
nói rõ rồi. Nhưng ÿ /c có khả năng tự chế biến và gia 
công thì không chắc lắm. Quan tâm đến vấn đề này, 
các nhà Duy Thức cho rằng ý thức có M⁄4-na yêm trợ. 


33 


Chức năng “tạo-ra-cáI-tôi” của ÄM⁄í-na cũng có 
ảnh hưởng hướng ra ngoài, vì Duy Thức Học Phật 
Giáo hiểu rằng dù cô gắng làm cho cái nhìn của mình 
đúng mức tới đâu, chúng ta không thê đi quá tầm phán 
đoán mà ta tin là đúng với hoàn cảnh mình. Đây là 
chứng cứ chức năng của Ä⁄4/-na không bị đứt đoạn và 
trùm khắp. Rồi Mq-na bám vào 4-lai-đda thức xem như 
lớp nền của mình. Như thế trong Duy thức Học Phật 
Giáo, A-iqi-da thức được coi là phần căn bản nhất của 


tâm. 


3. Ba Sự Biến Hiện Thuộc Về Chủ Thể 


Các nhà Duy Thức bắt đầu phỏng đoán cấu trúc 


của tâm gồm tám thức, phân bổ thành hai tầng thâm 





sâu là Míạf-na và A4-lại-da thức, và sâu tầng bề mặt 
gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức 


và ý thức. 


6S 


As we have also noted, our mind has the function 
of manifesting the obJect of cognitlon on the mind as 
an "Image." In this very Important sense, the mind 1s 
not simply seen as mind, but as a mind that carries out 
transformatlons. This mind as subJective transformer 


consIsts ofthree layers. 


The first mind as subJective transformer 1s the 
alaya-vjnana. The alaya-vinana flawlessly retains all 
Of OUr past experlences, and recognizes and 
contextualizes things as we cognlze them. Our 
experlences, according to their depth and significance 


upon our Ïives, are dIfficult to remove. 


The second subJective transformer 1s the /zm„anas. 
In this case, obJecfs of cognifion are transformed by a 
deep attachment to the self, and the resulting 


tendencIes to protect and further that self 


Then, already subJect to these subconscious 
inñuences, the cognitive function of the thinking 
conscIousness and the five sense conscIousnesses that 
1s, the discriminatlon of things arises. When one 1s 
focused on seeing or hearing, what 1s seen and what 1s 


heard are naturally different from each other. 


66 


Như đã nhận thấy, tâm của chúng ta có chức năng 
thể hiện trong tâm đối tượng nhận biết như là “hình 
ảnh.” Trong khả năng rất quan trọng này, tâm không 
những chỉ được xem là tâm, mà còn là tâm thực thi 


biến hiện. Tâm là chủ thể biến hiện gồm ba tầng lớp. 


Tâm tác nhân biến hiện đầu tiên là 4-lgi-da thức. 
A-lại-da thức lưu giữ tất cả những kinh nghiệm của 
chúng ta một cách không sai lạc, nhận diện và đặt đề 
ngữ cảnh thích hợp cho sự vật khi nhận diện. Những 
kinh nghiệm của chúng ta, tùy theo chiều sâu và ý 


nghĩa trong đời sông, rât khó xóa bỏ. 


Tác nhân biến hiện thứ hai là M/-na. Trong 
trường hợp nảy, đối tượng của sự nhận thức được biến 
hiện bởi một dính mắc sâu xa vào cái ngã, và do đó có 
khuynh hướng bảo vệ và tăng cường ngã chấp. 

Sau đó, đã tùy thuộc vào ảnh hưởng tiềm ẩn, nên 
chức năng nhận biết của ý /c và năm fhức giác quan 
bắt đầu phân biệt sự vật. Khi chú tâm vào thấy hay 
nghe, điều được thấy và được nghe đương nhiên khác 


nhau. 


67 


Since these consclousnesses are aware only of 
their own obJects, the only things that are transformed 
are their own obJective Iimages. Thus, the six obJect 
aware consclousnesses together consfitute the third 
subJective transformer. From this we can begin to 
understaand the profound difficulties Imvolved 1n 
knowing the actual way of being of any g1ven thing as 


1t really 1s. 


68 


Vì những thức này chỉ biết được đối tượng riêng 
của mình, những sự vật được biến hiện là những hình 
ảnh đối tượng riêng của mình. Như vậy, tất cả sáu thức 
nhận biết đối tượng cùng tạo thành tác nhân biến hiện 
thứ ba. Từ đó, ta có thể hiểu rằng biết được một sự vật 


đích thực như đang là thì khó khăn biết chừng nào. 


69 


Chapter 3: The Functfions 0ƒ the Mind 


THE MIND-KING and MENTAL 
FUNCTIONS 

In the course of our everyday Ïlives, we casually 
refer to the psychologlcal aspect of our existence as 
mind without giving 1t specilal thought. Yogacara 
Buddhists saw the mind as being distinguishable Into 
eipht kinds of aspects (eipht consclousnesses), and 
furthermore saw them as dynamically constituting the 


three subJective transformatlons. 


In East Asian Yogacara Buddhism, the elght 
conscIousnesses are known collectively as the eight 
conscIlousnesses mind-king [c/Z2|. While mìnd 1s 
usually regarded as a single entity, when 1t 1s analyzed 
1nto 1ts substance and 1ts functions, the term mind-king 
1S used to connofe the sense of "master," or "main part 
In contrast to this are the functions that occur based 
withm this substantive mind-king, which are called 
mental factors (Skt. ca). 


In Yogacara, the essence of the substantive mind- 
kíng 1s first understood to cognize the essential, or 
general aspects of things, affter which 1t g1ves rIse fo 


điscriminating, discursive knowIng. 


70 


Chương Ba: Chức Năng của Tâm 


TÂM VƯƠNG và TÂM SỞ 


Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nói 
đến khía cạnh tâm lý về sự hiện hữu của chúng ta là 
fâm mà không dành cho một ý tưởng đặc biệt nào. Duy 
Thức Học Phật Giáo đã thấy tâm có thể phân chia 
thành tám phương diện tức tám thức, và đi xa hơn, thấy 


tám thức năng nồ tạo thành ba biến hiện chủ thẻ. 


Trong Duy Thức Phật Giáo ở Đông Á, tám thức 
được biết chung như là tám ứâm vương. Trong khi tâm 
thường được coi như một thực thể đơn thuần, khi được 
phân tích thành thể và dụng, danh từ âm vương được 
sử dụng để làm rộng nghĩa danh từ “chủ,” hay “phần 
chính,” ngược lại với phần này là những chức năng 
phát sinh, căn cứ trên phạm vì âm vương cơ bản, được 
gọi là đâm sở. 

Trong Duy thức, cốt lõi của /ổm vương cơ bản 
trước hết phải („iểu) là để nhận ra khía cạnh chủ yếu 
hay tổng quát của sự vật, sau đó gây ra sự phân biệt, 


nhận thức rời rạc. 


KÀI 


The mind-king-as-substance Íirst executes a 
general type of cognition, and as 1t begins 1s actIvIfty, 
the mental functions arise and begin to scrutinize the 
obJect in greater detall, at the same time generating 


various thouphts. 


For Instance, when we are presented with a blue 
box, the general recognitlon that 1t 1s a blue box 1s 
made by the mind-king. After that, the detailed 
cognition that the main part of the box 1s deep blue, 
and the lid only 1s light blue, 1s the work of mental 
factors. And of course, the further thought that "I want 
ths box” also occurs withn the mental factors. 
Whether 1t 1s a thing, a person, or an event, according 
to Yogacara we are completing our cognifive function 


throuph this process. 


Yogacara posits fiffy-one of these mental factors, 
which are categorized Infto six general types. As 
explaned 1n the Lucid Introduction to the One 


Hundred Dharmas, they are arranged 1n this manner: 


(l) omnipresent facftors: afttentlon, contact, 


Sensafion, perception, 1ntenftion. 


(2) obJect-contingent factors: desire, resolve, 


mindfulness, concentration, 1ntelligence. 


72 


Tâm-vương-như-là-thể, trước tiên thể hiện một 
loại nhận thức tổng quát, và khi bắt đầu hoạt động, 
những /âm hành khởi lên và bắt đầu quan sát đối tượng 


kỹ lưỡng, đồng thời tạo ra những ý nghĩ khác nhau. 


Thí dụ khi chúng ta được cho xem một chiếc hộp 
xanh, /ẩm vương nhận biết chung chung đó là chiếc 
hộp màu xanh. Sau đó những /đm sở sẽ nhận biết chỉ 
tiết là phần chính của hộp màu xanh đậm, và cái nắp 
chỉ là màu xanh nhạt. Và dĩ nhiên, ý nghĩ sau đó là 
“Tôi muốn chiếc hộp này” cũng do ứâm sở tạo ra. Dù 
đó là một vật, một người, hay một sự kiện, theo Duy 
thức chúng ta luôn luôn hoàn thành chức năng nhận 


thức qua tiến trình này. 


Duy Thức cho là có 5T /đmn sở, được phân thành 6 
loại chính. Như đã giải thích trong Bách Pháp Minh 


Môn Luận, những /đm sở này được sắp xêp như sau: 
I- Tâm sở biên hành: tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. 


2- Tâm sở biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, định, 


tuệ. 


73 


(3) wholesomefactors: faith, zeal, consclence, 
shame, not coveting, no anger, no folly, pliancy, no 
laxIty, indifference, not harming. 


(4) afflictions: craving, 1ll-wIll, pride, 1gnorance, 
doubt, Incorrect views. 


(Š) secondary afflictions: anger, enmity, anxIety, 
concealing, deceit, flattery, arrogance, hostiity, 
Jealousy, parsimony, unscrupulousness, shamelessness, 
unbelief, indolence, negligence, slackness, agifation, 
forgetting, Incorrect cogmifion, distraction. 


(6) four uncategorIzed factors: drowsiness, repret, 
điscovery, scrufiny. 


These technical terms for our mental functions 
were developed as the result of the work of a long 
tradiion of Buddhist scholasticism examining human 
behavior, and precisely Identifying the varlety of 
modes of our mental functioninng in dally liífe. This 
terminology was further developed 1nfo 1ts final form 
by the Yogacara school. 


For 1nstance, the wholesome gøroup consIsts 
ofgeood mental functlons that Improve ones spiritual 
condition. Basic Buddhist teachings state that 1Ÿ we 
continually maintain these kinds of mental functions, 
we will eventually arrive to the states of a buddha or 
bodhisattva. 


74 


3- Tâm sở thiện: tín, bất phóng dật, quý, tàm, vô 


tham, vô sản, Vô sỉ, khinh an, tân, hành xả, bát hại. 

4- Tâm sở phiên não: tham, sân, mạn, sỉ, nghỉ, ác 
kiÊn. 

5- Tâm sở tùy phiên não: phán, hận, não, phú, 
cuông, siêm, kiêu, hại, tật đó, xan, vô quí, vô tàm, bát 
tín, giải đãi, phóng dật, hôn trâm, trạo cử, thát niệm, 


bất chánh trị, tán loạn. 
6- Tâm sở bắt định: thụy, hối, tâm, tử. 


Phát triển những từ chuyên môn này chỉ ra các 
tâm sở đều do kết quả công việc truyền thống lâu đời 
của các nhà triết học Phật giáo. Những vị này quán sát 
thái độ con người, và nhận diện chính xác thể cách tâm 
chúng ta hoạt động trong đời sống hằng ngày. Thuật 
ngữ này được tông Duy Thức phát triển thêm thành 
hình thái chính thức. 


Thí dụ như nhóm /âm sở thiện gồm những tâm sở 
tốt cải thiện trạng thái tinh thần chúng ta. Giáo lý căn 
bản Phật giáo xác định rằng nếu cứ tiếp tục duy trì 
những /ám sở tốt, chúng ta sẽ đi tới cảnh giới của chư 


Phật hay chư vị Bỏ-tát. 


Fe 


Conversely, the mental functions that bring 
unremittng suffering to our bodles and minds are 
listed In the category conftaining the twenfy-six 1fems 


of the afflictions and secondary afflictions. 


These mental factors are concrete mental 
functions that we all experlence. The clear presentation 
of the concrete functions of the mind are Just the first 
indicaton of the precision with which Yogacara 
Buddhism attempts to scrutinize the actual condition of 
the human mind. lt 1s a view of humanity that, while 
focusing on human behavior as the Intersection of 
goodness and affliction, tries to realize suffering, 


regardless of 1ts depth. 


Yogacara also tells us that 1t 1s precisely within 
the subtle intertwining of these mental functions that 
that Iintense suffering 1s brought to body and mind, and 
only based on sincere reflection 1n the course of our 


everyday living can the religIous world be established. 


Since we will be taking up the wholesome factors, 
the afflictions, and secondary afflictions categorles for 
detailed examination In chapter 6 and chapter 7, I will 
here treat the øgroups of omnIpresent, obJect-contingent, 


and uncategor1zed. 


76 


Ngược lại, những /Zđm sở cứ liên tục mang lại 
phiền não cho thân và tâm của chúng ta là những tâm 
sở được liệt kê trong danh sách 26 mục ứâm sở phiên 
não và tùy phiên não. 

Những /âm sở này là âm sở cụ thể tất cả chúng ta 
đều có trải nghiệm. Trình bảy rõ ràng những chức năng 
cụ thể của tâm chính là việc chỉ dẫn đầu tiên chính xác 
theo đó Duy thức học Phật giáo cố gắng nghiên cứu 
hiện trạng tâm con người. Đây là quan niệm về nhân 
tính, cho rằng trong khi tập trung vào thái độ con người 
như một giao điểm giữa tính thiện và phiền não, cố 


găng nhận ra đau khô mà không đê ý đên chiêu sâu. 


Duy thức cũng cho chúng ta biết rằng chính trong 
vòng rối ren vi tế của những ứâm sở đã mang lại khổ 
đau cùng cực cho thân tâm chúng ta; và chỉ có thể 
thành lập thế giới tâm linh dựa trên sự phản ảnh chân 
thành trong dòng sống đời thường. 

Vì chúng ta sẽ tiếp tục xem xét kỹ hơn với ứâm sở 
thiện, tâm sở phiên não, và tâm sở tùy phiên não trong 
các chương 6 và 7, ở đây tôi sẽ bàn về ứâm sở biến 


hành, tâm sở biệt cảnh và tâm sở bất định. 


T7 


OMNIPRESENT 
and OBJECT-CONTINGENT FACTORS 


1. Omnipresent Factors 


Omnipresent factors are the most basic 
psychological functions active 1n all situatlons, 
concomitant with the mind-king and all mental factors. 
The fñve omnipresent factors Include: attention, 
confact, sensation, perception, and volition. 


No matter the situatlon, for cogniion to be 
established, the mind must first be awakened and 
arouse concern for the obJect. Attention (SKt. 
manashảr4) 1s the name of the functlon of arousing 
concern for an obJect, the function that Imitially 
stimulates the mind. Once the stimulated mínd has 
come 1nfo association with 1ts obJect, the conditions for 
establishng cogniilon are gradually established. 
Contact (Skt. s2ars 4) puts the mind 1nto such a sfate, 
and 1s the support for the ensuing functions of 
sensation, perception, and volition. 


A problem now arIses: In 1s relation to "me," 1s 
the cognitive obJect that 1s being taken in something 
good, something bad, or neither? The reception of the 
cogmtive obJect 1s called the mental funcion of 
sensation (Skt. veđan). 


78 


TÂM SỞ BIÉN HÀNH 


và TÂM SỞ BIỆT CẢNH 


1- Tâm Sở Biến Hành 

Tâm sở biến hành là những chức năng tâm lý căn 
bản nhất hoạt động trong mọi hoàn cảnh, cùng một lúc 
với tâm vương và những tâm sở khác. Năm tâm sở 
biến hành gồm có: /ác ÿ, xúc, thọ, tưởng và tư. Trong 
bất cứ trường hợp nảo, để có sự nhận biết, trước tiên 
tâm phải tỉnh thức và có sự quan tâm tới đối tượng. 
Tác ý là tên của chức năng gợi lên sự quan tâm đến đối 
tượng, chức năng kích động tâm đầu tiên. Khi tâm kích 
động liên hệ với đối tượng, những điều kiện thiết lập 
sự nhận biết dần dần được thành lập. Xúc đặt tâm vào 
tình trạng này, và cũng hỗ trợ cho những tâm sở thọ, 
tưởng và tư xảy ra sau đó. 


Giờ đây, có một vân đê là trong sự liên hệ với 


“cái tôi,” có phải đôi tượng nhận biêt mang đên niêm 
vui nôi buôn hay là không vui không buôn? Sự tiêp 


nhận đối tượng nhận biết được gỌI là đâm sở tho. 


T5 


In the case where the object brings about 
displeasure or pamn, 1t 1s called sensaton of pam. 
Pleasurable sensations are called sensation of pleasure 
and experlences of obJects that are neither pleasurable 
nor painful are called sensation of indifference. These 
are classified together as the three sensations. 


Withim the process of cognizing an obJect, our 
mind becomes entwined 1n the sensory awareness of 
liking and disliking at a very early Juncture. And since 
there 1s such thing as Indifferent sensation, we know 
that not every Instance ofperceptlon of obljecfs 1s 
involved with affectivity. There are numerous obJectfs 
that we experlence 1n our dally lives that do not result 
in pleasant/unpleasant, painful/satisfying sensatlons 
and emoflons. For Insfance. we can consider the way 
reception of cognitive obJects 1s changed when such 
obJects overwhelm us by exceeding our present 
COØTIfIV€ CapaCIYy. 


(1) Perception can be understood as the process of 
taking In a copy of an Image of something Into the 
mind and associating 1t with words. This mental factor 
functions 1n such a way that 1t takes that thing recerved 
as the obJect of cogmition and fifs 1t Into the framework 
possessed by the "I” who receives 1t. lt 1s at that time 
that one clearly apprehends exactly what the cognized 
obJect 1s. 


S0 


Trong trường hợp đối tượng mang lại điều không 
vui hay đau khổ sẽ được gọi là khổ £họ. Những cảm 
giác dễ chịu được gọi là /¿c /ho, và những cảm giác đối 
tượng mang lại không dễ chịu cũng không đau khổ 
được gọi là xđ /ho. Những cảm giác này được xếp 
thành ba loại cảm thọ. 


Trong quá trình nhận biết đối tượng, tâm chúng ta 
lẫn lộn cảm giác nhận biết ưa và ghét rất sớm, và vì có 
cảm giác là x¿ /họ, chúng ta biết rằng không phải lúc 
nào đối tượng nhận biết cũng liên quan tới tình cảm. 
Có muôn vàn đối tượng chúng ta nhận biết trong đời 
sông hằng ngày không mang lại cảm thọ và xúc động 
từng cặp như dễ chịu / khó chịu, khổ đau / hài lòng. 
Thí dụ chúng ta có thể xem xét cách tiếp nhận đối 
tượng nhận biết sẽ thay đổi khi đối tượng ấy lấn át khả 
năng nhận biết đang có. 


2 


Ta có thể hiểu 7ưởng như tiến trình mang bản sao 
hình ảnh một vật gì đó vào tâm và kết hợp với lời nói. 
Tâm sở này vận hành theo cách chấp nhận sự vật là đối 
tượng nhận biết và làm cho ăn khớp với khuôn khổ 
thuộc về cái “tôi” đang tiếp nhận. Lúc đó ta hiểu được 


rõ ràng đích xác đôi tượng được nhận biết là cái gì. 


S1 


Each person has ther own frame for 
apprehending things as a matter of necessIty. Yet while 
an 1ndividual's own framework might be unique, each 
one 1s deeply ¡influenced by one's socletfy, race, and 
culture Why? Because the ulimate frame of 
perception 1s none other than language 1tself. This 
reception 1s described as being carried out at the level 
of the sixth consclousness, meaning that that which 1s 
actually digesting Information 1s none other than the 


framework known as language. 


However, speaking of this frame presents another 
type of restriction, and whether or not the distinct 
cogmition formed upon the basis of language 1s a valid 
cogmifion 1s another problem. The function of further 
clarifying the obJect of cogmition by applying language 
skilfully 1s understood to be a problem that appears 
not at this present stage of perception, but rather falls 
under the purview of the mental factors known as 
discovery (w/⁄rka) and scrutiny (vicärg), which are 
among the uncategorized factors that w1ll be discussed 
below. The Image of the thing that 1s to be cognized 1s 
clearly copled onto the mind, where 1t 1s absorbed. 
Perception then occurs as the mental function that fits 
1f Into one's own behavioral and thought patterning. 


S2 


Mỗi người có một cấu trúc riêng để hiểu sự vật 
như một vấn đề tất yếu. Tuy thế trong khi cấu trúc của 
mỗi cá nhân có thể độc nhất, ai cũng bị ảnh hưởng sâu 
đậm của xã hội, chủng tộc và văn hóa. Tại sao lại như 
vậy? Vì cơ cấu căn bản của /zởng không gì khác hơn là 
ngôn ngữ. Sự tiếp nhận này được mô tả như được thi 
hành ở tầm mức của ÿý ức, có nghĩa việc sắp xếp 


những tin tức không gì khác hơn là cơ câu ngôn ngữ. 


Tuy nhiên, nói tới cơ cấu này lại phát sinh một 
hạn chế khác, và sự nhận thức rõ ràng hình thành trên 
căn bản ngôn ngữ có phải là một nhận thức hợp lý hay 
không lại là một vấn đề khác. Chức năng làm sáng tỏ 
thêm đối tượng nhận thức bằng cách ứng dụng ngôn 
ngữ một cách khéo léo lại là vấn đề không xuất hiện 
vào giai đoạn này của /zởng, đúng hơn, sẽ xảy ra trong 
phạm vi của hai /âm sở được biết đến như /ẩm và fứ; là 
hai âm sở thuộc nhóm /âm sở bắt định và sẽ được bàn 
tới trong phần sau đây. Hình ảnh vật nhận thức được 
sao chép rõ ràng và được hấp thu vào tâm. Tưởng phát 
sinh như chức năng của tâm làm cho ăn khớp với 


khuôn khổ ý tưởng và thái độ mỗi người. 


83 


The mental factor of volition 1s understood to be 
comprised of three sequential stages: (l) evaluation. (2) 
decision-makmg, and (3) Iniiaion of action. 
Evaluation 1s the basic psychological function taken 1n 
regard to the cognition of an obJect based on the prior 
phases of attention, confact, sensation, and perception, 
where the varlous optlons Involved regarding the 
taking of actlon (karm4đ) are contemplated 1n regard to 
the obJect. Decision-making 1s a mental function 
wherein one decides whether or not to take a certain 
type of actlon 1n regard to the obJect. Initiaton of 
action 1s a menfal activity of receIving the conftent of 


the decIsion, and I1nitiating a concrefe action. 


As for concrete action, our dally acfIVifles are 
completed through three general modes: bodily activIty 
(deeds), verbal activity (speech), and mental activity 
(thought). Bodily activity (*äya-karman) 1S any action 
in which bodily function 1s Iincluded, verbal activity 
(vàk-karman) refers to linguIstic behavior, and mental 
activity (manas-karman) 1s the deliberation that occurs 
in the mind. Mental activity 1s also understood 1n a 
postfive sense in Buddhism as the mysferious actIvIty 
that occurs within our own minds that 1s InaccessIble to 


others. 


S4 


Tâm hành / được hiểu là có ba giai đoạn kế tiếp: 
(1) đánh giá, (2) quyết định, (3) bắt đầu hành động. 

Đánh giá là chức năng tâm lý căn bản trên nhận 
thức một đối tượng căn cứ vào những giai đoạn xảy ra 
trước giai đoạn của các /đm sở tác ÿ, xúc, thọ, và 
tưởng: lúc ấy có lựa chọn liên quan đến hành động 
(nghiệp) về một đôi tượng. Quyết định là chức năng 
theo đó ta quyết định nên hay không nên làm một điều 
gì liên quan đến đối tượng. Phát khởi hành động là 
hoạt động của tâm tiếp nhận nội dung của quyết định, 


rồi phát khởi thành hành động cụ thể. 


Về hành động cụ thể, chúng ta sinh hoạt hằng 
ngày theo ba phương thức: thân hành (1iệc /àm), khâu 
hành (/7ở¡ nói) và ý hành (suy ng”?). Thần hành là hành 
động bao gồm chức năng của thân, khẩu hành liên hệ 
tới thái độ nói năng, và ý hành là suy xét trong tâm. 
Tâm hành cũng có thể được hiểu theo nghĩa tích cực 
trong Phật Giáo như hành động ẩn mật xảy ra trong 


tâm chúng ta mà người khác không biết được. 


S5 


Because volilon 1s the mental function that 
consfitutes the mainspring of our concrete behavior, 
the essences of the three karmas of deed, speech, and 
thought are to be found within these three stages of 
volition. The karmas of deed and speech have 1mflation 
Of action as thelr essence, and mental activity (thought) 
has evaluation and decIsion-making as 1†s essence. 


2. Objecft-Conftingent Factors 


ObJect-contingent mental factors differ from the 
prior omnipresent factors 1n that they function only in 
regard to specific obJects rather than being operative 1n 
every situaton. The five object-contingent mental 
factors Include desire, devoted Interest, mindfulness, 
concentration, and I1ntelligence. 


Concernng the karmic moral qualty of the 
obJects of these obJect-dependent factors, 1t 1s assumed 
that these five are not directly assoclated with either 
wholesomeness, unwholesomeness, or Indeterminacy. 
While this 1s similar ro the case of the ommnIipresent 
factors, obJect-dependent factors tend to be explained 
with a focus on wholesome mental functioning. 


This 1s the way Yogacara Buddhism schematIzes 
the mind, but 1t must be remembered that 1n the final 
analysis, the ultimate goal lies im nothing other than 
entry Into Buddha-mind. 


S6 


Vì tâm hành / là tâm hành tạo nên động cơ chính 
trong thái độ cụ thể của chúng ta, nên bản chất của ba 
nghiệp thân, khẩu, ý được tìm thấy trong ba giai đoạn 
của tâm hành ứ. Thân nghiệp và khẩu nghiệp lấy sự 
phát khởi hành động như bản chất, và ý nghiệp (/ 
tưởng) lây sự đánh giá và quyết định như bản chất. 


2. Tâm Sở Biệt Cảnh 

Tâm sở biệt cảnh khác với tâm sở biển hành trên 
phương diện chỉ vận hành với những đối tượng đặc 
biệt hơn là hoạt động trong mọi tình huống. Năm /đ7n 
sở biệt cảnh gồm có: đực, thắng giải, niệm, định và 


tuệ. 


Về tính chất tạo nghiệp trên mặt đạo đức thuộc 
đối tượng của âm sở biệt cảnh, và năm tâm sở này 
không trực tiếp liên kết với tính thiện, bất thiện, hay 
bất định. Trong khi hơi giống với trường hợp của /âm 
sở biển hành, tâm sở biệt cảnh được giải thích theo 


khuynh hướng đặt trọng tâm trên tâm hành thiện. 


Đó là cách Duy Thức Học Phật Giáo hệ thống hóa 
tâm, nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng cuỗi cùng mục 
đích tôi hậu chỉ là đạt được Phật tâm. 


S7 


Desire (chanđa) 1s a mental function whereIn one 
sees an obJect for which 1t holds Interest and concern, 
and hopes to attain 1t, or at least to see, hear, or 
percerve 1t more deeply. When this mental factor of 
desire operates in a wholesome way, 1t has the ability 
to offer us a foothold Into the religious world, as 1t 
becomes the basis for the positive mental function of 
zcal. The basic mental function that leads us to take the 
Buddha-way as a single path from which we do not 
deviate 1s desire 1n a posifive mode-wholesome desire. 


Devoted mnterest (ađh7zmwkíi) 1s a mental function 
that acknowledges the obJect and retains 1t according to 
a clearly Identifiable way of thinking. This can also 
function with wholesome, unwholesome, or 
indeterminate karmic moral quality, but as with the 
basic nuance of correcfness seen 1m the term devoted 
Interest, there 1s already the anticipaton of 
wholesomeness associated with the term. Indeed, 1t 1s 
explained that 1t 1s only 1n this place that a single firm, 
excellent understanding can be established. and where 
there should be no distraction. In terms of devoted 
Interest, no distraction means that the content of 
cognition 1s something that 1s not easily corrupted. 


The mental factor of mindfulness (szz?) 
preserves the previously cogn1zed obJect such that 1s If 
not forgoften. 


S8 


Dục là tâm hành từ đó ta thấy lôi cuốn, thích thú 
và quan tâm đến một đối tượng, hy vọng đạt được, hay 
ít nhất có thể thấy, nghe, hay nhận biết sâu sắc hơn. 
Khi tâm hành đc hoạt động theo đường lối thiện, sẽ có 
khả năng công hiến chúng ta một chỗ đứng trong thế 
giới tôn giáo, vì trở thành nền tảng cho tâm hành tích 
cực và tỉnh tắn. Tâm hành căn bản sẽ hướng dẫn chúng 
ta theo con đường của Phật như con đường độc nhất 
mà không bị lạc lối chính là tâm hành đc thiện, tích 


cực. 


Thắng giải là tâm hành biết được đối tượng và 
năm giữ theo đường lối suy nghĩ có thể nhận biết rõ 
ràng. Tâm hành này cũng cùng hoạt động với tâm hành 
thiện, bất thiện hay bất định, nhưng trong khi với sắc 
thái căn bản chính xác thấy được trong từ /hắng giải, 
cũng đã gắn liền sự tiên liệu về thiện ý. Thật ra chỉ ở 
đây thành tựu sự nhận biết vững vàng và toàn hảo, và 
không tán loạn. Trong từ /hăng giải, không tán loạn có 
nghĩa nội dung nhận thức không dễ dàng suy hoại. 

Tám sở niêm bảo quản đối tượng đã được nhận 


biết trước đó để không quên. 


S9 


Because we possess the mental function of being 
able to powerfully engrave an Impression 1n our minds 
without forgetting, we can pour our minds Info a 
specifically cognized obJect. The mental factor that 
allows us to deeply concentrate feelings on this obJect 
without distraction 1s called concentration (sưa). 
This mental factor of concentration has the factor of 
mindfulness as 1s support, and concentration 1n turn 
serves as the support for the ensuing factor of 


1ntelligence. 


In Buddhism, concentration 1s commonly referred 
to as one of the basic three Buddhist disciplines: moral 
discipline, concenftration, and wisdom. In this case, the 
term refers specifically to the practice of (seated) 
meditation, and 1t 1s further understood that true 
wisdom 1s derived from the mental state produced 1n 


this kind of meditative concentrafion. 


The obJect-contingent  mental  factor of 
concentratlon 1s normally understood 1n terms of 1ts 
operafion in a wholesome mode, but In terms o0 IfS 
basic potenfial, 1t 1s understood to be capable of 
operating 1n all three morally qualitative modes of 


wholesome, unwholesome, and Indeterminate. 


90 


Vì tâm hành chúng ta có thể ghi khắc mạnh một 
cảm giác lên tâm không thể quên, chúng ta có thể rót 
tâm mình vào một đối tượng đã được nhận biết. 7n 
sở cho phép chúng ta chú tâm sâu xa vào đối tượng mà 
không bị sao lăng là âm sở định. Tâm sở này có âm 


sở niệm hỗ trợ, và đến lượt tâm sở định giúp hỗ trợ cho 





tâm sở tuệ Xây ra sau đó. 


Trong Phật Giáo, đ7nh thường được nói tới như 
một trong tam học: giới, định và tuệ. Trong trường hợp 
này, từ này ám chỉ đặc biệt thực tập tọa thiền, và được 


hiểu rộng rằng tuệ dẫn xuất từ tâm thái thiền định. 


Tâm sở định thường được hiểu thông thường là 
hoạt động chiều hướng thiện, nhưng theo tiềm năng thì 
có khả năng hoạt động theo ba kiểu có tính tạo nghiệp 


về mặt luân lý là thiện, bất thiện, và bất định. 


9] 


Therefore, the form of concentration under 
discussion here 1s neither equivalent to medifative 
aborption (sznapøfíi) nor the concentraton listed 
among the three Buddhist disciplines. Here, 
concentralon refers to a general psychological 
function of focus, wherein we naturally find ourselves 
focusng on a single thng 1n everyday dally 
experlence. This 1s known technmically in Yogacara as 
Iinherent concentration. 


There are two kinds of concentration understood 
in Yogacara Buddhism; the first 1s this Inherent 
concentration, and the second 1s cultvated 
concentration, the latter being attained 1n the course of 
confinuous diligent practice of the Buddhist path. The 
development of true wisdom 1s dependent upon the 
degree to which a practiloner 1s able to cultivate 
concentration. However, we cannot but be powerfully 
encouraged when we consider that there 1s somehow 
an Iintimate connection between the difficult-to-attain 
cultivated concentraion and the general mental 
function of Iinherent concentration that 1s possessed by 
all ofus. 


Intelligence (øra/na) 1s the functlon of the mind 
that makes the cholce of selecting or rejecting the 
obJect of cognrition. 


kU 


Do đó hình thái đinh bàn thảo sau đây không hắn 
nhập định (7zm-ma-báf£-đểê) cũng không phải định 
trong Tam vô lậu học (Œ7ới-Định- Tuệ). Ở đây đ”nh là 
chức năng tâm lý của sự tập trung cao độ, khi chúng ta 
chú tâm vào một vật duy nhất trong cuộc sống đời 
thường. Đó là định bản hữu (vốn sẵn có) theo thuật 


ngữ Duy thức. 


Có hai loại định trong Duy thức học Phật giáo; 
thứ nhất là định bản hữu, và thứ hai là định do tu tập, 
loại định sau đạt được qua hành trì đạo Phật miên mật. 
Khai phát chánh tuệ tùy theo trình độ tu tập định của 
hành giả. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể sách tấn mình 
một cách mạnh mẽ khi biết rằng có một nối kết thâm 
mật giữa định-do-tu-tập-khó-đạt và định bản hữu thuộc 


tâm hành chung mà aI cũng có. 


Tuệ là tâm hành khiến chọn lọc hay loại bỏ đối 


tượng nhận thức. 


Đã 


For example, even though a handbag may look 
like a genuine GucclI, one's 1ntelligence can discern that 
1t 1S clearly a fake. Based on this decIsion, the state of 
uncertainty as to whether or not 1t 1s øgenuine can be 
removed. This kind of mental function 1s labeled 


Intelligence. 


The mental factor of intelligence can also work 1n 
the modes of wholesome, unwholesome, and 
indeterminate karmic moral quality. Among these, 
since 1ntelligence functioninng 1n an unwholesome 
mode would indicate a mistaken Judgment In regard to 
the obJect, 1t 1s classifled under a separate heading as 
the mental factor of Incorrect view within the category 
afflictions. Mistaken views have Incredible power to 
lead us astray from Buddha-path. Thus, the role of 
Iintellilgence as a mental factor 1s rather prominent as 


compared with other functions. 


While the obJect-contingent factors are, øenerally 
speaking, mental functions that operate within the 
mamnIf€sf SiIX cOnSClousnesses OŸ eyes, ears, nose, 
tongue, body, and mind, this final factor of intelligence 
1S understood as operating not only within the sixth 
conscIousness, but 1n the subconsclous reglon of the 


Iranas. 


94 


Ví dụ, mặc dù một túi xách có vẻ như là chánh 
hiệu Gucci, øzé có thể phân biệt là đồ giả. Trên sự 
quyết định này, tình trạng nghi ngờ không biết là chánh 


hiệu hay không biến mất. Loại tâm hành này tên là /u. 


Tâm sở ứu„ê cũng có thể vận hành theo tính chất 
tạo nghiệp về mặt luân lý là thiện, ác, vả bất định. 
Trong đó, vì /„ vận hành theo ác sẽ cho thấy có phán 
đoán đối tượng một cách sai lạc, nên được xếp vào đề 
mục tâm sở ác #iến nằm trong (âm sở phiên não. Ác 
kiến có mãnh lực kỳ lạ có thể đưa chúng ta lạc khỏi 
Phật đạo. Vì thế, vai trò của tâm sở /u trội hắn so với 


những tâm hành khác. 


Trong khi đâm sở biệt cảnh, nói một cách chung 
chung, là tâm hành hoạt động bên trong sáu thức là 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức, yêu tỗ cuỗi [trong 
nhóm /đm sở biệt cảnh] là tâm sở fuệ không những chỉ 
hoạt động trong sáu thức, mà còn trong vùng vô thức 


của Mqr-na. 


P) 


As explaned above, the #:⁄2s pursues 1fS 
unbounded obsession with the self without lapse, even 
at the tines when the activfy of the sixth 
conscIousness has stopped. In the mmznas' functlon of 
deep attachment, 1t 1s first necessary to either select or 
reject the obJect of attachment. The mental function 
that offers up the obJect for attachment by the éanas 1S 
none other than the factor of intelligence from among 
the obJect-dependent factors. Therefore, the factor of 
Iintelligence as explained In Yogacara 1s concomitant 
not only with the sixth conscIousness, but the seventh 
as well. 


UNCATEGORIZED MENTAL FACTORS 


The group of uncategorized mental factors 
Iincludes the four of drowsiness, regret, discovery, and 
scrutiny. These four mental functions have feafures 
that problematize their categorIzation 1nto the øroups 
Of omnipresent factors, obJect-contingent, wholesome, 
afflictions, or secondary afflictions, and so they are 
collectively grouped under the rubric uncategor1zed. 


For 1nstance, these mental activities all operafe 1n 
the sixth consciousness, and therefore, they cant be 
cafegor1zed In the øroup of omnipresent factors, which 
necessariÌy occur 1n any situation of the mind-king and 
mental factors. 


96 


Như đã giải thích trước đây, M⁄4/-na đuôi theo nồi 
ám ảnh vô hạn về cái ngã không hề lầm lẫn, ngay cả 
khi hoạt động của thức thứ sáu đã ngưng. Trong chức 
năng chấp thủ sâu dày của Ä⁄4/-na thức, điều quan 
trọng đầu tiên là chọn lựa hay buông bỏ đối tượng chấp 
thủ. Chức năng của tâm buông bỏ đối tượng chấp thủ 
bởi ÄMqf-na thức không gì khác hơn là ứâm sở tuệ thuộc 
tâm sở biệt cảnh. Do đó, /đm sở fuệ, như đã được giải 
thích trong Duy Thức, không những xảy ra đồng thời 


với thức thứ sáu mà cả thức thứ bảy. 


TÂM SỞ BÁT ĐỊNH 


Nhóm /âm sở bất định gồm bốn tâm sở: thùy, hối, 
tâm, và tứ. Bốn tâm sở này có những nét đặc biệt làm 
cho khó xếp vào nhóm của những /đm sở biển hành, 
tâm sở biệt cảnh, tâm sở thiện, tâm sở phiên não, hay 
tùy phiến não, và vì vậy chúng được xếp vào đề mục 
nhóm bất định. 


Thí dụ, những hoạt động của tâm ý đều xảy ra nơi 
thức thứ sáu, và vì vậy không thể được xếp loại trong 
nhóm những (âm sở biến hành. Những tâm sở biến 
hành phải xảy ra trong bất cứ tình huống nào của /đm 


vương và các tâm sở khác. 


bi 


And, unlike the wholesome and the afflictive 


factors, their karmic moral quality 1s Indeterminate. 


Drowsiness (w„/đđha) does not refer to sleep 1fself, 
but to the function that occurs at the time we are falling 
asleep. Drowsiness 1s that which makes us foggy- 
minded, as when, 1n a condition of dull-mindedness or 
confusion, we cannot accurately cogn1ze things, much 
less perceive their underlying nature and meaning. Ít 1s 
only when we enter the state of the sound sleep (called 
extreme drowsiness) that the mental factor of 
drowsiness 1s Inoperative. This 1s because at the time 
of deep sleep, the thinking conscIousness has ceased to 
Op€rafe. 


Recogmtion of ones errors (kaukríyđ) 1s also 
known by the term regret. Such mental attitudes that 
arise when we reflect on previous actions and 
experlence thougphts of regret are called recogmition of 
errors. We may sfruggle over why we said or dịd 
something, and no matter the specifics of related 
actions and consequences, they cannot result 1m 


anything but a state of unease. 


Ths mental factor can functlon 1n ceither 
wholesome, unwholesome, or morally Indeterminate 


modes. 


98 


Và, không giống những ứâm sở thiện và tâm sở 
phiên não, tính chất tạo nghiệp về đạo đức thì bất định. 

Tâm sở /¿#y không chỉ nói đến việc ngủ thôi mà 
còn có chức năng xảy ra vào lúc chúng ta ngủ. Buồn 
ngủ làm cho đầu óc mờ mịt, như thể trong tình trạng đờ 
đẫn hay rối rắm, chúng ta không nhận ra sự vật một 
cách chính xác, còn việc nhận ra được bản chất và ý 
nghĩa còn yếu hơn nữa. Chỉ khi bước vào trạng thái 
ngủ say, ẩm sở thủy mới không hoạt động. Sở dĩ như 


thế vì lúc ngủ say, thức thứ sáu ngưng hoạt động. 


Nhận ra được lỗi của mình còn được biết đến 
băng từ hối. Tâm thái này dây khởi khi chúng ta nghĩ 
lại hành động đã xảy ra, và kinh nghiệm những ý tưởng 
về hối được gọi là nhận lôi. Chúng ta có thể nghĩ tới 
nghĩ lui tại sao chúng ta lại nói hay làm điều gì đó, và 
cho dù có đặc điểm gì chăng nữa liên quan đến hành 
động và hậu quả, cũng không mang lại thứ gì ngoài 


một trạng thái bứt rút, lo lắng. 


Tâm sở này có thể vận hành thiện, ác hay bất 


định. 


99 


When 1t functions wholesomely, 1s basic 
character 1s to reflect on our prior wrongdoings, and 
even though this 1s not necessarily a bad thing, the 
mind mm this stafte 1s not calm. Since a caÌlm response 


cannot be made, the potential exIsts to cause problems. 


"Reflect, but don't regret." There are people who 
engrave this maxim at their places of study. Human 
beIngs are surrounded by regret wherever we øo 1n our 


lives. 


As described In the passages on perception and 
omnipresent factors, discovery (w//2rka) and scrutiny 
(vicảra) are functions that rely on language to further 
clarify the cogmitive object and deepen 1nvestigation of 
1t. These mental factors, based on their function, are 
said to be aspects of volition and 1ntelligence, but since 
theầr funcion lies within the sixth, thinking 
conscIousness, they cannot be strictly categorlzed as 
being either omnipresent or obJect-contingent. 


+ 


100 


Nếu thiện, đặc tính căn bản là phản quán những 
việc làm sai trái trước đây, và ngay cả khi không nhất 
thiết là xấu, tâm trong trường hợp này vẫn không yên 
ốn. Vì tâm không yên nên tâm có khả năng gây ra 


phiền phức. 


“Phản quán nhưng đừng hôi tiệc.” Nhiêu người đã 
khăc ghi câu này ở nơi làm việc của họ. Con người 
chúng ta đi đâu chăng nữa trong đời cũng bị hôi tiệc 


bao vây. 


Như đã mô tả trong những đoạn về Øzởng và fâm 
sở biến hành, tâm và tứ là những tâm hành tùy thuộc 
vào ngôn ngữ để làm sáng tỏ thêm và nghiên cứu sâu 
đối tượng nhận biết. Những /m hành này, căn cứ trên 
mặt chức năng là những khía cạnh của âm sở fz và 
/xệ, nhưng vì chức năng này nằm trong thức thứ sáu, 
thức suy nghĩ, nên không được hoàn toàn xếp vào 
nhóm ứâm sở biến hành hay tâm sở biệt cảnh. 


+ 


101 


Chapter Four: Building Up Fxperience In the 
Latent rea 0ƒ the Mind 


THE FIRST SUB.JECTIVE 
TRANSFORMER——THE 4L.4Y1-VIJNANA 


Affer carrying out a detailed analysis of the mind, 
the Yogacaras became convinced that 1t was comprised 
Of eipht specIfic reglons constituted by the prlor five 
COnSCIOuSnesses of eyes, ears, nose, fongue, and body 
that handle the five senses, along with the thinking 
COnScIousness, 7z2⁄2s, and store consclousness. The 
Yogacaras posited that these eight kinds of mind-king 
possessed the abilfy to subJectively transform 
everything that surrounds us In the process of three 
stages, which are known as the three subJecfive 
transformatlons. 


Among these, the most Important 1s the first 
subJective transformer, the eighth consciousness, the 
alaya-vijnana. In this chapter, we wIll first take a look 
at the alaya-vỹnana 1n 1s role as the subJect that 
transforms the obJects of cogmition. 4/aya 1s a SanskrIt 
word that can be translated as store (or storehouse), 
and alaya-vữnana 1s often rendered Iinto English as the 
“store consclousness” with the Implicatlon that 1t 
accumulates and preserves Information. 


102 


Chương Bốn: Tích Lũy Kinh Nghiệm trong 
Vùng Tiềm Tàng Của Tâm 


TÁC NHÂN BIÉN HIỆN THỨ NHÁT—— 
A-LẠI-DA THỨC 


Sau khi phân tích tâm kỹ càng, các nhà Duy Thức 
chắc chăn rằng tâm gồm có tám tầng lớp thành lập bởi 
tiền ngũ thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân điều 
khiển năm giác quan, cùng với /bức suy nghĩ hay ÿ 
thức, Mạt-na, và tàng thức. Các nhà Duy Thức thừa 
nhận rằng tám tâm vương này có khả năng biến hiện 
một cách chủ quan mọi thứ chung quanh chúng ta tiến 


hành qua ba giai đoạn gọi là ba sự biến hiện chủ quan. 


Trong ba sự biến hiện đó, phần quan trọng nhất là 
sự biến hiện đầu tiên, thức thứ tám, 4-iqi-da thức. 
Trong chương này, trước hết chúng ta hãy nhìn 4-iz¡- 
da thức trong vai trò như chủ thể biến đổi đối tượng 
nhận thức. 4/ayz là tiếng Sanskrit có thể dịch là nhà 
kho, và a/aya-vjnana thường dịch sang tiếng Anh như 
“store consclousness” - tàng thức - hàm ý tích chứa và 


ø1ữ gìn tin tức. 


103 


What cexacty 1s put away 1m this store 
COnsclousness) As a way of geting around to 
answering this question, we need to first Inquire as fo 
which regilon of consclousness we should regard as 
being the real center of the mind-kings of the elIght 
COnscIousnesses. From the perspective of the actual 
experlences of everyday life, we might well consider 
the sixth, the thinking consclousness (7ano-vijnana) as 
the center of the mind. We manage our dally Ïlives 
through the varlety of functions governed by the 
thinking consclousness. However, as we have already 
mentioned, this thinking consclousness 1s subJect to 
1nferruptions 1t does not operate confinuously. 


For example, both fainting and deep sleep bring 
our thinking conscIousness to a halt. While one could 
argue that the case of fainting 1s problematic based on 
the fact that 1t 1s such a rare occurrence, deep sÏeep 1s a 
nightly certainty for most people. 


We understand that even !f the thinking mind 
seems t†o operafe confInuously, 1t 1s something that 1s In 
fact frequently Interrupted, existing only as 
discontiguous fragments. If there were no mental 
framework to pull these pieces together, we could not 
exist as Infeprated beIngs. The al4ya-vjnana 1S 
necessary to serve as the "backup” for Intentional, 
conscIous HIfe. 


104 


Thực ra cái gì được cất giữ trong tàng thức? Để 
tránh phải trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tra cứu xem 
vùng nào của tâm thức nên xem là trung tâm thực sự 
của tám thức tâm vương. Nhìn những kinh nghiệm 
trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể xem thức 
thứ sáu, thức suy nghĩ hay ý hức (mano-vnana) như 
là trung tâm của tâm. Chúng ta sống cuộc đời hằng 
ngày của mình qua những vận hành khác nhau chi phối 
bởi thức suy nghĩ. Tuy nhiên, như đã nêu lên, thức thứ 
sáu khó tránh khỏi gián đoạn - không hoạt động liên 
tục. 


Thí dụ như khi chúng ta ngất xỉu hay ngủ say, 
thức suy nghĩ ngưng hoạt động. Ta có thể bàn cãi là 
trường hợp ngất xỉu thì khó hiểu vì trong thực tế 
trường hợp này hiếm khi xảy ra, nhưng ngủ say là 


trường hợp xảy ra hăng đêm cho tất cả mọi người. 


Chúng ta hiểu là dù cho có vẻ như hoạt động liên 
tục, thật ra /hức suy nghĩ thường bị gián đoạn và chỉ 
tồn tại như những mảnh rời rạc. Nếu không có một cơ 
cấu tâm ráp những mảnh đó lại với nhau, chúng ta 
không thể nào hiện hữu như những con người hợp 
nhất. 7c A-ilại-da cần thiết để “dự phòng” cho một 


đời sống tỉnh thức. 


105 


Our actions and behavior are directly related to 
Our Inferaction with others. After we complete these 
actions, we can be certain that they wIll always be 
evaluated In some way, and we can be sure that the 
reverberations of these acts wIlÏ Imprint soclety to one 
extent or another, whether 1t be labeled as an "excellent 
achievement" or a “crime” In both cases we are clearly 
subJected to, and Iimprimted with, a social evaluation; 
vet this social evaluation 1s only made possible by our 
actions being seen through the eyes of others. 


So what happens when our negafive acflons are 
not seen by others? Since no one 1s watching, the 
perpetrator of some nasty business assumes that he wIll 
never be subJect to public evaluation. Afterward, he 
may hear people say things like "there are really some 


1 


bad people hanging around, arent there." Playing 
dumb, he sticks out his tongue at them behind thetr 
backs, and that's the end of 1t. From the perspective of 
socIety, the case 1s closed. But what ends up happening 


to such a person on the 1nside? 


Among the three karmic modes of body, speech, 
and thought, 1t 1s only thoughts that are not accessible 
to others, as they occur Inside our mind as mental 
karma. However, as explained above 1n the discussion 
of the mental factor of volition, in Buddhism, even the 
thoughts that occur within the mind are understood to 
have a marvelous function. 


106 


Những hành động và thái độ của chúng ta có liên 
quan trực tiếp đến sự tương tác với người khác. Hành 
động xong, chúng ta có thể chắc chắn rằng có sự đánh 
giá theo một cách nào đó, và chúng ta cũng có thể chắc 
chăn là những tác động dội lại từ những hành động đó 
sẽ in dấu trong nếp sông xã hội tới một mức nào đó dù 
được gán cho là “thành tựu tuyệt vời” hay “tội ác.” Rõ 
ràng trong cả hai trường hợp chúng ta đều bị sự đánh 
giá của xã hội chi phối và đóng dấu; chỉ có sự đánh giá 
này khi hành động của chúng ta được nhìn qua con mắt 
của người khác. 

Vậy điều gì xảy ra khi những hành động tiêu cực 
của chúng ta không ai biết đến? Vì không ai theo dõi 
nên thủ phạm của những việc làm xấu ác cho rằng hắn 
sẽ không bị xã hội phán đoán. Sau đó hắn sẽ nghe 
người ta nói những câu như “có những tên bất lương 
đang quanh quân đâu đây, phải không?” Đóng vai khờ 
khạo, sau lưng mọi người hắn chế nhạo họ, và thế là 
hết chuyện. Trên bình diện xã hội, vụ này đã xong. 
Nhưng cuối cùng điều gì sẽ xảy ra trong tâm một người 
như thế? 


Trong ba nghiệp thức của thân, khẩu và ý, chỉ có 
những ý nghĩ là không liên hệ với hai nghiệp kia vì xảy 
ra trong tâm chúng ta như là ý nghiệp. Tuy nhiên, như 
đã được giải thích ở trên trong phân thảo luận về tâm 
hành /z, trong đạo Phật, ngay cả những ý nghĩ xảy ra 
trong tâm chúng ta cũng được hiểu là có một chức 
năng kỳ diệu. 

107 


It 1s at this point that the Yogacarin asks what, 
exactly, 1s the nature of this that we call our actions. 
The conclusion 1s that the dispositions of every act end 
up leaving behind Impressions 1n the a/aya-vjnana, 
where the after-effects of our activifles are retained. 


Although we are careful when we know we are 
beIing watched by others, we should not forget that we 
are also watched by spIritual beings. 


These are the words of the Great Japanese 
Yogacara master of the Kamakura period, Gedatsu 
Shonimn (Jokel; 1155-1213), from his Gumei hosshin 
shu (Awakening the Mind From Delusion). We are 
automatically cauflous 1n our actions and speech-the 
objects of evaluation by others when we are In the 
presence of people, but less so when we think we are 
not being observed, or when the activify 1s takIing place 
hidden within our minds. Our world of thought that 1s 
unknown to others has an amazing proclivity to fall 
Iinto dissoluteness. However, Gedatsu Shonin 1s telling 
us that this place 1s perfectly visible to the eyes of the 
gods and buddhas, meaning that our negative actlons 
never øo unwitnessed. 


Our world of thought, where we are secretly at 
ease, 1s indeed an untidy place. According to the 
Yogacaras, everything that occurs here turns Into a 
burden which we must carry 1n a future lIfe. 


106 


Điểm này nhà Duy thức đặt câu hỏi cái gì đích 
thực là bản chất của điều gọi là những hành động của 
chúng ta. Câu kết luận là những sự sắp xếp mỗi hành 
động cuối cùng để lại dấu ấn trong 4-iz¡-da thức, nơi 
đó hậu quả những hành động chúng ta được lưu g1ữ. 


Tuy rằng chúng ta cần thận khi biết có người canh 
chừng chúng ta, chúng ta cũng đừng nên quên rằng 
mình cũng còn bị canh chừng bởi chư thần thánh. 


Đây là những lời dạy của bậc thầy Duy thức nổi 
tiếng Nhật Bản vào thời Kamakura, Gedatsu Shonin 
(Jokei;1155-1213), từ quyền Đánh Thức Tâm Khỏi Sỉ 
Mê. Chúng ta thường tự động cần thận trong hành vi và 
lời nói - đối tượng cho người khác đánh giá - khi có 
mặt người khác, nhưng chúng ta lại ít cân thận khi nghĩ 
rằng không có ai dòm ngó mình, hay đối với những 
điều mình dấu kín trong tâm. Thế giới tư tưởng của 
chúng ta không ai biết đến có một khuynh hướng rất 
đáng ngạc nhiên là dễ rơi vào sự phóng túng. Tuy 
nhiên, Gedatsu Shonin nói với chúng ta răng nơi đó 
chư thiên và chư Phật thấy hoàn toàn rõ ràng, có nghĩa 
tất cả những hành động tiêu cực của chúng ta không 
bao giờ không bị chứng kiến. 

Trong thế giới tư tưởng của chúng ta, nơi chúng ta 
cảm thấy thoải mái một cách kín đáo, thật ra lại rất bừa 
bộn. Theo các nhà Duy thức, mọi thứ xảy ra bây giờ 
trở thành một gánh nặng chúng ta phải mang theo đến 
kiếp sau. 


109 


The alaya-vjnana retains alÏ of our memorles up 
to the present, and all of the dispositlons of acfIvifles 
and behavior have been secretly accumulated In the 
basIs of our minds. These are 1n turn re-manifested and 
naturally exude from our being. The Yogacaras take 
this as the most fundamental underlying operation of 
Our minds. 


This kind of automafic exuding ofthe disposiflons 
O our past experiences 1n the midst of our cognition 1s 
called the first subJective transformation. The z/2ya- 
vừnana that retains the Impressions of all of our pastf 
experlences first acts to transform the obJects of 
cogmition. We have utferly no consclous confrol over 
what we exude. We cannot help but taking that which 
1S first subJectively transformed as a cognitive obJect, 
and this subJective transformation 1s a reflection of our 
entire past which 1s none other than ourselves. When 
we discuss the store consclousness as the Íirst 
subJective transformation, we are talking about this 
fundamenrtal and somewhat frIightening-poInt. 


To the extent that we deepen this kíimd of 
contemplaton of the ramificatlons of the store 
COnscIousness, we cannot but end up coming to the 
conclusion that from this moment forward, we must try 
to Orlenf our Ïives 1n some positive direcftion. 


110 


A-lại-da thức giữ lại tất cả những kỷ niệm của 
chúng ta cho tới bây giờ, và tất cả những khuynh 
hướng hành động và thái độ đã âm thầm tích lũy trong 
nên tảng của tâm chúng ta, để rồi hiện hành trở lại và 
đĩ nhiên bộc lộ từ chính mình. Nhà Duy thức xem đó là 


lớp nên căn bản nhât của tâm. 


Cách trình bày máy móc những khuynh hướng 
kinh nghiệm quá khứ trong sự nhận thức của chúng ta 
thì được gọi là sự biển hiện chủ thể thứ nhất. Thức A- 
lại-da cất giữ dẫu vết những kinh nghiệm quá khứ của 
chúng ta trước hết hành động để biến hiện những đối 
tượng nhận thức. Chúng ta hoản toàn không làm chủ 
được những øì biểu lộ. Chúng ta không thê làm gì khác 
hơn là lẫy sự biến hiện chủ thể này làm đối tượng nhận 
thức, và biến hiện này là sự phản chiếu toàn thể quá 
khứ chúng ta, quá khứ này không gì khác hơn là chính 
chúng ta. Khi thảo luận về tàng thức như sự biến hiện 
chủ thê thứ nhất, chúng ta đang nói về điều căn bản và 
hơi đáng sợ này. 


Khi tìm hiểu sâu về những mặt của tạng thức tới 
ngọn ngành, chúng ta không thể làm gì khác hơn là 
cuối cùng đi tới một kết luận rằng từ giờ trở đi phải 
vạch một đường đi cho cuộc đời mình theo hướng tích 
cực nào đó. 


II 


Yogacara Buddhism 1s asking us to seek out a 
way of lie grounded in such a recogmition and 
awareness. By postting the existence of the al/aya- 
vừnana, Yogacara Buddhism strongly suggests that a 
life of careless behavior wonft do. 


THE PERFUMING OF SEEDS 


Consider a famous novelist who 1s known for 
revealing his personal thoughts by taking his own life 
as his subJect matter. This doesnt necessarlly mean 
that he has revealed everything there 1s to know about 
himself. There 1s no one who does not have something 
within himself that he keeps hidden from others. At the 
same time, we may assume that because our actions 
were wifnessed by others that the case 1s karmically 
closed. Indeed, though the case may be closed on the 
level Ð of soclety and human Immteraction, the 
ramifications of the negative activity do not disappear, 
and the Impressions are long retained. 


We then turn to consider by what kind of process, 
and in what kind of form, our actions and behavior 
could possIbly be retained, and then accumulated, 1m 
the mind's innermost depths of the a/aya-vi/nanđ? Ït 1s 
explained in Yogacara that "mamIfest activity perfumes 
the seeds In the alaya-vinana." 


112 


Duy Thức Học Phật Giáo đòi hỏi chúng ta tìm 
đường đi cho đời sống chúng ta căn cứ trên sự nhận 
thức và tỉnh giác như thế. Bằng cách thừa nhận 4-4¡- 
da thức, hiện hữu, Duy Thức Học Phật Giáo nhấn 
mạnh rằng một đời sống với thái độ thiếu chánh niệm 
không thể chấp nhận được. 


HUÂN TẬP CHỦNG TỬ 


Hãy xét đến trường hợp một tiểu thuyết gia nổi 
tiếng giải bày những ý nghĩ cá nhân của ông băng cách 
lây đời sống chính mình làm nhân vật chính. Điều này 
không nhất thiết có nghĩa là ông đã phơi bày tất cả mọi 
thứ cho mọi người biết về ông. Không ai mà không có 
một điều gì đó muốn giữ kín không cho ai biết. Đồng 
thời chúng ta có thể cho rằng vì những hành động của 
chúng ta được mọi người biết đến nên vụ đó đã được 
đóng lại trên mặt nghiệp. Thật ra, tuy đã được đóng lại 
trên bình diện xã hội và sự tương tác giữa con người 
với nhau, những chỉ tiết của hành động tiêu cực không 
biến mất và dấu ấn vẫn còn lưu giữ lâu dài. 

Sau đây chúng ta hãy xem bằng cách nào và dưới 
dạng nào những hành động và thái độ của chúng ta có 
thể được lưu giữ và chất chứa trong phần sâu thắm của 
A-lại-da thức. Duy Thức giải thích rằng “hành động 
hiện hành huân tập chủng tử trong 4-/4¡-da thức.” 


113 


"Mamfest activity"” can be understood as our 
concrete activities, and these concrete actlons and 
behaviors end up being "perfumed” Into the store 
ConscIousness 1n the form of metaphorical "seeds." 


Perfuming means that in the same way that an 
odor 1s transferred to and adheres to clothing, one's 
actions creat€ Impressions and disposilons that 
become planted In the deepest reglons of that person's 
mind where they are retained. These Impressions 
Impregnate the store consciousness, and as planted 
actions, they are called "seeds” as they have the power 
to øIve form to the subsequent self. 


These seeds, which are secretly Impregnated and 
retaned 1n the a/aya-vjnana, wIll agamn generate 
vIsible phenomena when the right set of circumstances 
arises. Since this 1s exactly the kind of function 
associated with the physical seeds of plants, they are so 
named metaphorically. We should not, however, øo so 
far as to construe them as material, substantial seeds. 


Seeds are explained as "the power withim the 
eiphth consclousness to produce an effect." That 1s, 
they represent the causative power to manmIfest activIty 
as fruit from within the alaya-vijnana. Seeds represent 
the momentum of impressions, and also be understood 
from the perspective of the almost synonymous 
technical term, karmIc Impressions (Skt. yasan4). 


114 


“Hành động hiện hành” có thể được hiểu như 
những hành động cụ thể, và những hành động cụ thê và 
thái độ này cuối cùng được “huân” vào /àng fhức dưới 


dạng những “hạt giỗng” hay chủng tử. 


“Huân tập chủng tử” có nghĩa giống như khi một 
mùi thơm được truyền ngắm vào quần áo, hành động 
của một người tạo nên những dấu ẫn và những khuynh 
hướng được gieo trồng vào vùng sâu nhất trong tâm 
người đó, và được lưu giữ ở đó. 

Những dấu ấn này thâm thấu vào ứàng fhức, và 
khi được trồng xuống gọi là chủng tử vì có năng lực 
tạo ra hình tướng cho bản thân sau này. Những chủng 
tử này, đã được âm thầm huân vảo và lưu giữ trong 4- 
lại-da thức, sẽ hiện hành khi đủ duyên. Vì điều này 
thực sự có cùng loại chức năng với những hạt giống 
cây cối, nên được đặt tên theo cách ấn dụ như thế. Tuy 
vậy chúng ta không nên đi quá xa khi giải thích như 
những hạt giống vật chất. 


Chủng tử được giải thích như “năng lực tạo quả 
trong fhức thứ tám.” có nghĩa là tiêu biểu cho năng lực 
gây nhân đề quả hiện hành trong 41-/zi-daz fhức. Chủng 
tử tiêu biểu động lực của dấu ấn, và cũng được hiểu 


theo thuật ngữ đồng nghĩa là ¿ập khí hay tập nghiệp. 


115 


Karmic 1mpressions have the connotaton of 
"dispositions caused by perfumation." The notlons of 
seed and perfimation are seminal in Yogacara 
Buddhism, and although they may seem to be rather 
arcane concepfs, they are necessary to understanding 
the operation of karma and conscIousness 1n Yogacara. 


In The Oriental Ideal (Taya no riso), Okura TenjJin 
wrote: "Surely the shadow of the past exIsts as the 
promise for the future. No tree can øgrow larger than the 
potential conftained 1n 1ts seed." Here the word seed 1s 
being used In 1ts basic biological sense, rather than as a 
Yogacara term, and 1t can be understood as a general 
truth.  However, truth understood by Yogacara 
Buddhism 1s that what we call "the past” exerts an 
influence on the formation of the future, and the future 
1s something that cannot be so easily changed. Thịs 
wIll be covered 1n depth 1n the following section. 


I have heard that the former kyagen (a form of 
traditional Japanese theater) master Miyake Tokuro, 
who was famous for the severlfy of discipline he 
Imposed on himself while practicing, had a sayIng to 
the effect that "there 1s no such thing as luck on the 
stage," considering "luck” to refer to the case where 
one performs with good technque by mere 
coincidence. 


116 


Tập nghiệp có nghĩa rộng là “khuynh hướng gây 
ra bởi sự huân tập.” Ý niệm về chủng tử và sự huân tập 
còn phôi thai trong Duy thức Học Phật Giáo, và tuy có 
vẻ như là khái niệm khó hiểu, lại cần thiết để hiểu về 
sự vận hành của nghiệp và thức trong Duy thức. 

Trong sách Lý Tưởng Đóng Phương (The 
Oriental Ideal), Okura Tenjin có viết “Chắc chắn là 
bóng của quá khứ hiện hữu như lời hứa cho tương lai. 
Không cây nào có thể mọc lớn hơn tiềm năng chứa 
trong hạt giống được.” Ở đây từ chứng tử được dùng 
với ý nghĩa căn bản sinh vật học, hơn là như một từ của 
Duy thức, có thê được hiểu như chân lý tổng quát. Tuy 
nhiên, chân lý được hiểu bởi Duy thức là những gì mà 
ta gọi là “quá khứ” sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành 
tương lai, và tương lai là một thứ gì không thê dễ dàng 


thay đổi. Điều này sẽ được nói kỹ trong phần kế tiếp. 


Tôi đã được nghe rằng vị thầy về nghệ thuật sân 
khấu cô điển Miyake Tokuro của Nhật Bản, nỗi tiếng 
về kỷ luật khắt khe mà ông tự đặt ra cho mình trong 
khi tập dượt, đã nói một câu mạnh mẽ rằng “không có 
điều gì gọi là may mắn trên sân khấu cả”; sự may mắn 
ám chỉ trường hợp một người trình diễn giỏi chỉ vì 


ngâu nhiên. 


117 


While some may say that things are "by chance”" 
goIng well, in truth there 1s no reason why they should, 
or confinue to do so. A first rate staøe performance 
depends completly on self-discipline through 
Consisfent pracfice. 


That which has not been stored up 1n the a/aya- 
vửnana worit suddenly appear at the moment one sfeps 
up in front of the footlights. No matter how hard one 
trles, If the requiste potentlalty has not been 
accumulated im the store consclousness, 1t cannot be 
manifested upon demand. The same applies for those 
of us who do not perform on the stage. And what sort 
of thing, exactly, 1s perfumed 1n our alaya-v1Jnana? It 1s 
on the answer to this question that we now embark, but 
replacing the word "stage” with the words "human 
life," and reInterpreting this sayIng as "there 1s no such 
thing as luck 1n life." 


BEGINNINGLESS PERFUMING 


In Yogacara, 1t 1s not the case that our actlons, 
being finished, are simply over with, or that we are no 
longer responsible for them. After the event, the 
perfuiming seeds, accumulated 1n the eiphth 
ConscIousness as poftentialitles, are keepIrng record of 
everything. 


118 


Mặc dù một số người có thể nói rằng những việc 
"tình cờ" sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng thực tế không có lý 
do gì họ nên hoặc tiếp tục nói như vậy. Một sự trình 
diễn hay nhất tùy thuộc hoàn toàn vào sự tự kỷ luật qua 
tập luyện kiên định. 


Thứ không được chứa trong ứảng fhức sẽ không 
bỗng nhiên xuất hiện vào lúc ra trước ánh đèn. Dù cố 
găng đến đâu, nếu tiềm năng cần thiết không được tích 
lũy trong ứng (hức sẽ không thể biểu hiện khi cần. 
Điều đó cũng áp dụng cho chúng ta dù không trình 
diễn trên sân khấu. Thật ra, cái gì được huân tập trong 
A-lại-da thức? Đây là câu hỏi chúng ta đang đề cập, từ 


Hệ 


“sân khâu 


kêu 


thay thê băng “đời sông con người” sẽ diễn 
giải lại câu nói như sau: “Không có điêu gì là may măn 


trong cuộc đời.” 


HUÂN TẬP VÔ THỦY 


Trong Duy thức không có trường hợp hành động 
của chúng ta, khi đã hoàn tất, đơn giản là xong hết, hay 
chúng ta không còn trách nhiệm gì nữa. Sau khi sự việc 
xảy ra, những chúng tử huân tập được tích lũy trong 
thức thứ tám như là những tiềm năng đang ghi nhận tất 


cả mọi thứ. 


119 


If we accept this, then the a/aya-vinana becomes 
understood as being the accumulated totality of life 
experlences - nothing other than the present 'I.' When 
we think serlously as to how everyone of the actions 
and behaviors after receiving birth in this world are 
Impregnated without loss Into the minds 1nnermosf 
depths, and that this influence confinues to extend 1nfo 
Our present selves, we cannot but end up being deeply 
concerned. 


Additionally, 1n regard to the matter of perfuming, 
Yogacara posis something called beginningless 
perfuming. This means that perfuming has continued 
from time Immemorial, without beginning, and that the 
seeds 1n the store consclousness are not simply 
produced beginning with birth 1nto this present lifc. 


This brings us to consider our attachment to this 
líe€ a desre to keep livinng. No matter how 
disappointing or complicated we feel our liíe has 
become, we still want to continue 1m 1t for as long as 
possible. Buddhist philosophy states that suffering 1s 
produccd from this attachment to life, and 1t 1s because 
Of this ardent attachment to life that we can continue fo 
strugsle through our dally lIves. 


Most of us firmly maintain this mental state of 
ardent attachment right up to the moment before death. 


120 


Nếu ta chấp nhận điều này, sẽ hiểu 4-iqi-đa thức 
như là chỗ tích lũy toàn bộ kinh nghiệm đời sống — 
không gì khác hơn là cái “tôi” đang có mặt. Khi 
nghiêm túc suy nghĩ do đâu những hành động và thái 
độ của mọi người sau khi được sinh vào thế giới này 
lại được gieo trồng không bị mất mát vào phần thâm 
sâu của tâm, và ảnh hưởng tiếp tục kéo dài đến bản 
thân trong hiện tại, cuối cùng chúng ta chăng thể làm 


gì khác hơn là thật sự quan tâm đến một cách sâu xa. 


Thêm vào đó, việc huân tập chủng tử, các nhà 
Duy Thức cho răng đã tiếp tục từ vô thủy, không có 
khởi đầu, và những chủng tử trong íàng (hức không 


phải chỉ đơn giản sinh ra một lượt với đời này. 


Điều này làm chúng ta suy nghĩ về ước muốn 
được sống hoài ở đời. Dù có thất vọng bao nhiêu hay 
chúng ta cảm thấy cuộc đời chúng ta quá ư tắc rối, 
chúng ta vẫn muốn tiếp tục sống càng lâu cảng tốt. 
Triết lý Phật giáo xác định rằng khổ đau đến từ sự 
vướng mắc vào cuộc đời, và vì sự Vướng mắc mãnh 
liệt này mà chúng ta tiếp tục tranh đấu suốt đời. 

Phân lớn chúng ta năm giữ trạng thái vướng mặc 
mãnh liệt này cho tới lúc sắp lìa đời. 


121 


It is quite likely that the thought "I want to live” 
that appears at our final moment 1s the most stronglÌy 
held feeling 1n all of life. Buddhism teaches us that 1t 1s 
precIsely because we are so strongly attached to life 
down to 1s very final moment that we cause ourselves 
to be reborn Into the next lie. This 1s called 


transmigration. 


This means that the kind of life we are living here 
and now 1s precIsely due to the ardent attachment we 
held for our existence 1n our former life. And our 
former life must be something that was brought about 
by an "attachment to life” 1n the life before that. This 
being the case, we can trace our present existence back 
Iinfinitely 1nto the past. Qur store conscIousness 1S not 
only comprised of all of the actions, dispositlons, and 
Impressions beginning with our bírth in this present 
lifetime, but 1t 1s also perfumed by the seeds of our 
actions and behavior from all of our lifetimes In the 
Immeasurable past This 1s the meanng of 
“beginningless perfuming.” 


Bemng exposed to this kind of teaching, we 
naturally become awed at the apparently limitless 
depth and capacfty of ths alaya-v/nana, and 
concerned about what might be perfuimed and 
confained within us. 


122 


Rất có thể ý nghĩ “Tôi muốn sống” xuất hiện vào 
giây phút lâm chung là cảm giác mạnh mẽ nhất được 
giữ trong đời người. Phật Giáo dạy rằng chính vì chúng 
ta bị quá ràng buộc vào cuộc đời cho đến giây phút 
cuối đến nỗi cho chúng ta phải sinh trở lại đời sau. 
Điều này gọi là luân hồi. 

Có nghĩa cuộc đời mà chúng ta đang sống bây giờ 
và ngay đây chính là do chúng ta nắm giữ ràng buộc 
mãnh liệt để tồn tại trong đời trước. Và đời trước của 
chúng ta phải là thứ gì gây nên một sự “ràng buộc vào 
cuộc đời” trong kiếp sông trước đó. Đây là trường hợp 
chúng ta có thể dò tìm sự hiện hữu của mình trong hiện 
tại ngược về vô thủy trong quá khứ. Tàng /hức chúng 
ta không những chỉ gồm những hành động, khuynh 
hướng, và những dấu ấn bắt đầu từ khi chúng ta được 
sinh ra trong đời này, nhưng còn được huân tập bởi 
những chủng tử của hành động và thái độ từ vô lượng 
kiếp trong quá khứ. Đó là ý nghĩa của “sự huân tập vô 
thủy.” 

Giáo lý dạy như thế, đương nhiên chúng ta sợ hãi 
trước sự sâu thăm vô biên và khả năng vô bờ của 4-/4¡- 
đa thức, và quan tâm đến những gì có thể đã được huân 


tập và cất giữ trong chúng ta. 


123 


However, even while wincing at the notion of the 
vastness of this a/aya-vi/nana, we should calmly think, 
what on earth this "I" 1s that has been traversing 
through lifetimes since time Iimmemorial? At such a 
time, we become newly aware of our ardent attachment 
to liíe. With this expression "attachment to life” to 
replace Yogacara technical terminology we may begin 
to further deepen our mindfulness. In Yogacara, the 
Cause of reincarnaton 1s assumed to be mental 
disturbances, which consist more precIsely of the 
mental factors of afflictions and secondary afflictions 
enumerated 1n the listss of mental factors in the 
preceding chapter. It 1s not explicttly stated in the 
Yogacara source texts, but understanding the function 
Of the store consclousness the way 1t 1s taught, we can 
assume that 1t might unbeknown to us, be retaining 
something that reaches all the way back to the very 
orlgins of human existence, and life 1tself Thịis 
awareness cannot but give the feelng 1mm cach 
Iindividual that each and every life should be respected 
as a member of the universe of sentient beings. And, at 
the same time, each one of us Individually needs to be 
deeply aware of the perspective wherein an afttempt 1s 
made to live life based on this awareness of respecting 
every kind of life form. 


124 


Tuy nhiên, trong khi âu lo về cái mênh mông của 
A-lại-da thức, chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ về cái gì 
trên đời này là “cái tôi” đã trải qua biết bao đời sống từ 
thời vô thủy? Như thế, mới biết chúng ta ràng buộc 
mãnh liệt vào cuộc đời. Với cụm từ “ràng buộc vào 
cuộc đời” thay thế thuật ngữ trong Duy thức học, 
chúng ta có thể bắt đầu chánh niệm sâu hơn. Trong 
Duy Thức học, nguyên nhân tái sinh được cho là xáo 
trộn tâm ý, và điều này đích thực gồm những /ớm sở 
phiên não và tùy phiên não đã được liệt kê trong danh 
sách những /âm sở ở chương trước. Tuy không được 
xác định rõ ràng trong kinh sách Duy Thức, nhưng nếu 
hiểu chức năng của /àng fhức theo cách đã học, chúng 
ta có thể cho răng đàng thức có cất giữ, nhưng chúng ta 
không biết, một thứ gì đó đi ngược về tận nguồn gốc 
hiện hữu loài người với cuộc đời. Nhận biết này không 
tạo ra điều gì khác hơn ngoài việc khiến mỗi cá nhân 
chúng ta biết rằng nên tôn trọng mỗi đời sống và tất cả 
đời sống như một thành viên trong vũ trụ loài hữu tình. 
Và đồng thời mỗi cá nhân chúng ta cần phải hiểu biết 
sâu sắc về viễn tượng cố găng sống một đời sống đặt 
căn bản trên sự hiểu biết và tôn trọng sự sống ở mọi 


dạng thức. 


125 


THREE MEANINGS OF STORE 


There are three connofatons I1dentified in the 
earllest Yogacara texts related to the alaya-vừjnana: (T) 
the storer (1.e., storing agent); (2) that which 1s stored; 
and (3) the appropriated store. Taking these as the 
fundamental approaches for considering the ai/aya- 
vừửnana, we now move to take another look at what we 
have discussed regarding the alaya-vnana and show 
how 1t fits into the framework of these three. 


(1) The storer indicates that this deep mind 1s 
something that possesses the basic quality of being 
able to preserve our experlences 1n 1fs seeds. It 1s the 
"mind that 1s able to store all seeds." When this 1s 
considered from the perspective of the seeds, these are 
the things that are stored by the a/aya-vÙnana. But 1f 
the seeds are looked at by themselves, regardless of 
thelr container, the seeds are that which give rise to 
mamfest activity. They are the main causes of the 
formatlon of a self. When the a/2ya-vjnana 1S seen 
from the causal aspect of such a potentialiry, 1t 1s called 
the "conscIlousness containing all seeds." 


(2) That which 1s stored comnotes the store 
COnscIousness as the reciplent of perfuming. The seeds 
that are the Impresslons and disposiflons of our varIous 
concrete activiies are able to perfime the a/aya- 
ViJngana. 


126 


BA HÀM TÀNG CỦA TÀNG THỨC 


Trong những bản văn Duy Thức cô có nói đến ba 
hàm tàng của /àng thức: năng tàng (cái kho); sở tàng 
(cái được cất giữ); và chấp tàng (cái kho bị chiếm 
dụng). Dựa những ý này làm tiếp cận căn bản để xem 
xét A-lại-da thức, bây giờ chúng ta nhìn một cách khác 
điều đã đề cập và chỉ cho thấy 4-igi-đa thức gắn liền 


với ba hàm tàng như thế nào. 


I- Năng tảng ngụ ý tâm sâu kín này có đặc tính 
căn bản là gìn giữ kinh nghiệm của chúng ta trong 
chủng tử. Đó là “tâm chứa tất cả những chủng tử.” 
Xem xét trên bình diện chủng tử, sẽ có những thứ được 
chứa trong 4-iqi-đa thức. Nhưng nếu chủng tử tự nhìn, 
không để ý tới kho chứa, sẽ là vật nổi lên để hiện hành. 
Chủng tử là nguyên nhân chánh tạo thành bản ngã. Khi 
nhìn từ khía cạnh nhân quả như là tiềm năng, 4-lại-da 
thức được gọi là “thức chứa đựng tất cả chủng tử.” 

2- Sở tàng có nghĩa là tàng thức, là kho chứa sự 
huân tập. Chủng tử là những dấu ấn và khuynh hướng 
hành động cụ thể khác nhau của chúng ta có thể huân 


tập vào A-lai-da thức. 


127 


If we take this as storer, the alaya-vijnana that 1s 
the recipilent of perfuming becomes that which 1s 
stored. In this way, that which 1s stored becomes the 
recipient of perfuming. But If this 1s seen from the 
perspecfive of actions and behavior, the alaya-v1Jnana 
that undergoes the perfuming also exIsts as the result of 
these activiflies. 


The eighth consciousness seen from this aspect of 
effect 1s called the rIpening consclousness (Skt. vinaka- 
vừữnana). The alaya-vjnana continues without break 
from the past to the future, and serves as a backup for 
the intermittently functioning thinking conscIousness. 
In Yogacara Buddhism, this eighth consclousness that 
serves as the basis for human exIstence 1s originally of 
neither wholesome nor unwholesome karmic moral 
qualirry, and thus 1t 1s said to be of Indeterminate (or 
neutral) karmic moral character. 


If this very fundamental source of our existence 
were Intrinsically bad, we would end up cycling again 
and again through a world of suffering, unable to 
obtainn a foothold to Buddha's world throughout all 
eternrry. On the other hand, 1f our fundamental basis 
was Intrinsically good, and all peoples minds were 
connected to the buddha-mind, 1t would be difficult to 
reconcile this with our everyday experiences 1n socIety. 


128 


Nếu xem đây là cái kho, 4-/¡-đa là kho nhận sự 
huân tập trở thành cái được chứa. Như thế cái được 
chứa trở thành cái nhận sự huân tập. Nhưng nếu được 
nhìn trên bình diện hành động và thái độ, 4-lq¡-da thức 
nhận chịu sự huân tập cũng hiện hữu như là kết quả 


của những hành động đó. 


Thức thứ tám được nhìn từ khía cạnh công dụng 
được gọi là đj thục thức. Thức A-lại-da tiếp tục không 
đứt đoạn từ quá khứ đến tương lai, và hoạt động như 
để hỗ trợ việc làm không liên tục của ý ức. Trong 
Duy thức Phật Giáo, £hức ?hứ tám, hoạt động như nền 
tảng cho con người hiện hữu, từ khởi thủy không có 
tính thiện hay bất thiện, và như vậy có tính chất bất 
định hay trung tính trên phương diện tạo nghiệp về mặt 


đạo đức. 


Nếu cội nguồn căn bản hiện hữu của chúng ta vốn 
xấu tệ, rốt cuộc chúng ta sẽ ở trong vòng thế gian luân 
hồi đau khổ mãi mãi, không thể nào đặt chân vào thế 
giới của chư Phật được. Mặt khác, nếu chúng ta tốt từ 
trong bản chất và tất cả tâm của chúng sinh được nối 
liền với Phật tâm, điều này rất khó phù hợp với kinh 
nghiệm sống hăng ngày của chúng ta trong xã hội. 


129 


It 1s also not the case that the varlety of our dally 
activifles and behaviors dearly tend 1n one direction or 
the other. This 1s made clear by merely looking at the 
fifty-one mental factors considered above 1n chapter 3. 
Even while we lust after something, we may at the 
same time reflect strongly on our lust. While diligently 
devoting ourselves to the Buddha-path, we may 
InadvertentÌy gø1ve rise to anger. Our basic nature 1s not 
disposed toward either goodness or evil, but 1s of 
Iindeterminate moral karmic quality. 


We are, without doubt, planting the seeds of 
øoodness 1n the sfore consclousness with our 
wholesome actfivitles, and Impregnating 1t with bad 
1mpression-potential with our unwholesome actIVIties. 
Ths 1s possible precisely because the ceiphth 
consclousness has no fundamental predisposition 
toward good or evIÏ-1t 1s of Indeterminate karmic moral 
quality. Depending on the seeds of good or evil that 
have already been planted, various real and concrete 
good and evil activitles occur. Nevertheless, the eighth 
conscIousness does not 1ncline toward good or evI. 
Individual actions taken by themselves, along with the 
perfuming from theIr impressions, can be wholesome, 
unwholesome, or ¡Indeterminate 1n karmic moral 
qualty, but 1f the alaya-viinana as the result of 
acfivifles 1s viewed as a whole, 1t 1s neither good nor 
evIl. 


130 


Đây không phải là trường hợp sinh hoạt và thái độ 
hằng ngày của chúng ta đi theo hướng này hay hướng 
kia. Điều này sẽ sáng tỏ chỉ cần nhìn vào 5l tâm sở 
trong chương 3 ở trên. Ngay cả khi chúng ta ham muốn 
điều gì đó, chúng ta có thể cùng lúc đó quán xét kỹ về 
lòng khát ái của mình. Trong khi tinh tấn hết sức mình 
tu theo Phật Đạo, chúng ta có thể bất giác nổi giận. 
Bản chất chúng ta không có khuynh hướng thiện hay 


ác mà có tính chất nghiệp bất định. 


Chắc chăn là chúng ta đang gieo những chủng tử 
tốt vào đàng iức bằng hành động thiện, và đang thấm 
nhiễm dấu ấn với tiềm năng xấu bằng hành động bất 
thiện. Điều này có thể đúng vì /bức thứ ám không có 
khuynh hướng căn bản nghiêng về xấu hay tốt, nhưng 
có đặc tính bất định về tạo nghiệp trên mặt luân lý. Tùy 
theo chủng tử tốt hay xấu đã được gieo trồng, những 
hành động khác nhau thực sự vả cụ thể xấu và tốt xảy 
ra. Tuy vậy, hức thứ tám không nghiêng về tốt hay 
xấu. Tự những hành động cá nhân, cùng với sự huân 
tập từ những dấu ấn, có thể là nghiệp thiện, bất thiện 
hay bất định (trung tính) về tạo nghiệp trên mặt luân lý, 
nhưng nếu 4-igi-đa fhức - là kết quả những hành động 


— xem như một tổng thể thì không thiện cũng không ác. 


151 


Just as wholesome causes bring wholesome effect 
and unwholesome causes bring unwholesome effects, 
cause and effect are understood to be Imbued with the 
same karmic moral quality (in Yogacara, this condition 
1s denoted with the technical term continulty of 
sameness, or natural outcome; Skt. #syanđa). But 1n 
the alaya-vijinana-as-effect, whether or not 1t 1s 
produced by a good or bad seed, the end result of the 
action 1s always understood to be of Iindeterminate or 
neutfral moral quality. This kind of cause-effect 
relatlonship 1s called ripening, and because the alaya- 
vijnana as the aspect of effect 1s seen 1n this way, 1f 1S 
called the rIpening conscIousness. [n other words, 1n Ifs 
ripened state 1t has a different karmic moral quality 
than 1fs causes. When one thing produces another, the 
next thing that 1s produced, while having a direct and 
close relatlon to I1fs cause, must also be something 
different from 1s cause. Common metaphors 1nclude 
that of the ripening of a fruit. or a baked loaf of bread, 
which are both quite different in character from their 
causal stages, and have exhausted thetr potential for 
further developmert. 


This aspect of the alaya-vjnana of being of 
Iintrmsically I1ndeterminate moral quality 1s vifally 
1mportant from a religIous perspecfIve. 


132 


Chỉ vì nhân tốt cho quả tốt và nhân xấu mang lại 
quả xấu, nhân và quả được hiểu là có cùng tính chất 
tạo nghiệp trên mặt luân lý (ong Duy thức, điễu kiện 
này được đê cập với thuật ngữ đẳng lưu.) Nhưng trong 
A-lại-da-thức-như-là-quảá, dù được sinh ra từ chủng tử 
tốt hay xấu, kết quả của hành động thì luôn luôn được 
hiểu có tính chất bất định hay trung tính. Sự tương 
quan nhân quả này gọi là dị thục, và 4-/4¡-đa như là 
một khía cạnh của quả được hiểu theo cách nảy, và 
được gọi là đƒ fục thức. Nói một cách khác, trong 
trạng thái đj /rục 4-lại-da có tính chất tạo nghiệp trên 
mặt luân lý khác hơn nhân của nó. Khi một sự việc 
sinh ra một sự việc khác, sự việc kế đó được tạo ra, và 
trong khi có liên quan trực tiếp và gần gũi với nhân, sự 
việc kế tiếp này cũng phải là một cái gì đó khác với 
nhân của nó. Những lối ấn dụ thông thường nói tới sự 
chín muỗi của hoa quả, hay một ô bánh nướng, cả hai 
đều rất khác trong tính chất với những giai đoạn khởi 
đầu, và đã dùng hết tiềm năng của chúng để phát triển 


xa hơn. 


Khía cạnh này của 4-ig¡-đa, có tính bất định bản 
hữu về luân lý, thật tối quan trọng trên bình diện tôn 


giáo. 


133 


Although we humans are greatly infuenced by 
Our own past, we are at the same time endowed with 
the potential of creating an entirely different future, 
starting right here and now, no matter how deeply our 
past 1s filled with evil kazma. But on the other hand, 
even If our days were filled with efforts toward 
cultivating buddhahood, we can never assume that we 
have safely achieved a level of perfection. 


(3) Appropriated sfore refers to the attachment to 
self-love. We have the feeling that we are spending 
every day Ïiving In a consclous manner. However as 
we have already seen, the operations of the thinking 
COnsclousness and prior fÍive cOnsclousnesses are 
Intermittent and are broadly supported by the basIs of 
human existence, the alaya-vijnana. In Yogacara 
Buddhism, 1t 1s thought that the only reason we are 
able ro live such a unified exIstence 1s because of the 
SfOre COnSClousness. 


The alaya-vjnana 1s a mental repglon which has 
arrived to the present 1n a conftinuous unbroken stream 
while receiving uninterrupted beginningless perfuming 
from the past. And 1t will continue unbroken 1nto the 
furure. The great Indian master Vasubandhu, who 1s 
accorded the bulk of the credit for the foundatlon of 
Yogacara Buddhism, described the 2/aya-vi/nana 1n h1s 
Trimsika ("“Thirty Verses on Consclousness-only”) as 
"constantly coming forth, like a raging current." 


134 


Tuy rằng chúng ta, những con người bị ảnh hưởng 
lớn lao bởi quá khứ của chính mình, lại đồng thời được 
phú cho tiềm năng tạo dựng một tương lai hoàn toàn 
khác biệt, bắt đầu ngay đây và bây giờ, dù rằng quá 
khứ chứa đầy nghiệp xấu đến đâu. Nhưng ở mặt khác, 
ngay cả nếu mỗi ngày chúng ta đều nỗ lực tu tập để đạt 
quả Phật, chúng ta cũng không thể nào đoan chắc đạt 
được mức toàn hảo. 


3- Chấp fàng ám chỉ sự ràng buộc vào lòng ái 
ngã. Chúng ta có cảm tưởng là chúng ta sống có ý thức 
mỗi ngày trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, như chúng 
ta đã thấy, những hoạt động của ý /hức và tiền ngũ 
thức thì bị giản đoạn và được 4-igi-đda thức, căn bản 
của sự hiện hữu con người, hỗ trợ một cách rộng rãi. 
Trong Duy Thức Học Phật Giáo, lý do duy nhất để 
chúng ta có thể có một sự hiện hữu hợp nhất là vì “àng 
thức. 


Thức A-lại-da là một vùng tâm thức đã vươn tới 
hiện tại theo một dòng tương tục không bị ngăn chặn 
trong khi tiếp nhận sự huân tập vô thủy không bị đứt 
đoạn từ quá khứ, và sẽ tiếp tục không đứt đoạn tới 
tương lai. Bậc đại đạo sư người Ấn là Thế Thân, người 
đã đóng góp công trạng lớn đặt nền móng cho Duy 
Thức học Phật Giáo, đã mô tả £hức 4-lại-đda trong Duy 
Thức Tam Thập Tụng như “hằng chuyền như bộc lưu.” 


135 


Our deep /aya-vjnana 1S like a great TIVeI, 
which, while roiling 1n rurbulence from the eternal 
upstteam, rolls without stopping on 1s  way 
downstream. This store consclousness has always been 
1n a state of continuous alteration. 


However, while 1t 1s not something immutable, 1t 
has the character of being changeless butchanging. The 
seventh conscIousness, the zzz⁄as, functlons 1n a way 
Of trying to see the unchanging aspect of the store 
ConscIousness as an Immurable essence. The 24s 
takes this ostensive Immutable essence as 1fs obJect and 
adheres firmly to 1t, believing 1t to be a self. This kind 
Of misconsfrual and reification of the alaya-vi/nana on 
the part of the øaas constitutes the third connofation 
Of store: appropriated store. 


Whnile in Yogacara Buddhism the alaya-vinana 1S 
Interpreted with these three connotations of storer, that 
which 1s sfored, and appropriated store, 1t 1s the 
meaning of appropriated store that tends to be paid the 
øreatest attention. The aspect of exIstence that 1s reified 
by the manas 1s the characterIstic of the alaya-vinana 
Iself The Yogacaras argue that the very core of 
suffering 1s to be found 1n the place where the manas, 
the mind of attachment to the ego-engages 1tself in the 
activity of attachment, taking the aÏ4ya-vnana as 1S 
obJect. 


136 


Thức A-lại-da sâu dầy của chúng ta, giỗng như 
một con sông lớn, cuồn cuộn tuôn đồ từ nguồn vô tận 
trong dòng chảy không gián đoạn. 7âng /hức này luôn 


luôn ở trong trạng thái hăng chuyền. 


Tuy nhiên, 4-/zi-đa trong khi không phải là bất di 
bất dịch lại có đặc tính không thay đổi và hằng chuyển. 
Thức thứ bảy, Mạr-na, vận hành theo phương cách cố 
nhận ra khía cạnh không thay đổi của fàng fhức như 
một bản chất bất biến. Thức Äqr-na lẫy bản chất có vẻ 
như bắt biến này làm đối tượng và bám chặt vào đó, tin 
đó là cái ngã của mình. Cách Ä⁄-ua hiểu lầm và cụ 
thê hóa thức A-lại-da tạo nên hàm ý thứ ba của tàng 


thức: thức chấp tàng. 


Trong khi Duy Thức Học Phật Giáo giảng giải 
thức A-lại-da với ba hàm tàng năng tảng, sở tảng và 
chấp tàng, chính ý nghĩa chấp tàng cần phải quan tâm 
nhiều. Phương diện hiện hữu do Ä⁄4/-nz cụ thể hóa là 
đặc tính của /hức A-lạ¡-đda. Các nhà Duy Thức biện giải 
rằng cốt lõi của đau khổ năm ở chỗ Ä⁄4-na - thức chấp 
ngã — tự dẫn thân vào hoạt động ngã chấp, lấy thức 4- 


lại-da làm tướng phần (đối tượng). 


137 


Thus we can say that the meaning of the 
appropriated store defines the relation between the 
eiphth, a/aya-vjnana, and the seventh, manas, 
COTSCIOUSnesses. 


CONTINUITY OF SAMENESS 


So the relation of the zmanas to the alaya-vinana 
1s that the manas, the mind of ego-attachment, taking 
the deep store consciousness as 1fs obJect, misconstrues 
1t to be the reifled essence of the self, and strongly 
dings to 1t, and withim this relatlonship, Yogacara 
Buddhism sees the causes of all human problems. 
Therefore, among the three connotations-storer, the 
stored, and approprilated store the connotation of 
approprilated store 1s the most fundamental from a 
religIOus perspectIve. 


The store consclousness that undergoes 
beginningless perfuming 1s taken as the obJect of 
attachment of the zmanas because of the existence of a 
mental reglon a psychological basis that appears as 
changing-but-unchanging, and funcflons to mainfain 
something that resembles a self-identity. This special 
characteristic of the alaya-vi/nana 1s called continuity 
Of type or confinuity of 1dentity. Continuing 1n a single 
type means that an unchanging character confinues 
without Interruption. 


138 


Như thế chúng ta có thể nói ý nghĩa chấp tàng xác 
định tương quan giữa /hức thứ tám A-lại-da và thức 


thứ bảy Mqt-na. 


BÌNH ĐĂNG TƯƠNG TỤC 


Vì vậy sự liên hệ giữa /hức Mẹạt-na và thức A-lại- 
da là thức Mạt-na, thức chấp ngã, nhận tàng thức thâm 
cùng làm đối tượng, hiểu lầm cho răng đó là cốt lõi cụ 
thể của bản ngã và bám chặt vào đó, và trong sự liên hệ 
này Duy Thức Học Phật Giáo nhìn ra được nguyên 
nhân những vấn đề con người. Do đó trong ba hàm 


tàng — năng tàng, sở tàng và chấp tàng — chấp tàng 





quan trọng nhất trên quan điểm tôn giáo. 


Tàng thức chịu sự huân tập từ vô thủy, bị xem 
như là đôi tượng ngã chấp của Ä⁄4/-naz vì sự hiện hữu 
của một vùng tâm - nên tảng tâm lý - có vẻ thay-đôi- 
mà-không-thay-đồi, và hoạt động để giữ một thứ gì đó 
giống như một cái ngã đồng nhất. Tính chất đặc biệt 
này của fhức A-lại-da được gọi là tương tục tướng hay 
tương tục (/ực fhể) đồng nhất. Tương tục tướng có 
nghĩa tính chất bất biến liên tục không bị gián đoạn. 


139 


Withm the store consclousness there exists a 
characteristic of continulty 1n sameness that has 
conftinued changelessly and without Immterruption from 
the distant past. And the store consciousness, with 1s 
indeterminate karmic moral character, 1s that which 
takes our dally behaviors and activifIles that are riddled 
with Imnterruptions, binds them together, accumulates 
them, and unifies them. 


Dealing with Impermanence and No-Self 


The three most fundamental princIiples that are 
said to specially Identify the Buddhist teachings are (1) 
1mpermanence of all phenomena; (2) the selflessness of 
all phenomena; and (3) the qulescence of nirvana. 
These are three distinctive characteristics that mark a 
ø1ven set of teachings as being authentically Buddhist, 
and any teaching not based on these three can be said 
to be non-Buddhist. Withimn ourselves and the natural 
world, all things arise, cease, and change. That such 
arising and cessation occurs every single Instant 1s the 
meaning of the impermanence of all phenomena. This 
1s the most fundamental concept in Buddhism. 


At first glance, we may be Inclined to regard this 
fact as being patently obvious. No doubt we all 
understand that all things are constantly changing. 


140 


Trong ứàng /hức có một đặc tính tương tục đồng 
nhất đã tiếp nối không thay đổi và không bị đứt quãng 
từ quá khứ xa xưa. Và fàng thức với đặc tính nghiệp 
bất định, là thức ghi nhận những thái độ và sinh hoạt 
hằng ngày đầy những gián đoạn của chúng ta, gom cột 


lại với nhau, tích lũy, và hiệp nhất. 


Đối Phó với Vô Thường và Vô Ngã 
Ba nguyên lý căn bản để nhận chân Phật Giáo là: 


1- các pháp vô thường 
2- các pháp vô ngã 
3- Niết-bàn tịch diệt. 


Ba đặc tính này đánh dấu toàn bộ giáo lý chân 
chánh Phật giáo, và bất kỳ giáo lý nào không căn cứ 
trên ba dấu ấn đó bị xem là phi Phật Giáo. Trong ta và 
thế giới tự nhiên, tất cả các pháp đều sinh, trụ, diệt. 
Sinh và trụ xảy ra từng phút giây là ý nghĩa vô thường 
của tất cả các pháp. Đây là khái niệm căn bản nhất 
trong đạo Phật. 

Thoạt nhìn chúng ta có thể sẵn sảng xem sự thật 
này thật là hiển nhiên. Đương nhiên chúng ta hiểu răng 


mọi vật không ngớt thay đổi. 


141 


Nonetheless, we may not be comfortable with 
things that are always 1n a state of flux, as It makes us 
1l at ease. We struggle to take things that are In flux 
and continually force them Into our framework, 
reifying and trying to grasp them, while at the same 
time reifying the understanding gained through this 
process. Isnt this the way we are functloning every 
day? 


Without a doubt, we are enriching our Ïives as we 
accumulate new experiences daily. However, as we aøe 
we become 1ncreasingly aware of the fall off in our 
ability to recover from physical fatigue. If at this point 
we reflect back on our twentles and thiries, we 
become newly aware of the subtle changes 1n our 
physical strength. And we recall that people tried to 
warn us, but we were foo young and proud to take 
heed. Yet even while we come to understand that our 
bodies and minds are always changing, we also retain a 
distinct sense of being thoroughly penetrated by the 
changing-yet-unchanging. 


Some philosophical schools of ancient India were 
convinced that this changing-but-unchanging aspect 
existed In people as an Iimmutable essence, and they 
called 1t atman (”L” self, soul). This atman was 
understood to be the subject of transmigration, 
something Immortal, running through the past and 
future repeatedly throuph our life and death. 


142 


Tuy nhiên chúng ta có thể không thấy thoải mái 
với sự vật luôn luôn ở trong trạng thái thay đổi liên tục, 
vì làm chúng ta bất an. Chúng ta phấn đấu năm đứng 
sự vật đang luôn thay đổi và liên tục o ép vào khuôn 
khổ của chúng ta, cụ thể hóa và cố năm bắt, đồng thời 
cụ thể hóa sự hiểu biết thu lượm từ tiễn trình này. Đó 
không phải là cách chúng ta hành động hằng ngày sao? 


Rõ ràng là chúng ta đang làm cho đời sống chúng 
ta phong phú lên khi hằng ngày tích lũy những kinh 
nghiệm mới. Tuy nhiên, trong khi già đi chúng ta 
không ngừng nhận rõ khả năng phục hồi thể chất mệt 
mỏi ngày càng kém. Nếu vào lúc đó chúng ta nhìn lại 
lúc tuổi 20 hay 30, chúng ta mới biết sự thay đổi vi tế 
trong sức khỏe thể chất của mình. Và chúng ta nhớ lại 
rằng mọi người đã cố báo động cho chúng ta biết, 
nhưng vì lúc đó quá trẻ và quá kiêu hãnh chúng ta 
không để ý tới. Tuy vậy ngay cả khi chúng ta đến lúc 
hiểu là thân và tâm luôn luôn thay đổi, chúng ta cũng 
vẫn còn giữ cảm giác hoàn toàn bị sự thay-đồi-nhưng- 
không-thay-đồi thắm thấu. 

Vài tông phái triết học cổ Ấn Độ tin rằng khía 
cạnh thay-đổi-nhưng-không-thay-đổi hiện hữu nơi con 
người như bản chất bất biến, họ gọi là ngã (aman). Cái 
ngã này được hiểu là chủ thể của luân hồi, một thứ gì 
bất tử, đi từ quá khứ đến tương lai, lặp đi lặp lạixuyên 
qua sinh tử. 


143 


But 1f all things are translent, how can we 
acknowledge the exiIstence of this kind of 1nvariable, 
Iimmortal atman? This kind of substantial self was 
dearly denied by the Buddha, and this Idea 1s the 
meaning of selflessness of all phenomena. 


Even though we understand 1ntellectually that our 
ego can't be an immutable essence, we still seek such 
an essence 1n ourselves and grasp to 1t, and as a result 
bind ourselves. The Buddha Sakyamuni called on us to 
tumnn against this unfortunate urge, and try to bravely 
manage our lives based on the realities of 
Impermanence and no-self. He taught that a life lived 
1n accordance with these kinds of realities leads us to a 
state that 1s sponfaneously and genuinely free of 
restrictions, and completely pure. This 1s the 
qulescence of nirvana, a sfate of calm mamifested In 
body and mind, withn which one harmon1zes with 


realIty. 


There 1s a problem here, though, since 1n addition 
to the three seals of the dharma, Buddhism 1ncludes the 
nofion of reincarnation as one of 1fs basic tenets. Given 
the doctrine of no-self, what should we understand to 
be the subJect that repeatedly undergoes this birth and 
death? 


144 


Nhưng nếu tất cả mọi thứ đều biến dịch làm sao 
chúng ta biết có hiện hữu một cái ngã bất biến, bất tử? 
Cái ngã có thực chất này bị Đức Phật phủ nhận triệt đề, 
và đó là ý nghĩa các pháp vô ngã. 

Ngay cả dù hiểu bằng tri thức rằng cái ngã đó 
không thể là bản chất bất biến, chúng ta vẫn đi tìm bản 
chất ẫy nơi mình và bám vào đó, và kết cục chúng ta bị 
trói buộc. Đức Thích Ca Mâu NI bảo chúng ta buông 
bỏ ý muốn không thích hợp này, và cố găng can đảm 
điều khiển cuộc đời mình dựa vào những thực tại của 
vô thường và vô ngã. Ngài dạy rằng một đời sống tùy 
thuận những thực tại này sẽ đưa chúng ta đến giải thoát 
mọi trói buộc một cách tự nhiên và chính đáng, và 
hoản toàn thanh tịnh. Đây là Niết-bàn tịch tĩnh, một 
trạng thái an bình được biểu lộ nơi thân và tâm, hài hòa 


với thực tại. 


Tuy vậy, ở đây có một vẫn đề, vì ngoài tam pháp 
ấn, đạo Phật bao gồm cả ý niệm tái sinh là một trong 
những nguyên lý căn bản của đạo. Được dạy về giáo lý 
vô ngã, chúng ta sẽ hiểu cái gì là chủ thể không ngừng 


phải trôi lăn trong sinh tử? 


145 


In anclent India, 1t was thougpht that we undergo 
repeated reincarnatlon with a substantial, immortal self 
as subJect. But because the Buddha categortically 
denied such a thing as an eternal atman, Buddhism had 
to locate a subject of transmigraton without 
undermining the theory of no-self. After the Buddha's 
death, varlous theorles about this were tendered by a 
number of Buddhist groups. The most well thought-out 
resolution of this problem 1s that of the alaya-vữnana, 
as posited by the Yogacaras. As an answer to the 
nonexistence of an enduring essence, they saw a latent 
mind that contnues with the same morally 
indeterminate karmic quality, storing and accumulating 
the Impressions of past experlences as seeds of 
potentiality for the production of effects. This, they 
posifed as the subJect of reincarnation. 


SUMMARY: IE THINGS CAN'TT BE SO 
SIMPLY WASHED AWAY THEN WHAT? 


In the thinking consclousness (4no-vinana), the 
experlences of our dally lives are quickly forgotten. 
We may read a novel with great passion, but 
undoubtedly affer the passage of several years, 1t wIll 
be difficult to recall portions of 1ts plot. However, even 
1Ý 1t 1s completely forgotten on the side of the thinking 
COnsc1ousness, 1t 1s properly stored 1n the subconscIous 
TegIon. 


146 


Trong thời cô Ấn Độ, người ta nghĩ rằng chúng ta 
phải liên tiếp tái sinh với chân ngã bất tử như một chủ 
thể. Nhưng vì Đức Phật dứt khoát phủ nhận một cái 
ngã trường tồn như thế, đạo Phật phải xác định một 
chủ thể của sự luân hồi mà không làm suy yếu thuyết 
vô ngã. Sau khi Đức Phật nhập diệt, nhiều tông phái 
Phật giáo đưa ra rất nhiều lý thuyết về vấn đề này. 
Cách giải quyết thận trọng nhất của vấn đề này là thức 
A-lại-da như các nhà Duy Thức thừa nhận. Là một câu 
trả lời cho một bản chất vĩnh viễn phi hiện hữu, các vị 
này đã thấy được một cái tâm tiềm tàng tương tục với 
tính chất nghiệp bất định, cất giữ và tích lũy dấu ấn 
những kinh nghiệm như là chủng tử có tiềm năng tạo 


quả và châp nhận điêu này như chủ thê của sự tái sinh. 


TÓM TÁT: NÉU CÁC PHÁP KHÔNG ĐƯỢC 
DỄ DÀNG TÂY RỬA, RỎI CHÚNG TA LÀM GÌ? 


Trong ý thức, những kinh nghiệm thường ngày 
của chúng ta thường bị quên đi mau chóng. Chúng ta 
có thể say mê đọc một cuốn tiểu thuyết, nhưng chắc là 
sau vải năm, chúng ta khó mà nhớ lại từng phần cốt 
truyện. Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn toàn bị quên về 
mặt ý thức, vẫn được lưu giữ đàng hoàng trong tàng 
thức. 


147 


We can say that in having this kímd of store 
COnsclousness that preserves Our enfire past, our 
present selves exIst atop that same storehouse, which 
Serves as our foundation. In this sense, our past actions 
and experIences cannot be so easily washed away. But 
within the range of our memory we may tend to try to 
wash away the recollection of inconvenIent evenfts, to 


act as 1ƒ they never exIsted. 


The notion of "washing away” 1s well understood 
among the Japanese people 1n particular. Perhaps there 
may even be some sense In which conscIously dealing 
with the past 1s related to a particular cultural ethos. 
Whether or not th1s 1s true, 1f light 1s shed on the matter 
from a Yogacara perspective, the mere mutual 
apreement to forget about an Iincident onÏy amounfs to 
being the most superficial manner of handling a past 
problem. Our present exIstence 1s constituted by the 
things we have done 1n the past, no matter how uglÌy 
they may be. The problem 1s what, exactly, we are 


perfuming 1nto our a/aya-Vvijnana. 


In the world of Buddhism, cultivaton of a 
particular aspect of our spirit and body 1s often carried 
out 1n a traditional format within a set perlod of time; 


and we call this "practice." 


148 


Có thể nói rằng có một loại tàng thức như thế bảo 
quản toàn bộ quá khứ của chúng ta, cái ngã hiện tại của 
chúng ta ở trên đỉnh tàng thức đó, và làm nền tảng của 
chúng ta. Theo nghĩa này, những hoạt động và kinh 
nghiệm của chúng ta không thể nào được tây rửa đi 
một cách dễ dàng. Nhưng trong phạm vi trí nhớ của 
chúng ta, chúng ta có khuynh hướng cô gắng tây rửa sự 
hồi tưởng những sự cố phiền phức, cô hành động như 


thể chưa bao giờ có. 


Ý tưởng “tây rửa” được hiểu rõ ràng trong một số 
người Nhật. Có thể có lý khi sự kiện phải luôn luôn đối 
phó với quá khứ liên hệ đến truyền thống văn hóa dân 
tộc. Dù điều này đúng hay sai, nếu từ quan điểm Duy 
Thức soi rọi vẫn đề, chỉ một sự đồng tình quên đi một 
sự kiện rốt cuộc là thái độ xử lý một vẫn đề trong quá 
khứ hời hợt nhất. Chúng ta có mặt hiện nay do nhiều 
điều đã làm từ quá khứ, không kể xấu xa bao nhiêu. 
Vấn đề là chúng ta đã huân tập vào 4-/qi-da thức. 

Trong thế giới Phật Giáo, tu dưỡng một khía cạnh 
đặc biệt của tâm và thân thường được thi hành theo 
một khuôn khổ truyền thống trong một khoảng thời 


gian gọi là “tu tập.” 


149 


But when we exert ourselves In the effort of 
valuing our dally life as 1t 1s, trying not to be sloppy 1n 
the three karmic activiles of body, speech, and 
thought, this 1s not simply called "practice”; rather, 1t 1s 
labeled with the Buddhist technical term applied 
practice (Skt. prayoga). This means that, when, on the 
other hand, practice 1s not “appled,” we are 
doubtlessly carrying out our daily life In a sloppy way. 


Appled pracice refers to ths kimd of 
mainfenance of continual mindfulness. For Instance, 1n 
the Avalokitesvara Sutra the term constant mindfulness 
appears often, advising one to be continuously mindful 
of the Bodhisattva AvalokItdesvara. As a result, the 
Bodhisattva Avalokitesvara 1s gradually Iimpressed 
strongly Into the minds innermost depths, and the 
mindfulness of Avalokitesvara 1s accumulated 1n the 
alaya-vjnana. We develop a focused spiritual power, 
which becomes a support and foundation for fufture 
practices. 


The past cannot be altered, or brushed off by 
excuses. We are nothing but a vasf, unerring receptacle 
Of our past. And regardless of our past experlences, 1t 
1S Our past 1n 1s totality that 1s the basis of our beIng. 
Yet we can, taking this totality as our basis, from this 
moment forward align ourselves with the Buddha's 
teaching with a view toward tomorrow. 


150 


Nhưng khi chúng ta nỗ lực hết sức để đánh giá 
cuộc sống hằng ngày như đang là, cố gắng không cầu 
thả trong ba nghiệp thân-khẩu-ý thì không chỉ gọi là 
“tu tập”; đúng hơn còn có tên theo thuật ngữ Phật giáo 
là “thực tập ứng dụng.” Điều này có nghĩa khi, hay trên 
một khía cạnh khác, thực tập không “ứng dụng” được 


tức là chúng ta đang sống hằng ngày một cách cầu thả. 


Thực tập ứng dụng ý nói đến duy trì chánh niệm 
liên tục. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ 
Môn danh từ chánh niệm thường xuyên hay xuất hiện, 
khuyên nhắc mọi người thường nhớ tới Bồ-tát Quán 
Thế Âm. Kết quả là Bồ-tát Quán Thế Âm dần dần 
được ghi khắc vào phần sâu thắm nhất của tâm chúng 
ta, và chánh niệm Bồ-tát được tích lũy trong 4-1gi-đa 
thức. Chúng ta phát triển một năng lực tâm linh định 


tính, từ đó sẽ hồ trợ và làm nên cho sự tu tập mai sau. 


Quá khứ không thể thay đổi được hay được quét 
sạch bởi thứ tha. Chúng ta chỉ là một kho chứa quá khứ 
to lớn. Và bất kế những kinh nghiệm đã qua, chính 
toàn bộ quá khứ chúng ta là căn bản đời sống của 
mình. Tuy vậy, nhận lấy toàn bộ nảy làm căn bản, 
chúng ta có thể từ giờ phút này sống theo lời Phật dạy 


hướng tới tương lai. 


151 


This 1s the beginning of a liíe based on the 
wlisdom of Yogacara. 


The possIbility for this lies in none other than the 
fact that the alaya-vjnana 1S an ever-ripening 
consclousness. Although we are sfanding on an 
Inescapable past, we are exIsting here and now, 1n a 
present state of neither good nor evil-indeterminacy. 
The Buddha warned us how 1ll-will can instantly 
I1ncinerate the forest of merit built with great effort, and 
thus we should strive to focus and rise above our pastf 
Iindiscretions. In the wonderful words of the Sutra of 
the Deathbed InJunction: "The one who practices 
forbearance 1s a great man possessed of power." 
However, even If one 1s a great man possessed of 
power, I1fhe ø1ves rise to anger even once, he 1s no 
better than an ordinary person. 


The fact that we rest upon this firm foundation of 
the past, and simultaneously have the abilty to 
anticipate a bright future, 1s our way of being, all 
contained with in the deeply abiding a/2ya-vừnana. 


+ 


152 


Đây là bắt đầu một đời sống đặt căn bản trên trí 


tuệ của Duy Thức Học. 


Khả năng nảy nằm trong sự thực là A-iqi-da thức 
là một thức hằng dị thục. Tuy chúng ta đang sống với 
quá khứ mà ta không thể nào chối bỏ được, chúng ta 
cũng đang hiện hữu ngay đây và bây giờ trong một 
hiện tại không thiện cũng không ác — bất định. Đức 
Phật đã cảnh báo chúng ta thế nào là ác tâm có thể liền 
đó cháy cả rừng công đức đã khó nhọc tạo nên, và như 
thế chúng ta nên cô gắng chú tâm và đứng lên ra khỏi 
quá khứ sai trái của chúng ta. Kinh D¿ G7áo (2) đã dạy: 
“Người tu tập nhẫn nhục là một người có đại thần 
thông.” Tuy nhiên ngay cả khi một người có thần 
thông vĩ đại, nếu vị ẫy chỉ nồi giận một lần, vị ẫy cũng 
không hơn gì một người phàm phu. 

Sự thực là chúng ta dựa trên nên tảng quá khứ 
vững chắc này, và cùng lúc có thể trông đợi một tương 
lai sáng sủa, đó là cách thức chúng ta sống, tất cả đều 
được chứa đựng trong /c A-lại-da sâu dầy. 


x 


153 


Chapter Five: The Producfion 0ƒ Things 


THE CONSCIOUSNESS CONTAINING ALL 
SEEDS 


If the only function of the alaya-vnana Were to 
secretly preserve and accumulatfe all the Iimpresslons of 
all the activities In our enfire past experlences wiIthout 
the slightest bit of loss, it would not act as a source of 
pam or 1rritation for us. The problem lies 1n the fact 
that the dispositions of past experlences øo on to 
become the maJor causal factors 1n the formation of the 


subsequent "I." 


The term "seeds"” refers to nothing other than the 
potential energy, under the right conditions, to produce 
subsequent mamfest activitles related to those that 
preceded. Seeds can be characterized as "the potential 
within the eighth consclousness to produce an effect." 
Yesterday's conduct and today's activity produce what 
will end up being the self of tomorrow, and the 
function and power that brings about such a result 1s 


called "seeds." 


154 


Chương Năm: Sự Phát Sinh của Các Pháp 


THỨC CHỨA ĐỰNG TÁT CÁ CHỦNG TỬ 


Nếu 4-iqi-da thức có chức năng duy nhất là âm 
thầm gìn giữ và tích lũy dấu vết tất cả hành động trong 
toàn bộ kinh nghiệm quá khứ mà không bỏ sót một 
chút gì, thì 41-/zi-da thức không thể là nguồn của khổ 
đau và phiền não cho chúng ta. Vấn đề lại nằm trong 
sự kiện là những kinh nghiệm quá khứ tiếp tục diễn 
biến và trở thành những yếu tố nhân quả chính trong sự 


hình thành một cái “Ngã” sau đó. 


Từ “chủng tử” ám chỉ năng lượng tiềm tàng, khi 
nhân duyên chín muôi, sẽ hiện hành liên quan tới hành 
động trước đây. Chủng tử có thê được mô tả như “tiềm 
năng trong thức thứ tám tạo ra quả.” Cách cư xử ngày 
hôm qua và hành động ngày hôm nay tạo ra con người 
ngày mai, và chức năng cùng với sức mạnh mang lại 


kết quả như thế là “chủng tử.” 


155 


The alaya-vjnana 1s called  "consclousness 
containing all seeds” (sarvabiJaka-v1Jnana), signifying 
that the Impression-dIispositlons of the past actions and 
behavior saved In the eighth consclousness end up 
being the primary causes for the production of dharmas 
ofthe future. The term all dharmas (Skt. sarva-dharma) 
1S very common 1n Buddhist discourse, and so we 
should provide a very basic explanation of Ifs 
connotatons. Although the range of meanings of 
dharma 1s extremely broad, I would like to focus here 
on the two most Important meanings that relate to our 
present điscussion. 


The first usage 1s like that seen 1n the case of the 
term buddha-dharma. The teachings given by the 
Buddha are called the buddha-dharma, which 1s 
commonly expressed simply as dharma. When we see 
such expressions as "seek the dharma” or "for the 
purpose of the dharma." this 1s a reference to dharma 
as teaching. 


The second majJor connotaton of the term 
dharma, which 1s being 1nvoked In the expression all 
dharmas, 1s the sense of existence or thing. The term 
all dharmas has the meaning of all things or 
allphenomena, referring to all existing things and 
phenomena. 


156 


Gọi /bhức A-lại-da là “thức chứa tất cả chủng tử” 
nghĩa là dấu ấn-khuynh hướng của những hoạt động và 
thái độ quá khứ lưu giữ trong /hức thứ tm trở thành 
nhân ban đầu từ đó sinh ra các pháp trong tương lai. 
Danh từ /á/ cả các pháp rất phô biến trong kinh Phật, 
và vì thế chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa căn bản của từ 
nảy Tuy rằng nghĩa của chữ pháp rất rộng, tôi muốn 
tập trung vào hai nghĩa quan trọng nhất có liên quan tới 


cuộc thảo luận của chúng ta bây giờ. 


Cách dùng thứ nhất nằm trong cụm từ Phậi-pháp. 
Giáo lý được đức Phật truyền dạy gọi là Phật pháp, 
thường được diễn tả giản dị là Pháp. Khi chúng ta thấy 
những cụm từ như “tìm Pháp” hay “vì mục đích của 


Pháp” đó là muốn đề cập tới giáo jÿ. 


Nghĩa chính thứ hai của từ pháp được dẫn trong 
cụm từ ¿á/ cả các pháp có nghĩa hiện hữu hay sự vật. 
Cụm từ (át cả các pháp có nghĩa là tắt cả mọi vật hay 
mọi hiện tượng, nói tới tất cả những sự vật và hiện 


tượng đang hiện hữu. 


157 


As you may recall, above we 1ntroduced the name 
of the East Asian transmission of the Yogacara school 
as the "Dharma-Characteristics" School (in Chinese, 
Faxlang School, im Japanese, Hosso School), and the 
usage of dharma there also implies this meaning of all 
exIstences and everything. The Dharma-CharacterIstics 
School tended to take a speclal Interest in ascertaining 
and explaining the true character of these dharmas. 


Further, the production of all dharmas refers to 
the appearance of all phenomena 1n our dally lives, and 
included within this 1s the formation of our own selves. 
The causal power for the occurrence of such dharmas 
1s the seeds that are stored 1n the a/aya-vÙnana. Withm 
the function of these seeds, according to the presence 
of the ripht conditions, phenomena are manifested 
before our eyes. QOur own behavior also becomes a 
mamifest actuality, and 1s no longer mere poftentiality. 


SEEDS and MANIFEST ACTIVITY 


The term manIfest activity perfuming seeds refers 
to seeds that represent the momentum of the 
Impressions of manifest activity that 1s 1mpregnated 
into the a/aya-vjnana-those same manifest actIVItles 
originally produced by seeds. This process of seeds 
øiving rise to mamifest phenomena 1s called seeds 
øenerating manIfest acfIvIty. 


158 


Quí vị có thể nhớ lại phần trước chúng tôi đã giới 
thiệu danh xưng được truyền bá tại Á Đông của tông 
Duy thức như là Pháp Tướng Tông và cách dùng của 
từ pháp ở đây cũng bao hàm nghĩa của /át cả mọi thứ 
hiện hữu và tắt cả sự vật. Pháp Tướng Tông có khuynh 
hướng lưu ý đặc biệt về sự xác định và giải thích đặc 


tính và tướng trạng chính xác của những pháp này. 


Hơn nữa, sự sản sinh ra tất cả các pháp nói tới sự 
xuất hiện mọi hiện tượng trong cuộc sống hằng ngày 
của chúng ta, và trong đó gồm có sự hình thành bản 
ngã của chúng ta. Năng lực tạo nhân sinh ra của các 
pháp là những chủng tử tàng trữ trong 41-iqi-da thức. 
Trong phạm vi chức năng những chủng tử này, khi đủ 
duyên, các hiện tượng sẽ hiện hành trước mắt chúng ta. 
Chính thái độ của chúng ta cũng trở thành một thực tại 


hiện hành, và không còn là tiêm năng suông nữa. 


CHỦNG TỬ và HIỆN HÀNH 


Cụm từ hiện hành chủng tứ huậán tập âm chỉ 
những chủng tử tượng trưng cho lực đây của những 
dấu ấn hiện hành đã được gieo trồng vào trong A-lại-da 
thức - cùng những hiện hành này ban đầu đã được sinh 
ra từ những chủng tử. Quá trình làm sinh khởi những 
hiện hành được gọi là cng tử phát sinh ra hiện hành. 


159 


In Yogacara Buddhism, these rwo functions are 
never conceived of as operatng as rwo distinct 
processes, but are always understood to be linked as 
one-seeds  generating mamifest acfivity/manifest 
activity perftiming seeds. The contnuous cycle 
operafes 1n such a way that the seeds that are the 
đisposifIon-Impressions of past experlences Ø1ve rIse fO 
present actualitles and activitles. and the Impresslons 
of those actIvifies are again stored 1n the 2laya-vừnana. 


To express this, there 1s the concept of "three 
SuCCessIVe processes simultaneously bringing about 
cause and effect." These three processes are: (l) the 
creafon of seeds from manifest activity; (2) the 
production of manIfest activity from seeds, and (3) the 
perfuming of those seeds already conftained In the 
alaya-vinana by mamifest activitles. The fact that these 
three phenomena, while acting as mutual causes and 
effects, continuously operate one after the other, and 
that furthermore all of this happens simultaneously, 1s 
called three successive processes bringing about cause 
and effect simultaneously. This 1s said to happen 
Iinstantaneously, and according to Yogacara, 1n less 
than an Instant the manifest activiftles produced from 
the seeds of the reverberatlons of past acfIvifles are 
again sfored Into the alaya-vnana as the1r seeds and 
đisposItions. 


160 


Trong Duy Thức Học Phật Giáo, hai chức năng 
này chưa bao giờ được nhận thức là hoạt động như hai 
quá trình khác nhau, mà chủng tử nối kết với nhau như 
một - chủng tử phát sinh hiện hành/hiện hành huân tập 
chủng tử. Vòng tương tục hoạt động theo cách mà 
chủng tử là những khuynh hướng-dấu ấn của kinh 
nghiệm quá khứ làm khởi lên những điều kiện và hành 
động hiện tại, và những dấu ấn của hành động lại được 
cất giữ trong A-iqi-da thức. 

Để diễn tả điều này, có khái niệm của “ba quá 
trình liên tiếp đồng thời gây ra nhân và quả.” Đó là: 

1- hiện hành sinh ra chủng tử 

2- chủng tử sinh ra hiện hành 

3- hiện hành huân tập chủng tử đã được lưu giữ 
trong A-lại-da thức. 


Sự kiện là ba hiện tượng này, trong khi hành động 
như những nhân quả qua lại, liên tục hành động cái này 
sau cái kia, và hơn nữa tất cả những sự kiện này xảy ra 
đồng thời, được gọi là ba quá trình liên tiếp đồng thời 
gây ra nhân và quả. Sự kiện này xảy ra tức thời, và 
theo Duy Thức Học, trong thời gian ngắn hơn một sát- 
na hiện hành phát sinh từ chủng tử phản xạ của hoạt 
động quá khứ lại được cất giữ trong 4-iz¡-đa ứhức như 
là chủng tử và khuynh hướng. 


1ló1 


Since this phenomenon has continued without 
Interruption since the Iimmeasurably distant pasf, 1t 1S 
Identical to the beginningless perfuming mentioned 
previously. The occurrence that we call three 
SuccessIve processes bringing about cause and effect 
simultaneously gives us a rich sense of a flawlessly 


functioning system that accepfs no excuses. 


It 1s easy for us to dismiss our habitual conduct as 
just something that everyone else does, and thus not 
worthy of speclal reflection. Cerfainly, our everyday 
selves are nothing other than part of our everyday 
scenery, and self-reflection 1s a uncomfortable and 
difficult mode to remain 1m. Nonetheless, being based 
on three successive phenomena bringing about cause 
and cffect simultaneously and beginninpless 
perfuming, what we will come to be 1n the future 1s 
deeply rooted In the everyday behavior we have been 
engaged 1n up to now. And while takIing a thorough 
look at ourselves 1s of vital 1mportance In any 
circumsfance, 1t 1s nothing less than Indispensable 1n 
the religious world. It 1s only through this process that 
a firm foundation may be buIilt for the attainment of 
liberation. Real self-reflection can only happen In the 
confext of everyday, normal actIvity. 


162 


Vì hiện tượng nảy tiếp tục không gián đoạn từ quá 
khứ vô thủy, giống như sự huân tập từ vô thủy đã được 
đề cập trước đây. Sự kiện mà chúng ta gọi là ba quá 
trình gây ra nhân và quả đồng thời cho chúng ta một ý 
nghĩa phong phú của một hệ thông chức năng hoàn hảo 


không chấp nhận lý do bào chữa nào. 


Thật là dễ dàng cho chúng ta để bỏ tập khí như là 
một thứ gì mà mọi người đều làm, và như vậy không 
đáng phải để tâm đặc biệt. Chắc chăn là cái ngã của 
chúng ta chỉ là một phần trong cảnh vật hằng ngày và 
luôn tự nhìn lại mình là một phương thức không thoải 
mái và khó khăn. Tuy nhiên, được đặt căn bản trên ba 
hiện tượng nối tiếp nhau gây ra nhân quả và sự huân 
tập từ vô thủy, cung cách chúng ta sẽ trở thành trong 
tương lai thì cắm rễ sâu xa trong thái độ hằng ngày đã 
có cho tới bây giờ. Nhìn lại mình một cách kỹ lưỡng là 
việc tối quan trọng trong mọi hoàn cảnh, hơn nữa còn 
là việc không thể thiếu trong thế giới tôn giáo. Chỉ 
xuyên suốt ba quá trình này mới có thể tạo nên một căn 
bản vững chắc để đạt được giải thoát. Hồi quang phản 
chiếu thật sự chỉ có thể xảy ra trong khung cảnh sinh 
hoạt đời thường. 


163 


Although I have no formal training 1n the martial 
arts, the traditional art of kyudo (traditional Japanese 
archery) has always moved me. Kyudo requires that an 
Iincredible level of mindfulness be exercised up to the 
moment of the release of the arrow, a level of 
mindfulness Impossible for the Impatient. And once the 
arrow 1S released, excuses are meaningless. One 
concentrates the mind and body fully on a single poInt: 
the distant target. 


In kyudo, there 1s an Incredible level of fine- 
tuninng 1nvolved In focusing body and mind, to the 
extent that one feels a moment of unity between one's 
mind, body, and the target. Even 1f the arrow that 1s 
boldly released after this fine-tuning does not hit the 
target, one still feels a sense of calm, a feeling that 
stems from the fact that one still retains the mental and 
physical harmonizaton with the target. Using this 
analogy, we can clearly perceive the meaning of the 
mechansm of the seeds and manifest acfIvifles 
operating through the three successive dharmas. By 
handling the affatrs of our daily life with the same 
attitude, we are removing the necessity for excuses 1n 
not hitting the target in archery. 


Compared to other religlous and philosophical 
systems, Buddhism pays a considerably øreater amount 
Of attention to the matter of the Inseparability of cause 
and effect. 


164 


Tuy chúng tôi không được chính thức huấn luyện 
trong võ thuật, nhưng nghệ thuật bắn cung truyền 
thống (cung đạo) luôn luôn làm tôi xúc động. Cung 
đạo đòi hỏi một mức sử dụng chánh niệm phi thường 
cho tới lúc bắn mũi tên ra, một mức chánh niệm không 
thể có được với người thiếu kiên nhẫn. Và bắn mũi tên 
ra, những lý do bảo chữa hoàn toàn vô nghĩa, vì hoàn 
toàn tập trung thân và tâm vào một điểm duy nhất: 


hồng tâm đàng xa. 


Trong cung đạo, có mức tập trung cao độ của thân 
và tâm đến nỗi người ta cảm thấy thân, tâm, và hồng 
tâm hòa làm một. Ngay cả sau khi sự tập trung mà mũi 
tên không trúng hồng tâm, ta vẫn cảm thấy một cảm 
giác tĩnh lặng, một cảm giác xuất phát từ sự kiện là vẫn 
giữ được sự hòa hợp giữa thân-tâm và hồng tâm. So 
sánh như thế, chúng ta có thể thấy rõ ràng ý nghĩa cơ 
cấu hoạt động của chủng tử và hiện hành qua ba quá 
trình các pháp nối tiếp nhau. Bằng cách xử lý những 
công việc hăng ngày với cùng một thái độ như thế, 
chúng ta không cần phải biện bạch nếu bắn không 
trúng đích trong nghệ thuật bắn cung. 

So sánh với những truyền thống tôn giáo và 
những hệ thống triết lý khác, đạo Phật lưu tâm đặc biệt 
vào vấn đề không thể tách rời nhân và quả. 


165 


It 1s reiterated that all dharmas do not occur other 
than ther basis In cause and effect, making 1t 
Impossible to Imagine that things have evolved by 
some sort of accldent. This 1s one of the most 
fundamental aspects of the Buddhist way of thinking. 
Tradition says that the Buddha, when delivering his 
first sermon at the Deer Park in Benares, 1nstructed hIs 
students with the Four Noble Truths and Noble 
Eightfold Path, with the concepts of cause and effect 
seminal to this teaching. The Four Noble Truths are: 
the (1) truth of suffering, (2) truth of arising, (3) truth 
Of cessation, and (4) truth of the path. 


(1) The truth of suffering clariles the most 
fundamental view of Buddhism-that human liíe 1s 
fundamentally unsatisfactory. But can we all not attest 
that there exIsts much great Joy within our dally living2 
Our happIness offen acts as our dally target, the only 
thing getting us through days otherwise filled with 
anger and frustration. But we have come to understand 
that this enJoyment 1s transitory. Ït 1s too often our 
experlence that when we continue to do something to 
excess because of the pleasure 1t brings, that feeling of 
enjJoyment will eventually turn mmto pam. This 1s 
because our exiIstence 1s based on suffering, even the 
pleasurable parts. 


1ó6 


Cần nhắc lại là tất cả các pháp không xuất hiện 
khác hơn trên nên tảng nhân và quả, như thế các pháp 
không tiễn triển một cách tình cờ được. Đây là một 
trong những khía cạnh căn bản của cách tư duy theo 
Phật Giáo. Kinh nói là khi Đức Phật thuyết pháp lần 
đầu tiên ở vườn Lộc Uyễn tại Ba-la-nại, ngài dạy các 
vị đệ tử về Tứ Đề và Bát Chánh Đạo từ ảnh hưởng 
mạnh mẽ của lý nhân quả. Tứ Đề là Khổ Đề, Tập Đề, 
Diệt Đề và Đạo Đề. 


I- Khô Đề làm rõ ràng quan điểm căn bản nhất 
của Đạo Phật - đời người căn bản là bất như ý. Nhưng 
có đúng là chúng ta không thể chứng minh là có nhiều 
hạnh phúc lớn trong cuộc sống hằng ngày của chúng 
ta? Hạnh phúc luôn luôn là mục tiêu hằng ngày của 
chúng ta, mà ngược lại ngày tháng của chúng ta thì đầy 
những hờn giận và thất vọng. Nhưng chúng ta đã hiểu 
rằng thích thú chỉ là phù du. Quá nhiều phen chúng ta 
kinh nghiệm rằng khi chúng ta tiếp tục làm gì quá độ vì 
mang lại thích thú thì cảm giác thích thú biến thành 
khổ đau. Đó là tại vì sự hiện hữu của chúng ta được đặt 


trên căn bản của khô đau mặc dù có những lúc vui vẻ. 


167 


The Buddha taught that there are eight kinds of 
suffering. In addition to the four basic types of birth, 
aging, sickness, and death, we also suffer from 
separation from pleasurable things (or the people we 
like); association with undesirable things (or the people 
we dislike); not getting what we desire; and we suffer 
from existing withm the unstable fñux of the five 
agpregates. This last kind of suffering 1s a bit of catch- 
all for various kinds of suffering, but mainly refers to 
the suffering we experlence 1n relatlon to our Inability 
to determine, locafe, and account for who we really 
are, øIven the fact that we are composed of a wide 
range of unstable physical and mental factors that are 
rouphly categorized Into five groups, known as the 
"five agegregates." For example, we have the strong 
desire to maintain cternal youth, despite gradual 
weakening and aging, and this conflict between our 
desire and the actualfty cannot but brimng about 
discomfort. 


(2) The truth of arisng 1dentiies mental 
disturbances (afflictions) or actions and behaviors 
(karma) as the causes of human suffering. Since 
suffering occurs because of mental disturbances and 
karma, 1t 1s called suffering from afflicted activity. 


(3) The third truth, that of cessation, tells us that 1f 
we sever the mental disturbances and karma that are 
the causes of suffering, we can obtain nirvana (peace 
ofmnnd). 


1ó8 


Đức Phật dạy rằng có tám loại khổ. Ngoài bốn 
loại khổ căn bản của sinh, lão, bệnh, và tử, chúng ta 
cũng còn phải chịu khổ đau vì ái biệt ly (xa lìa người 
hay vật ưa thích), oán tăng hội (gần những vật hay 
người mà ta không thích), cầu bất đắc, và ngũ âm xí 
thạnh. Cái khổ cuối cùng này có một chút những cái 
khổ khác, nhưng chính là muốn nói tới cái khổ chúng 
ta trải qua liên quan tới việc chúng ta không thể quyết 
định được, xác định được chúng ta thật sự là aI, tuy 
được dạy cho biết là chúng ta gồm đủ loại yếu tô thân 
và tâm không cố định xếp đại loại thành năm nhóm là 
“năm uân”. Thí dụ như chúng ta có một ước muốn 
mạnh mẽ là giữ được trẻ trung mãi mãi, mặc dù yếu và 


già dân, và sự mâu thuần này chỉ mang lại khô đau. 


2- Tập đề - Sự thật phát sinh khi nhận diện những 
phiền não hay những hành động và thái độ được coi 
như là những nguyên nhân của nỗi khổ của con người. 
Vì khổ đau xuất hiện do phiền não của tâm và nghiệp, 
nên gọi là khô vì hành khô. 

3- Diệt đế, sự thật thứ ba, cho biết rằng nếu chúng 
ta cắt đứt những phiền não và nghiệp gây ra khổ đau, 


chúng ta có thể đạt đến Niết-bàn (sự an bình của tâm). 


169 


The truth of cessatlon ¡1s 1dentified as the true 


purpose of human exIstence. 


(4) Fimally, the truth of the path Indicates the 
method and process by which tranquillity 1s attained. 
This path 1s presented as a list of eight Items to be 
practiced In daily life: ripht view, ripht thought, right 
speech, right action, right livelihood, right effort, ripght 


mindfulness, and right concentration. 


Within these four truths, we can see the 
sipmficance of cause-and-effect within Buddhist 
philosophy. In the first two truths, there 1s (1) the 
suffering of human existence (effect) and (2) the 
mental disturbances and karma that bring 1t about 
(cause). In the second two truths, (3) the liberation that 
1s the true goal of human life (effect) 1s brought about 
by (4) the daily practice of the eightfold path (cause). 
The former palr represents an analysis of the actual 
present human condition, while the latter palr 1s related 
to the attanment of liberaton. These are known 
respecfively as tainted cause-and-effict and untaimnted 
cause-and-effect. Buddhist philosophy strIves to first 
try to fully comprehend the cause and effect rela- 
tionships that bring about the actual human condition 
before progressing further down the path. 


170 


Diệt đề được coi là mục đích con người hiện hữu 
thật sự. 

4- Cuối cùng, đạo đề chỉ ra phương pháp và tiến 
trình theo đó đạt được an bình. Con đường này liệt kê 
tám mục để tu tập hằng ngày: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 


tần, chánh niệm, và chánh định. 


Trong bốn sự thật (/ứ để) này, chúng ta có thể 
thấy ý nghĩa của nhân-và-quả trong triết lý Phật Giáo. 
Trong hai để đầu, có (7) khổ của sự hiện hữu của con 
người (zuđ) và (2) phiền não và nghiệp được gây ra 
(nhân). Trong hai đề sau, (3) sự giải thoát là mục đích 
thật sự của đời sống con người (z4) thì được tạo ra 
bởi (2) sự tu tập bát chánh đạo hằng ngày (nhân). Hai 
chân để đầu phân tích điều kiện hiện tại thật sự của con 
người, trong khi hai để sau liên quan đến chứng đạt 
Niết-bàn. Những chân để này lần lượt là nhân-quả bị 
cấu nhiễm và nhân-quả không bị cấu nhiễm. Triết lý 
Phật Giáo trước tiên cố gắng thấu hiểu trọn vẹn mỗi 
tương quan nhân quả mang đến tình trạng thật sự của 


con người trước khi tiên sâu thêm vào đường đạo. 


171 


The classical Buddhit  scholasic text 
Abhidharmakosa-bhdsya elaborates upon the topIc of 
cause and effect as the theory Of sIx causes, ÍOur 
conditions, and five kinds of effects. In that text, a 
detailled and precise examinafon was carrled out 
regarding the causes and conditions Involved 1mm the 
production of all dharmas. Within these causes and 
conditions, four general categorles were posited, which 
include: (1) direct causes; (2) causation through similar 
and immediately antecedent conditions; (3) obJecfive 
referent as cause/condition; (4) contingent factors as 
causes and conditions. 


Yogacara Buddhism took this set off our and 
further elaborated them 1n this way: 


(l) A direct cause 1s an Immediate cause that 
produces all the phenomena we experlence 1n our 
everyday lives. The seeds stored In the a/aya-vinana 
function to produce manifest actfivitles. From this 
perspective, the causes are the seeds. Then, the 
manifest activifles that were produced by the seeds 
1mmediately perfume the 1mpression-momentum seeds 
1n the aÏaya-vjnana and 1n this way those mamIfest 
activitles are the direct causes of those seeds. 


Thus there are two kinds of direct causes: seeds as 
đirect cause, and manIfest acfivity as direct cause. 


172 


Luận A-ti-đàm Câu-xá-thích cho biết thêm về chủ 
đề của nhân và quả như là học thuyết của sáu nhân, 
bốn duyên, và năm loại quả. Kinh bản đó đã nghiên 
cứu chi tiết và chính xác nhân và duyên cần có trong 
việc tạo ra các pháp. Trong nhân và duyên, có bốn loại 


tổng quát gồm: 


I- Nhân duyên 

2- Đăng vô gián duyên 
3- Sở duyên duyên 

4- Tăng thượng duyên. 


Duy Thức Học Phật Giáo lẫy nguyên cụm từ này 


và giải thích như sau: 


1- Nhân trực tiếp là nhân tức thì gây ra tất cả hiện 
tượng chúng ta trải qua trong đời sống hằng ngày. 
Chủng tử chứa trong 4-igi-đa thức hoạt động tạo ra 
những hiện hành. Trên bình diện này, nhân là chủng tử. 
Sau đó hoạt động hiện hành do chúng tử gây ra lập tức 
huân tập những chủng tử ấn tượng-động lực trong 4- 
lại-da thức và theo cách này, hoạt động hiện hành là 


nhân trực tiếp của những chủng tử đó. 


Như vậy có hai loại nhân trực tiếp: chủng tử như 
là nhân trực tiếp, và hoạt động hiện hành như là nhân 


trực tiếp. 


173 


With these two as condition, all dharmas are 
produced, an effect that we call seeds producing 
mamIfest acfIvity, mamIfest actIvity perfuming 


(2) Causation through similar and Iimmediately 
antecedent condiflons refers to a situatlon wherein a 
certain type of mental function (mind-king or mental 
factor) occurs continuously, with the antecedent mind- 
kimng/mental factor becoming the condition for the 
succeeding mind-king/mental factor. There 1s no 
Interruption between past and present, leading to what 
1s called a simiar and Immediately antecedent 
condition. 


(3) The obJective reftrent as cause refers to the 
causaftve power of the obJects of cogmition. lf an 
object of cogniflon 1s not present as a condition, 
cogmtive function cannot occur, since the proJected 
Image (obJective aspect) that 1s mamifested in the mind 
falls to appear. Raw sensate appearances (the things of 
the external world) both give rise to obJecftive aspects 
and are 1ndirect cognitive obJects, and as such they are 
Included in the category of obJective referenft as cause. 


(4) Contingent factors as causes and conditlons 
refers to the ancillary causes and conditions that 
function 1n the production of all dharmas, lying beyond 
the scope of the three causes and conditions 1ntroduced 
above. 


174 


Với hai loại nhân này làm duyên, tất cả các pháp 
được sinh khởi, và quả mà chúng ta gọi là chủng tử 


sinh ra hiện hành, hiện hành huân tập chúng tử. 


2- Đắng vô gián duyên - Nhân qua những duyên 
tương tự và xảy ra ngay trước đó ám chỉ tình trạng từ 
đó một /đm sở nào đó (6âm vương hay tâm sở) xảy ra 
tương tục, với /đ vương/tâm sở trở thành duyên cho 
tâm vương/tâm sở theo sau. Không có một sự ngắt 
quãng nào giữa quá khứ và hiện tại, đưa đến điều mà 
chúng ta gọi là duyên tương tự và xảy ra ngay trước 
đó. 

3- Sở duyên duyên ám chỉ khả năng tạo ra nhân 
của những đối tượng nhận thức. Nếu một đối tượng 
nhận thức không có mặt như là một duyên, khả năng 
nhận thức không thể có, vì hình ảnh được chiếu rọi lên 
(khía cạnh khách quan) được hiện hành trong tâm 
không xuất hiện. Các pháp thuộc thế giới bên ngoài 
vừa làm dấy khởi lên các khía cạnh khách quan và đối 
tượng nhận thức gián tiếp, và như thế chúng được bao 
gồm trong loại Sở duyên duyên. 

4- Tăng thượng duyên như là nhân và duyên ám 
chỉ phụ thuộc hành động trong việc sinh ra các pháp, 
năm ngoài phạm vi của ba loại nhân và duyên được 


giới thiệu ở trên. 


175 


While the primary requirement 1n the production 
Of effects 1s the direct cause, cooperatIve factors are 
also necessary-there has to be a friendly, supportive 
environment 1n order for things to occur-or at least an 
environment that does not prevent the occurrence of 
something. 


These are the contingent causes. The former case 
has an active connotation which 1s called supporting 
confingent factors and since the latter case 1s merely a 
laek of obstruction, 1t 1s called non-obstructing 
confingent facfors. 


The dharmas (mm this case, often rendered Into 
English as elements or factors) are divided Into two 
broad categories: mind dharmas (mental factors), and 
form dharmas (material factors). Mind dharmas occur 
based on all four kinds of causes and conditions, while 
form dharmas are produced by two kinds of causes and 
condiions (direct causes and contingent factors). 
Material things are established based on seeds 1n the 
SfOr€e COnSClousness. 


By now we can see how Yogacara Buddhism 
explains the occurrence of things mainly through the 
concepts of seeds and mamIfest activity. Since use of 
the term all dharmas has a tendency to depersonalize 
this process, we should reiterate that point that what 1s 
being referred to 1s nothing other than the content of 
our dally actIvifles. 


176 


Trong khi điều đòi hỏi đầu tiên trong việc tạo ra 
quả là nhân duyên, tăng thượng duyên cũng cần thiết - 
phải có một môi trường thân thiện, nâng đỡ để các 
pháp có thể xảy ra - hay ít nhất một môi trường không 


ngăn cản sự việc xảy ra. 


Đó là những nhân tăng thượng duyên. Trường 
hợp đầu có một nghĩa tích cực được gọi là tăng thượng 
thuận, và vì trường hợp sau chỉ thiếu một sự ngăn trở 


nên gọi là tăng thượng duyên không ngăn trở. 


Các pháp (rong trường hợp này, trong tiếng Anh 
thường được diễn tả như là những yếu tổ hay nhân tô) 
được chia ra làm hai loại lớn: tâm pháp và sắc pháp. 
Tâm pháp xảy ra căn cứ trên bốn loại nhân và duyên 
trong khi sắc pháp được sinh khởi bởi hai loại nhân và 
duyên (øhân duyên và tăng thượng duyên). Sắc pháp 
được thiết lập trên những chủng tử trong fàng thức. 

Tới đây chúng ta có thể thấy cách giải thích của 
Duy thức học Phật giáo về việc vạn pháp xảy ra phần 
lớn xuyên qua ý niệm về chủng tử và hiện hành. Vì 
dùng từ vạn pháp có khuynh hướng khách quan hóa 
tiễn trình này, chúng ta nên nhắc lại điểm được đề cập 
chỉ là nội dung của đời sông hăng ngày của chúng ta 


mà thôi. 


177 


And the fact that these dally activifiles occur based 
on nothing other than the seeds amassed 1n our alaya- 
vIiJjnana means that the responsIbility for what occurs 1n 
our life 1s entirely our own. When we are handling 
things well, we tend to see the causes for success as 
coming from within ourselves. But when things are not 
goinng well, we tend to shift the responsibility and 
blame to someone else, or to some external factor. The 
fact that such shenanigans are utterly 1n vaIn 1s due to 
the fact of the seeds and the mamifest activity being 


direct causes. 


In the meaning of "non-obstructing” we can see 
the breadth of the Buddhist vision 1n 1ts taking 1nto 
account ancillary conditions In the production and 
establishment of each thing. Even the little mundane 
features of our lives that are passed by and Ignored 
contribute to the constitutlon of the present "I” at that 
moment. This realization makes 1t more difficult to 
1enore the consequences of all of our daily 1nteracfions. 
And when thinking about supporting causes beyond 
those of Iimmediate mofivation, we can think of 
ourselves as profoundly situated on top of a vast and 


fertile ground of production. 


178 


Và thực tế là những sinh hoạt hằng ngày chỉ dựa 
trên những chủng tử tích lũy trong 4-lqi-đda thức, có 
nghĩa chúng ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì 
xảy ra trong cuộc sông hằng ngày của chúng ta. Khi 
chúng ta xử lý mọi việc tốt đẹp, chúng ta có khuynh 
hướng thấy là nhân của sự thành công là do chúng ta. 
Nhưng khi mọi việc không xuôi chẻo thuận mái, chúng 
ta lại đồ trách nhiệm hay trách cứ người khác, hoặc cho 
là tại nguyên nhân bên ngoài. Những thái độ lừa lọc 
như thế hoàn toàn vô ích vì thực tế những chủng tử và 


hiện hành là nhân trực tiếp. 


Ý nghĩa “không ngăn cản” cho chúng ta thấy tầm 
nhìn của Phật Giáo bao quát khi lưu tâm đến những trợ 
duyên hình thành mỗi pháp. Ngay cả mỗi khía cạnh thế 
tục nhỏ bé trong đời sống hằng ngày của chúng ta đã 
qua đi và bị lãng quên cũng đóng góp vảo sự thành lập 
cái “tôi” trong hiện tại. Sự nhận thức này làm cho việc 
bỏ qua những hậu quả của tất cả những tương tác hằng 
ngày khó khăn hơn. Và khi suy nghĩ về những tăng 
thượng duyên bên ngoài những động cơ trực tiếp, 
chúng ta có thể nghĩ rằng mình như được đặt trên mặt 


của một khu đât sản xuât mâu mỡ. 


179 


Although the manifest activitles produced from 
the seeds plant new Impressions back Into the a/aya- 
vửnana as seeds simultaneously with ther own 
production, 1t 1s not necessarily the case that seeds 
perfumed to the aÏaya-vinana 1mmedIiately re-generate 
new cffects. There are, 1n fact, an overwhelming 
number of circumstances In which mamIfest activity 
cannot be direcdy attaimned. This means that the 
necessary conditions must be anticipated and prepared 


1n order for any event fO OCCUT. 


Here a problem arises: 1f the necessary condiflons 
are absent, what happens to those seeds? EIshun (1518- 
1596) of Kofukuji Temple in the Muromachi period 
had th1s to say: 


Whatever the experience may be, 1t cannot avoid 
being retained by the reliable and 1ncorruptible seeds. 


In a diary entry from the twenty-ninth day of the 
twelfth lunar month in the sixteenth year of Tensho 
(1588), he wrote: This means simply that seeds do not 
decompose. 


In this way, the Impressions and dispositlons that 
are retained 1m the depths of our minds do not 
disappear simply because there 1s no suttable 


environment for their manmIfestation. 


180 


Tuy rằng những hiện hành tạo ra từ những chủng 
tử gieo thêm dấu vết mới ấn trở lại vào A-lai-da thức 
như những chủng tử đồng thời với sự sinh sản ra chủng 
tử, không nhất thiết là những chủng tử được huân tập 
trong 4-1q¡-đda thức lập tức lại gây ra những quả mới. 
Thật ra, có một số rất nhiều trường hợp trong đó hiện 
hành không thể trực tiếp đạt được, nghĩa là những 
duyên cần thiết phải được tiên liệu và sửa soạn để cho 


bât cứ sự kiện nào xảy ra. 


Ở đây có một vấn đề xảy ra: nếu duyên cần thiết 
vắng mặt, điều gì sẽ xảy ra cho chủng tử? Eishun 
(1518-1596) thuộc chùa Hưng Thánh vào thời 
Muromachi đã nói rằng: “Mặc dù kinh nghiệm có ra 
sao, cũng không thể tránh khỏi bị giữ lại bởi những 
chủng tử chắc thật và không bị hủy hoại.” 

Trong nhật ký ngày thứ hai mươi chín của tháng 
12 năm thứ 16 thuộc triều đại Tensho (7588) ngài viết 
là “Điều này có nghĩa đơn giản là những chủng tử 
không bị hư hoại.” 

Theo cách này, những dấu ấn và khuynh hướng đã 
được lưu giữ trong tầng sâu của tâm chúng ta không 
biến đi chỉ vì không có hoàn cảnh thích hợp để hiện 
hành. 


181 


The seeds In the alaya-viJnana that are the causes 
for the production for the fruit as manifest actIVIty are, 
in a latent condiion, repeatedly produced and 
extnguished from moment to moment, while 
simultaneously transmiting and contnumng therr 
character, awalting the proper environment for the1r 


manifestation. 


This process 1s called seeds generating seeds. 
These two kinds of seeds those that produce and those 
that are produced exIst 1n causal relation to each other. 
The preceding seeds (cause) produce the subsequent 
seeds (effect). Because cause and effect are temporal. 1t 
IS not a simultaneous relatonshp as 1n seeds 
generatng mamfest activity and mamifest activity 
perfoming seeds, and so 1t 1s called diachronic cause 
and effect. 


The process of seeds bringing about the continuIty 
in type while repeatedly being extinguished and 
reproduced 1s precisely what 1s meant by seeds 
generatng seeds. Earlier we described the ai/aya- 
vửnana' aspect of preserving the confinuity of a single 
type of quality. but this was only one character1zation 


of the aspect of the alaya-vinana as essence. 


182 


Chủng tử trong 4-/z¡-đa ihức là nhân để sinh ra 
trái như những hiện hành, trong trạng thái âm ỉ, lại sản 
sinh ra và dập tắt từng lúc một, trong khi đồng thời 
chuyền đi và tiếp tục giữ đặc tính, chờ đợi môi trường 
thích hợp để hiện hành. 


Quá trình này được gọi là chứng tứ sinh ra chủng 
fứ. Hai loại chủng tử sinh ra và được sinh ra hiện hữu 
trong tương quan nhân quả với nhau. Những chủng tử 
trước (nhân) sinh ra những chủng tử tiếp theo (gu4). Vì 
nhân và quả tạm thời, không phải là tương quan đồng 
thời như trong trường hợp chủng tử sinh ra hiện hành 
và hiện hành huân tập chủng tử, nên gọi là thứ đệ nhân 


duyên. 


Tiến trình chủng tử gây ra sự liên tục theo mô 
hình trong khi không ngừng được xóa bỏ và sinh ra thì 
đúng với nghĩa của chúng tử sinh ra chúng tứ. chủng ta 
đã mô tả khía cạnh của sự duy trì tương tục một loại 
mô hình chất lượng đơn giản, nhưng đây chỉ là một đặc 
tính khía cạnh của .4-/g¡i-đa thức như là bản chất. 


183 


From the aspect of 1ts function, 1t 1s characterized 
as seeds generatng seeds. Thus the relatlonship 
between the z/aya-vjnana and the seeds can be 
described as that of the relation between essence and 
function-aside from seeds, there 1s nothing 1n the 


alaya-vữnana that we can ready speak of. 


This further clarifies the point that since seeds 
generate further seeds In this way, 1t would be foolish 
to Imagine that the seeds planted by our actions, 
behavior, and past experiences wIll naturally fade away 


Over time. 


The past Is something from which we may not 
escape. We are, no matter what, nothing other than the 
recepftacle of our own past. By keeping keen awareness 
of the mental processes of seeds generating manifest 
activity, mamIfest activifty perfoming seeds and seeds 
generating seeds, we can begin to behave accordingly 
and start to follow the Yogacara way of life. This 
entalls paying continual attention to the fact that our 
activitles proceed through the three karmic processes 
of bodily activify, speech, and thought, and that every 
thought passing through our mindhas 1ts Implicatlons 
for the future. 


184 


Từ khía cạnh chức năng, 4-i¡-da có đặc điểm 
như là chủng fử sinh ra chủng tứ. Như thế sự tương 
quan giữa 4-izi-da thức và chủng tử có thể được mô tả 
như sự tương quan giữa bản chất và chức năng - ngoài 
chủng tử ra, không có gì trong 4-i/g¡-đa thức chúng ta 
có thê nói đến. 

Điều này làm sáng tỏ vẫn đề là vì chủng ?ử sinh ra 
chủng từ theo cách này, thật là ngu dại khi nghĩ là 
những chủng tử được gieo trồng bởi hành động, thái 
độ, và những kinh nghiệm quá khứ sẽ tự nhiên phai mờ 
với thời gian. 

Quá khứ là thứ chúng ta không thể trốn thoát 
được. Chúng ta, dù gì chăng nữa, cũng chỉ là vật chứa 
quá khứ mà thôi. Băng cách tỉnh giác bén nhậy tiến 
trình tâm thuộc chúng tứ sinh ra hiện hành, hiện hành 
huận tập chúng tử và chúng tử sinh ra chủng tứ, chủng 
ta có thể bắt đầu ứng xử tùy thuận và khởi sự sống theo 
Duy Thức. Điều này đòi hỏi sự chú tâm liên tục tới sự 
kiện là hành động của chúng ta tiến triển qua tiến trình 
của ba nghiệp thân, khâu, và ý, và mỗi ý nghĩ thoáng 


qua tâm chúng ta sẽ có liên quan đến tương lai. 


185 


INNATE SEEDS and NEWLY PERFUMED 
SEEDS 

The manifest activitles produced from seeds have 
a single clear result, and manifest activities that appear 
as effects on the surface have a clearly discernible 
moral qualty to their content Our dally lHíe 1s 
composed by the proliferation of such manifest 
activifies, which develop variously. 


Seeds are a way of describing the causal power 
that wIll produce results. Since these seeds exIst In a 
latent, unmanIfest condition, and are said to be the 
result beginningless perfuming, we have no way to 
discern their contents. Being unknowable, they defy 
any sort of observation or evaluation. Since they are 
unknowable, that means that there 1s virmally nothing 
that we can consciously do about them despite the 
primacy of therr role as the causes of the production of 
all experienced phenomena. 


This means that I1f I want to try to live from 
tomorrow according to a Buddhist lifestyle, I have no 
other recourse but to start not with the unknowable 
seeds, but the manifest activitles that are theIr tangIble 
effects. One voluntarily reflects on one's own manIfest 
activitles while receiving the evaluation of others, and 
based on that creates new behavIor. 


186 


CHỦNG TỬ CÂU SINH và MỚI ĐƯỢC 
HUÂẦN TẬP 

Những hiện hành được sinh ra từ chủng tử có một 
quả duy nhất rõ ràng, và những hiện hành xuất hiện 
như quả trên bề mặt có nội dung phẩm chất luân lý có 
thể rõ ràng nhận thấy được. Đời sống thường ngày của 
chúng ta được tạo thành bởi những hiện hành tăng 
trưởng như thế và phát triển theo cách khác nhau. 


Chủng tử là một cách mô tả năng lực từ nhân tạo 
ra quả. Vì những chủng tử hiện diện trong điều kiện 
ngủ ngầm, chưa hiền lộ, và là kết quả của sự huấn tập 
từ vô thủy, chúng ta không có cách nào để nhận thức 
được nội dung. Vì không thể hiểu biết được, chúng ta 
không thể quan sát hay đánh giá. Vì người ta không thê 
hiểu biết được, có nghĩa rõ ràng là không có gì để 
chúng ta có thể xử lý - mặc dù vai trò hàng đầu của 
chủng tử là nguyên nhân phát sinh ra tất cả hiện tượng. 

Điều này có nghĩa là nếu tôi muốn từ ngày mai tôi 
sẽ sông theo lỗi sống của đạo Phật, tôi không có một sự 
trông cậy nào khác ngoài sự bắt đầu với những chủng 
tử không thể hiểu được này, ngoài những ;iện hành là 
hậu quả hiển nhiên. Ta sẵn sảng quán chiếu những hiện 
hành của mình trong khi nhận sự phê phán của người 
khác và y cứ trên đó để có những thái độ mới. 


187 


This gradual progression provides us with the 
opportunty for self-examinaton withn manifest 


aCfIVIY. 


However manifest activity 1s something that 1s 
characterized by Interruptlons, which means that no 
matter how carefully we observe our manifest acfIVIty, 
we cannot come near to knowing the true manner of 
our own existence by this alone. The seeds both gIve 
the main form to our life and serve as 1ts "backup." 


The main "Interactive” processes are those of 
seeds generating manifest activity and manifest activIty 
perfiming seeds. But im terms of the problem of 
brimging about changes 1n our being, we need to pay 
speclal attention to the process that preserves the 
contnuty of sameness 1n kind, which 1s the 
mechansm of seeds generating seeds. When we 
discuss a person's character or basic personality, we 
must learn to go beyond the range of externally 
expressed manIfest activify and proceed to take Into 
account the latent, unmanifest seeds. Otherwise, we 
can never gaIn a sense of the person 1n his or her 


entirety. 


Manifest activites are nothing more than the 


behavior constituted by individual actions. 


188 


Sự tiễn hành từ từ này cho chúng ta cơ hội tự 


quan sát trong phạm vi hoạt động hiện hành. 


Tuy nhiên hoạt động hiện hành là một điều gì có 
đặc điểm gián đoạn; điều này có nghĩa là dù chúng ta 
quan sát hiện hành của chúng ta cân thận đến đâu, 
chúng ta cũng không thể nào biết được phương cách 
đích thực của sự hiện hữu của chính mình băng chỉ một 
cách này không thôi. 

Chủng tử vừa tạo nên hình tướng chính cho cuộc 
đời chúng ta vừa phục vụ như một hậu thuẫn cho hình 
tướng đó. Những quá trình tương tác chính là việc 
chủng tử phát sinh hiện hành và hiện hành huận tập 
chủng tử. Nhưng về vẫn đề gây nên những sự thay đổi 
trong chúng ta, chúng ta cần phải hết sức chú ý đến 
tiền trình lưu giữ sự tương tục và nhất thể, đó là cơ cầu 
việc chủng tử phát sinh chủng tử. Khi thảo luận về đặc 
tính của con người, hay tính khí căn bản, chúng ta cần 
học được cách vượt qua hiện hành bên ngoài và phải 
lưu tâm tới những chủng tử tiềm ấn, chưa hiện hành. 
Nếu không, chúng ta không thể nào hiểu được người 
ấy một cách toàn diện. 

Hiện hành chỉ là thái độ cấu tạo bởi những hành 


động riêng rẽ. 


189 


That which unites a persons separate mamfest 
actions 1nto an Integrated whole 1s the extent to which 
they "seem like him" or reflect his individual potential. 
If we miss this aspect, then even If we have gained a 
Certain sense of the person by accurately observing his 
separately apparent actions, and even 1f this sense may 
seem to tally with what that person really 1s in his 
Iinteprated totality, 1n the final analysis, It has to be 
different. In order to approach the true aspect of a 
human being, great consideration needs to be g1ven to 
the seeds, or the a!aya-vữnana, even though we have 
nO COnscIous access to them. 


The factors that form the totality of someone's 
character, orpersonality, are usually distinguished-in all 
ages and all cultures Into those that are inherent and 
those that are acqurred. Thus, when discussing a 
persons personality, we offen refer to her or his 
"nature.” 


By inherent we mean something that 1s inborn and 
not readily changeable which lacks room for the effects 
of education and training. As distinguished from the 
Iinherent, the acquired 1s that which 1s assimilated 1nfo 
the person after bírth, such as Influences stemming 
from familial environments or social norms that are 
naturally Ingrained; or that which one gains based on 
one's own application of effort. 


190 


Những hiện hành riêng rẽ của một người kết hợp 
thành một tổng thể hòa hợp là phạm vi trong đó những 
hiện hành “có vẻ giống như người đó” hay phản ánh 
tiềm lực của người đó. Nếu chúng ta bỏ quên khía cạnh 
nảy, sự hiểu biết người đó ngay cả khi quán sát chính 
xác những hành động riêng rẽ hiện rõ, và ăn khớp với 
những gì người đó thực sự đang là trong tổng thể của 
mình, cũng phải khác trong cuộc phân tích cuối cùng. 
Đề tiếp cận được khía cạnh thực sự của một người, ta 
cần phải chú ý hết sức đến những chủng tử, hay ức 
A-lại-da, mặc dù khó thể nhận thức được. 


Những yếu tổ tạo nên tổng thể của cá tính con 
người thường nhận ra được - trong tất cả mọi thời đại 
và mọi nền văn hóa - nơi điều gì vốn sẵn có và đã 
được huân tập. Như thế, khi thảo luận về cá tính con 
người, chúng ta thường nói đến “bản tính” của ông ta 
hay bà ta. 

Khi nói đến có hữu chúng ta muốn nói đến một 
điều có sẵn khi chúng ta được sinh ra và không dễ dàng 
thay đối - không thể do giáo dục hay huấn luyện. Khác 
với cô hữu, những gì được huân tập sẽ hội nhập sau khi 
chúng ta được sinh ra, như ảnh hưởng hoàn cảnh gia 
đình hay tiêu chuẩn xã hội bắt rễ trong chúng ta; hay 
những điều sở đắc qua chăm chỉ và cố găng. 


191 


Psychological theorles regarding the formation of 
personality have shown a tendency to Incline in one of 
these two directlons (1. e. the timeless debate regarding 
nature vs. nurture). Nowadays, 1t seems to be generally 
understood that personality formation happens through 
the course of a dynamrc relationship of various mutual 


influences between the Innate and the acquired. 


Yogacara presenfs a classificatlon In seed theory 
that separates types of seeds in a way that resembles 
this nature vs. nurture paradigm. This 1s the division 
between what are known as Innate seeds and newly 
pelfumed seeds. The concept of Innate seeds (or 
originally existent seeds) expresses the potentiality for 
the production of all dharmas naturally included since 
the beginningless past in the a/aya-vijnana. Since the 
term Inherent indicates orlginal peculiarity, Imnate 
seeds can be seen as being analogous to the notion of 
an Inherent tendency. However. since they are 
possessed “orIginally, from the beginningless pasf” 1t 1s 
Important to realize that this 1s somethimg with 
sipmficantly more complex connotations than those of 
simply Iinborn or 1mnafe, as 1s understood 1n present day 
psychological discourse. 


Newly perfumed seeds are seeds that were not 
orIginally present 1n our bodies and minds at birth. 


192 


Những thuyết về tâm lý đối với sự thành lập nhân 
cách đã tỏ ra có khuynh hướng thiên về một trong hai 
đường (ví dụ cuộc thảo luận vượt thời gian về fự nhiên 
(nature) đổi lại với nuôi dưỡng (nuriire). Ngày nay, 
dường như người ta thường hiểu là nhân cách hình 
thành xảy ra qua một tiến trình liên hệ năng động 
những ảnh hưởng hỗ tương giữa cái cố hữu hay bẩm 


sinh và cái được huân tập. 


Trong lý thuyết về chủng tử Duy Thức học giới 
thiệu một cách phân loại giống mô hình tự nhiên đối lại 
nuôi dưỡng. Đây là sự phân chia giữa chủng tử câu 
sinh (ức đã có mặt từ trước) và chủng tử mới được 
huân tập. Ý niệm về chủng tử câu sinh diễn tả tiềm 
năng sinh ra tất cả các pháp một cách tự nhiên bao gồm 
quá khứ vô thủy trong 4-/gi-đda thức. Vì từ có hữu biểu 
lộ nét riêng biệt căn bản, những chủng tử câu sinh có 
thể xem như tương tự với ý niệm về một khuynh 
hướng bẩm sinh. Tuy nhiên, vì có tính “vốn xưa nay, 
từ quá khứ vô thủy” nên đây là điều quan trọng với ý 
nghĩa phức tạp hơn là chỉ đơn thuần có nghĩa bâm sinh 
hay câu sinh, trong bài giảng về tâm lý ngày nay. 

Những chứng fứ mới được huán tập là những 
chủng tử không có mặt trong thân và tâm ngay từ đầu 
khi chúng ta sinh ra. 


193 


These are the Impresslon-dispositions that are 
newly Impregnated from varlous mamifest acfIvVIfles. 
From the perspecive of the classiicalion of 
personality-forming factors 1Into "acquired” and 
"Inherent,” 1t 1s possible to thínk of these newly 
perfumed seeds in terms of those that are acquired. 
Since their perfuming 1s seen to be something that has 
contnued from the beginningless past, the newly 
perfumed seeds can be understood as 1ncluded In the 
category that we normally consider as Inherent. 


lt 1s often said by those comparimng modern 
psychology with Yogacara that Innate seeds are like 
inborn nature, while newly perfumed seeds are akin to 
acqured conditoning. In Yogacara, however, the 
distinction between I1nnate and acquired 1s not simply a 
matter of whether or not the qualities are "Inborn." but 
a question of whether they are naturally accumulated im 
the basIs of our existence from the eternal past. It 1s 
thought that these Inherent qualitles and the non- 
Iinherent newly perfumed qualities produce all dharmas 
based on their mutual relationships, bringing forth the 
actuality of our life. While this kind of distinction may 
be hypothetically made, actually identifying distinct 
seeds as differing along these lines 1s somewhat 
problematic. 


194 


Đó là những dấu ấn-khuynh hướng mới được gieo 
trồng từ những hiện hành khác nhau. Trên bình diện 
phân loại những yếu tố tạo ra nhân cách thành yếu tô 
“huân tập” và “cố hữu,” những chủng tử mới được 
huân tập là những chủng tử mới có. Vì sự huân tập đã 
tiếp tục từ vô thủy, những chủng tử mới huân tập có 


thê xem như năm trong loại câu sinh. 


Những người so sánh khoa tâm lý hiện đại với 
Duy Thức học thường nói là những chủng tử câu sinh 
giống như bản chất bâm sinh trong khi những chủng tử 
mới huân tập thì giỗng như mới tạo thành có điều kiện. 
Trong Duy Thức, tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng giữa 
sự bẩm sinh hay mới có sau này không chỉ đơn giản là 
vấn đề có bẩm sinh hay không, mà là vẫn đề chủng tử 
đã tự nhiên tích lũy hay không trong nền tảng hiện hữu 
của chúng ta từ vô thủy. Người ta nghĩ rằng đặc tính 
bẩm sinh và những đặc tính không bẩm sinh mới được 
huân tập sẽ sản sinh ra tất cả các pháp dựa trên mỗi 
liên hệ hỗ tương dẫn đến thực tại của đời sống chúng 
ta. Trong khi xem như sự khác biệt này là giả tạo, thực 
sự nhận diện những chủng tử khác biệt là cả một vấn 
đê. 


195 


We may say. 1n a general sense, that innate seeds 
are originally equipped 1n the "I; and newly perfumed 
seeds are newly planted mm the aÏaya-vi/nana based on 
the activitles our daily life, but 1t 1s in fact Impossible 
to make a concrete distinction between those that are 
inherent and those that are newly perfumed. Only the 
buddhas have the ability to discern this sort of thĩng. 
Instead of getting tangled up 1n this matfter, 1t 1s more 
worthwhile to earnestly contemplate how our presenf 
daly acions and behavior are planting newly 
perfumed seeds In the a/aya-vjnana. So here, agaIn, 
we return our attention to manifest activity. It 1s also 
not helpful to merely (and perhaps, fatalistically) 
regard our manIfest appearance and behavior as the 
generated effects of seeds; rather, 1t 1s more Important 
to see our manifest behavior as the causes for the 
perfuming of seeds which bring 1nfluence on all of our 
subsequent actions and behavior, as welÏ as our entire 
future destiny. 


The character of such a moment 1n the linking 
between mamifest activity and (newly perfimed) seeds 
1s welÏ expressed 1n the following short passage from 
the Tale of the vegetable Roots (1602) by Hong 
Zicheng of the Ming period. I(t contemplates the 
weaknesses of human beings who retrogress affter 
gradually reaching to a certain kind of level. 


196 


Chúng ta có thể nói là, theo nghĩa tổng quát, 
những chủng tử câu sinh được trang bị cho cái “ngã” 
ngay từ đầu, và chủng tử mới được huân tập thì mới 
được gieo vào 4-lg¡-đda thức y cử trên những sinh hoạt 
hằng ngày của chúng ta, nhưng thật ra không thể nào 
phân biệt được một cách cụ thể chủng tử nào là câu 
sinh vả chủng tử nào là mới được huân tập. Chỉ có chư 
Phật mới có khả năng phân biệt được điều này. Thay vì 
bận tâm về vẫn đề này, sẽ có ích hơn khi chúng ta đề 
hết tâm ý quán chiếu hành động và thái độ của mình 
hằng ngày đang gieo trồng những chủng tử mới được 
huân tập vào 4-igï-đa £hức như thế nào. Vì thế ở đây, 
một lần nữa, chúng ta trở lại chú ý đến hiện hành. Chỉ 
quan tâm đến hiện hành ra ngoài và thái độ có ảnh 
hưởng đến sự phát sinh chủng tử thì không ích lợi gì 
(và có thể tai hại nữa); đúng hơn, nên xem những thái 
độ biều hiện là nhân để huân tập chủng tử mang lại ảnh 
hưởng đến tất cả những hành động và thái độ sau này 
cũng như toàn thê tương lai của chúng ta. 


Đặc tính của thời điểm như thế trong mối liên hệ 
giữa hiện hành và những chủng tử mới được huân tập 
được diễn tả một cách khéo léo trong một đoạn ngắn 
sau đây trong 7z!e oƒ the vegefable Roofs (1602) của 
Hong Zicheng vào thời nhà Minh. Đoạn này phản ảnh 
những yếu đuối của con người bị thoái hóa sau khi đã 
dân dẫn đạt tới một mức độ nào đó. 


197 


While on the path of desire, you should not be so 
quick to stick your finger 1n the pot to get a taste. Once 
you stick your finger In, you fall down a thousand 
fathoms. While on the path of principle, you should be 
on guard not to hesitate and retreat. Retreating once, 
you fall back the distance ofa thousand mountains. 


The Interpretation of this sentence by Usaburo 
Imai, Included 1m his translation of the text, IS as 
follows: 


Dont temporartlly put out your hand thinking to 
grab an easy opportunify to satIsfy yourself. Trying to 
snatch one time, you end up falling Into the depths 
often thousand fathoms (In other words, once you get a 
taste and remember that taste, youll end up being 
drowned mm 1£). (On the contrary), when 1t comes to the 
path of principle, even 1f you find the difficulty 
bothersome, don't shrink back for a momert. lf you 
shrink back Just once, yoưll end up being separated by 
a thousand mountains' distance which can never be 
recovered (because once you regard the task as 
bothersome, 1t will only become more and more 
bothersome. 


Who can disagree? 


We all have the tendency, whatever the siftuation, 
to opt for the easiest way out. 


196 


Khi ham muốn bạn không nên thọc tay vào nồi để 
nếm thử. Một khi thọc tay vào nồi rồi, bạn sẽ bị rơi 
xuống vực sâu ngàn dặm. Trên đường tu tập, phải cảnh 
giác không chân chừ và lùi bước. Khi lùi một bước, 
bạn sẽ bị tụt lui lại một quãng xa băng ngản ngọn nÚI. 


saburo Imai giảng giải câu này như sau: 


Đừng nhất thời đưa tay ra nghĩ rằng mình có thể 
dễ dàng tóm lẫy dịp may để thỏa mãn thú vui. Tóm 
được một lần, cuối cùng bạn sẽ rơi xuống hồ sâu ngàn 
dặm (nói một cách khác, một khi bạn nếm được mùi vị 
và nhớ mãi vị đó, bạn sẽ bị chết đuối trong đó.) (Trái 
lại), trên đường tu tập, ngay cả khi bạn thấy khó khăn 
và chán nản, đừng thụt lui một giây phút nào. Nếu bạn 
thụt lui một lần, cuối cùng bạn sẽ bị ngăn cách bởi cả 
ngàn ngọn núi mà không bao giờ bắt kịp, bởi vì khi 
thấy công việc chán nản, sẽ chán nản hơn. 

Ai là người không đồng ý về điểm này? 

Chúng ta có khuynh hướng, dù ở bất cứ hoàn cảnh 


nào, chọn lỗi thoát dễ nhất. 


199 


By repeatedly continung 1m this activity we 
become habituated. At length, coming to an awareness 
Of this, we realize that 1t shouldnt be, and the mental 
factor of regret (Skt. kaukrtya) begins to take hold. Is 
this not our most authentic mode of being? Yet stil, 
even though we are aware that we shouldnt do such- 
and-such a thing, we gradually slide back Into an easy 
đirection. While one can always make the excuse that 
we are "only human," the awareness brought about 
from the Yogacara perspective should help to prevent 
us from becoming fully immersed 1n pleasure and ease. 


SIX CONNOTATIONS OEF SEEDS 


As we have now come to realize, the Yogacara 
view 1s that the fwo processes of seeds and manIfest 
activity, while serving as mutual cause and effect, 
produce all appearances, evenfs, and actions. Our dally 
lives revolve through the cham of links of seeds 
generatng mamfest activity and manifest activity 
perfoming seeds. 


In considering the fact that each one of our 
activitles In dally life perfumes 1fs Impression 1nfo the 
minđ's Iinnermost depths, and these are accumulated as 
a potential energy for the subsequent production of all 
dharmas, we shouldnt be able to engage so lightly In 
careless aCfIVIty. 


200 


Cứ tiếp tục làm như thế, chúng ta sẽ tạo thành thói 
quen. Cuối cùng, khi nhận ra, chúng ta thấy rằng không 
nên như thế, và tâm hành zối xuất hiện. Đây có phải là 
cách sống đích thực nhất của chúng ta không? Tuy vậy, 
ngay cả khi biết mình không nên làm những điều thế 
này thế kia, chúng ta vẫn trượt trở lại lỗi cũ dễ dàng. 
Trong khi người ta có thể luôn luôn viện cớ là chúng 
tôi “chỉ là con người,” tỉnh giác do Duy Thức học 
mang lại sẽ giúp chúng ta khỏi bị sa lầy trong thú vui 


và sự dê dãi. 


SÁU Ý NGHĨA CỦA CHỦNG TỬ 


Bây giờ như chúng ta đã biết, quan điểm của Duy 
Thức là hai quá trình của chủng tử và hiện hành, trong 
khi hành động như nhân quả hỗ tương, sinh ra tất cả 
các tướng trạng, sự cố, và hành động. Cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta xoay quanh một chuỗi những cưng 


tứ phát sinh hiện hành và hiện hành huân tập chủng tử. 


Khi suy nghĩ về sự kiện mỗi hành động của chúng 
ta trong đời sống hằng ngày huân tập những dấu ấn vào 
tận phần sâu xa nhất của tâm, và những dấu ấn này 
được tích lũy như một năng lực tiềm ân dành cho sự 
sản sinh các pháp sau này, chúng ta không nên hành 
động một cách bất cần. 


201 


On the other hand, this should not be taken as an 
excuse for not takIing action. We can gan greafter 
awareness of the state of mind that bends the bow 
toward the distantly-placed target. In the final analys1s, 
what 1s most Important 1s to simply have a target. In his 
research on the Vimalakrrti sutra, Dr. Hashimoto Hokel 
has said, "The target 1s that which serves to gather all 
the power that a person has." Since this 1s an 
expression of his own experlence 1n pulling the bow, 1t 
1s not mere word play. He also said, "Every person 
should always have a destination." It doesnt matter 
whether we call 1t a target or a destination. In life, ifone 
has a goal, and one fixes one's øaze on 1t from afar, one 
wIll, as a human being, naturally strive for 1t. 


THE SIX CONNOTA TIONS 


The seeds that represent the potential withim the 
eipht consclousnesses to produce an effict are 
understood as operating governed by six different 
condiions, which are (l) momentarmess; (2) 
simultaneity with their manifestations; (3) functioning 
in tandem with the approprlate consclousness; (4) 
having the same karmic quality as their manifestations; 
(Š) production of their manifestatons only after the 
necessary assoclafed causes are presenf; (6) each seed 
produces 1ts own pecullar manifestatlon and no other. 
These are known as the six conditions of seeds. 


202 


Mặt khác điều này không nên xem như duyên cớ 
để không làm gì cả. Chúng ta có chánh niệm nhiều hơn 
để giương cung về hồng tâm ở đàng xa. Ở mức phân 
tích cuối cùng, điều quan trọng nhất là có một mục 
tiêu. Khi nghiên cứu về kinh Duy Ma Cật, tiến sĩ 
Hashimoto có nói: “Mục tiêu là điểm tập hợp tất cả 
những năng lực mà con người có.” Vì đây là cách diễn 
tả chính kinh nghiệm của ông khi kéo cung, không phải 
chỉ là chơi chữ. Ông còn nói: “Mỗi người nên có một 
mục tiêu.” Không có gì quan trọng khi gọi đó là mục 
tiêu, mục đích. Trong cuộc sống, nếu ta có mục đích, 
và ta nhắm vào mục đích từ xa, bất cứ ai đều có gắng 
đạt lây mục đích. 


SÁU Ý NGHĨA 

Người hiểu những chủng tử tiêu biểu cho tiềm 
năng trong tám thức để tạo ra quả hoạt động theo sự 
điều khiển bởi sáu nhân khác nhau. Đó là: 

l- năng tác nhân, 

2- câu hữu nhân, 

3- Tương ưng nhân; 

4- đồng loại nhân, 

5- Biến hành nhân, 


6- Dị thục nhân. 
Đây là sáu nhân của chủng tử. 


203 


We need to take a moment here and brlefly 
discuss the connotations of each of these distinctive 
propertles 1n terms of the explanation of seeds gIven 
above, especially 1n terms of the relatlonship between 
seeds and manifest actIvIty. 


(1) Momentariness means that seeds, representing 
the potentiality for the production of all things, arise, 
cease, and change without Intertuption. 


If it were the case that seeds were something 
eternal and unchanging, causation would be rendered 
Impossible. The fact that seeds cannot be something 
eternal and unchanging, but must arise, cease, and 
change from moment to moment, 1s the meaning of 
momenfarIness. 


Next we move to the condition of simultaneous 
cause and effect as an aspect of the causes and effects 
in the production of all phenomena, which 1s the 
relatlonship between seeds and manifest activity. This 
1s the meaning of (2) simultaneity of seeds with thelr 
manIifestations. This means that seeds, as the causes for 
the ptoduction of all dharmas, simultaneously contain 
their effect qua manIfest activity. Th1s idea was already 
touched upon 1n some detall from the perspective of 
the three successivephenomena brimging about cause 
and effict simultaneously 1n the context of seeds 
generatng mamfest activity and manifest activity 
perfuming seeds. 


204 


Chúng ta cần dừng ở đây và nói về ý nghĩa mỗi 
đặc tính, theo sự giải thích những chủng tử đưa ra ở 


trên. 


I- Năng tác nhân là những nhân tiêu biểu cho 
năng lực tiềm tàng phát sinh các pháp, sinh ra, trụ lại, 


và thay đồi liên tục. 


Nếu trong trường hợp mà nhân tồn tại mãi và 
không thay đổi, việc tạo ra quả không thể nào có được. 
Sự kiện là nhân không thể nào tồn tại hoài và không 
thay đổi, mà phải sinh ra, trụ lại, và thay đôi từng phút 
giây là ý nghĩa của Năng tác nhân. 

Sau đây chúng ta đi sang điều kiện nhân quả xảy 
ra đồng thời như là một khía cạnh của nhân và quả 
trong việc phát sinh các pháp, đó là sự liên hệ giữa 
chủng tử và hiện hành. Đó là ý nghĩa của 

2- câu hữu nhân. Có nghĩa là các nhân, hay 
chủng tử, là nguyên nhân gây ra các pháp, đồng thời 
chứa đựng quả trong hiện hành. Ý niệm này đã được 
đề cập tới trong vài chi tiết từ bình diện của ba hiện 
tượng nồi tiếp nhau sinh ra nhân quả đồng thời trong 
phần chủng tử phát sinh hiện hành và hiện hành huân 


tập chúng tử. 


205 


(3) The meaning of functloning 1n tandem with 
the appropriate consclousness 1s that the seeds are 
confinuous 1n thelr function without Interruption, and 
that they bring about the continuty of the same 
qualiies without altering them. If that which we 
understand as cause disappears before 1t produces 1fs 
intended effect, then 1t has lost 1ts meaning. In order 
for seeds to function as the causal power for the 
production of all phenomena, they cannot be 
something that readily disappears. They must continue 
without Iinterruption. Seeds, as they bring about the 
confinuity of a certain type over a long period of time, 
act as seeds generating seeds, discussed at length 
above. By "long period of time” here, we are 
điscussing a period of time lasting until the attainment 
of the final stage of enliphtenment, which will be 
điscussed In chapter 10. 


(4) Having the same karmic quality as the1r 
manmifestatlons means that the seeds are of the same 
quality as the mamifest activities they produce. In other 
words, wholesome manIfest activitles are caused by 
wholesome seeds and unwholesome manIfest acfIvIfles 
are caused by unwholesome seeds. Thus, the meaning 
of seeds having the same karmic quality as thelr 
mamifestatons means that the quality of a certain 
behavior or appearance automatically resonates with 
the wholesome, unwholesome, or Indeterminate karmic 
moral quality of the seeds that producced 1t. 


206 


3- Tương ưng nhân: Ý nghĩa của việc hoàn 
thành chức năng cùng với thức thích hợp là những 
nhân hay chủng tử có chức năng tương tục không gián 
đoạn, vả tạo ra sự liên tục cùng chất lượng mà không 
làm biến đổi. Nếu chúng ta hiểu là nhân biến mất trước 
khi tạo ra quả mong muốn thì đã mắt hết ý nghĩa của 
nhân. Đề hoàn thành chức năng là năng lực tạo ra các 
pháp, nhân hay chủng tử không thể là những thứ dễ 
dàng biến mất, mà phải tương tục không gián đoạn. 
Chủng tử mang lại sự tương tục cho một loại nào đó 
trong một thời gian dài, sẽ hành động như chủng tứ 
sinh ra chủng tứ, đã được thảo luận nhiều ở trên. Khi 
nói “trong thời gian dài” ở đây, chúng ta đang thảo 
luận về khoảng thời gian kéo dài cho tới khi đạt được 
giai đoạn giác ngộ cuối cùng, điều này sẽ thảo luận 


trong chương 10. 


4- Đồng loại nhân: Có cùng tính chất nghiệp khi 
hiện hành có nghĩa là chủng tử có cùng tính chất với 
hiện hành đã tạo ra. Nói cách khác, chủng tử tốt sinh ra 
hiện hành tốt. Như thế, chủng tử có cùng tính chất với 
hiện hành có nghĩa là đặc tính của một hành vi hay 
tướng trạng tự động phản ảnh lại theo tính chất tạo 
nghiệp trên mặt luân lý là tốt, không tốt, hay bất định 
của chủng tử đã tạo ra. 


207 


Seeds are again used as a metaphor for the latent 
potentiality to give rise to cach thing, and we have 
repeatedly seen them descrIbed as the potential within 
the celpht consclousnesses to produce an ceffect. 
However, 1n realty, the establshment of all 
phenomena 1s atfributable not only directly to these 
seeds. In order for things to occur, varilous kinds of 
conditions must also be present. This 1s indicated by 
the fih connotaton, (Š) seeds produce therr 
mamifestatons only when the necessary assoclated 
causes are present. This 1s stating that the occurrence 
Of events awaIts the assembly of myriad conditions. 


Fmally, (6) states that a seed produces 1s own 
particular manifestation and no other, meaning that the 
seeds naturaly brng about ceffecs that are 
homogeneous with their own character. 


At a first look, the Iimplicatlons of numbers (4) 
and (6) may be hard to distinguish, but they do refer to 
two distinct aspects. In #4, having the same karmic 
quality as theIr manifestatlons, the 1ssue 1s one of the 
karmc character or moral quality of the seed. In 
condition #6, that of production of 1fs own peculiar 
manifestation and no other, the problem 1s one of type 
or kind. We tend to end up referring to all dharmas as 
If they were Just one set of things, but all of the 
phenomena that are produced by causes and conditions 
(known as condiioned dharmas) can be broadly 
cafegor1zed Into three øgroups, which 1include: 


208 


Chúng ta lại dùng chủng tử như ấn dụ đề chỉ tiềm 
năng sinh ra mỗi pháp, và chúng ta đã nhiều lần mô tả 
là tiểm năng trong tám thức để tạo ra quả. Tuy nhiên, 
trong thực tế, sự thành lập các pháp không phải chỉ 
trực tiếp do các chủng tử này mà thôi. Để các pháp có 
thể xuất hiện, nhiều nhân duyên khác nhau cần phải có 
mặt. Đây là ý nghĩa của nhân thứ năm, 5- Biến hành 
nhân: nhân chỉ phát sinh ra hiện hành khi những nhán 
phụ cần thiết cũng phải có mặt. Điều này khẳng định 
rằng các pháp phải chờ đợi vô số nhân duyên cùng góp 
mặt mới xuất hiện. 

Cuối cùng, 6- Dị thục nhân: xác định rằng một 
nhân sinh ra một quả đặc biệt, không sinh ra loại quả 
nào khác, nghĩa là những nhân tự nhiên sinh ra quả 
đồng nhất với đặc tính của chúng. 


Thoạt nhìn, nghĩa của số (4) và (6) thì khó phân 
biệt, nhưng vẫn đề cập hai khía cạnh khác nhau. Ở số 
(4), có cùng tính chất nghiệp khi hiện hành, vẫn đề ở 
chỗ đặc tính nghiệp hay đạo đức của nhân. Trong nhân 
số (6), sự sinh ra quả riêng biệt, không có quả loại 
khác, vấn đề là chửng loại. Chúng ta có khuynh hướng 
kết luận là nói đến các pháp như thể chúng chỉ là một 
loạt đồ vật, nhưng tất cả hiện tượng được sinh ra do 
nhân và duyên (được biết đến như là các pháp hữu vi) 
có thê xếp một cách tổng quát thành ba nhóm gồm: 


209 


(1) mental phenomena (including the mind-king 
and mental factors), (2) material phenomena (called 
form dharmas), and (3) phenomena that can be 
classified as neither materlal nor mental (called factors 
not directly assoclated with mind; including such 
things as time, direction, quantity, efc.). In a very 
general sense, it would not be Incorrect to say that 
seeds are the causes of the production of all dharmas. 
However, specifically speaking, 1t 1s understood that 
material phenomena are produced from the seeds of 
form dharmas, and psychological phenomena are 


producced from the seeds of mind dharmas. 


This 1s the meaning of each seed producing 1fs 
own peculiar manifestation and no other. It 1s from 
these conditioned dharmas that our datly life takes 1s 
form. When we consider each seed producing 1ts own 
particular manmifestation and no other, we are shown 
that an "I” cannot be established based solely on a 


single type of cause. 


Any phenomenon that 1s not defined by all six of 


these conditions cannot be a seed. 


210 


1- tâm pháp (bao gôm tâm vương và các tâm sở), 

2- sắc pháp 

3- các pháp không thuộc vào hai loại trên (gọi là 
những yếu tô không trực tiếp thuộc về tâm như thời 


gian, phương hướng, số lượng v.v.). 


Theo nghĩa tống quát, nói rằng chủng tử là 
nguyên nhân sinh ra tất cả các pháp thì không được 
chính xác. Tuy nhiên, nói một cách cụ thể, ta hiểu rằng 
các hiện tượng vật chất được sinh ra từ sốc pháp, và 
các hiện tượng tâm lý được sinh ra từ đâm pháp. 

Đó là ý nghĩa của mỗi chủng tử sinh ra quả đặc 
biệt, mà không sinh một loại nào khác. Từ những pháp 
hữu vi này, đời sống hằng ngày của chúng ta được hình 
thành. Khi chúng ta xem xét mỗi chủng tử sinh ra một 
quả đặc biệt, mà không sinh một loại nào khác, chúng 
ta chứng tỏ rằng cái “ngã” không thể được tạo nên chỉ 


y cứ trên một loại nhân đơn thuân. 


Bất cứ một hiện tượng nào mà không thể xác định 
bởi tất cả 6 loại nhân trên thì không thể là chủng tử 


được. 


211 


Among these six meanings of seeds, [ would like 
here to stress the speclal Importance of the two 
connofations production of their manifestations only 
after the necessary assoclated causes are present and 
each seeds producion of 1s own peculiar 
mamifestation and no other. This entails another look at 
the four causes and conditions. From the very start, 
Buddhism pays great attention to the matter of cause 
and effect, and wIthin this notion of cause and effect, 1t 
places special stress on the notion of causality through 
a multiplicifty of causes and conditions. 


In other words, 1t 1s mpossIble to think that all the 
things that go Into the composition of our actual dally 
lives occur on theIr own and without due cause. Rather, 
1t 1S precIsely in the midst of a dynamic assembly of 
mamfold causes and conditlons that things come 1nto 
being, while we go about managing our dally lives. 
Buddhissm assumes this way of thmnkímg to be 
fundamertal, and this approach 1s clariied and 
elaborated with far greafter precision by the Yogacara 
notions of seeds producing their manifestatlons only 
after the necessary assoclated causes are present and 
each seed producing of 1ts own peculiar manIfestation 
and no other. 


SÃ2 


Trong sáu ý nghĩa của chủng tử này, tôi muốn 
nhẫn mạnh ở đây tầm quan trọng đặc biệt của hai ý 
nghĩa là nhán chỉ phát sinh ra hiện hành khi những 
nhân phụ cân thiết cũng phải có mặt và một nhân sinh 
ra một quả đặc biệt, không sinh ra loại quả nào khác. 
Điều này đòi hỏi chúng ta xem lại phần bốn nhân và 
duyên. Ngay từ đầu, Phật Giáo chú trọng nhiều đến vấn 
đề nhân và quả, và trong ý niệm nhân quả này, Phật 
giáo đặc biệt nhắn mạnh đến ý niệm luật nhân quả qua 


vô sô nhân và duyên. 


Nói cách khác, không thể nảo nghĩ rằng tất cả các 
pháp tạo thành đời sông thực sự hăng ngày của chúng 
ta xuất hiện tự nhiên và không có lý do xác đáng. Đúng 
ra, chính trong sự kết hợp đầy năng lực của muôn vàn 
nhân và duyên mà các pháp xuất hiện, trong lúc chúng 
ta xoay sở cuộc đời mình. Phật giáo cho rằng cách suy 
nghĩ này là cơ bản, và tiếp cận này đã được soi sáng và 
khai triển chính xác hơn nhiều bởi những khái niệm 
của Duy Thức là nhán chỉ phát sinh ra hiện hành khi 
những nhân phụ cần thiết cũng phải có mặt và một 
nhân sinh ra một quả đặc biệt, không sinh ra loại quả 


nào khác. 


213 


Chapter Six: The Deep Selƒ Absorbed in 
Selfishness: The Latent rea 0ƒ the Mind 


THE MAN⁄1S and ETS OBJECT 


We tend to opetate under the assumption that our 
dally lives progress according fo our conscious 
Intentons. But these consclousnesses that discern 
obJects that handle the management of our dally affalrs 
I©., the ÍiV€ CONSCIOUSN€SS€S OŸ €y©S, €ars, nOSe, 
tongue, and body, as well as the thinking 
ConscIousness-do nof confinue functioning 
uninterrupted for twenty-four hours a day. We may sIf 
and gaze out a window at a lovely landscape spread out 
before us, but by simply closing our eyes, we may be 
in another land, im our Imaginaton. The visual 
conscIousness can be easily shut down, 1nterrupted, 
and lost. 


Likewise, when we fall into a deep sleep, we 
suspend the function of the sixth consclousness. The 
mentadls functions on the surface of the six 
COnscIousnesses have 1nferruptions, but we fall asleep 
every night with the assumption that when we awake, 
the same "I” as the present "I” will be there in the 


morning. 


214 


Chương Sảu: Thâm Ngã trong Tính VỊ Kỷ: 


Vùng Tiêm Tùng của Tâm 


THỨC MẠTT NA và ĐÓI TƯỢNG 


Chúng ta có khuynh hướng sinh hoạt với sự giả 
định là cuộc sống hằng ngày của chúng ta tiến triển 
theo tâm ý thức của mình. Nhưng /âm ý thức nhận biết 
đối tượng đang xử lý công việc đời sống hằng ngày của 
chúng ta - nghĩa là năm thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, và 
thân, cũng như ý thức - không liên tục vận hành mà 
không bị ngắt quãng trong 24 giờ một ngày. Chúng ta 
có thể ngôi và nhìn qua cửa số ngắm cảnh đẹp trải dài 
trước mắt, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, chúng ta có thể 
sông ở một nơi khác, trong trí tưởng tượng. Nhãn thức 


có thể đễ dàng bị đóng lại, bị cắt đứt, và mất đi. 


Cũng thế, khi ngủ say, chức năng của /hức thứ 
sáu đình chỉ. Những chức năng của tâm trên bề mặt 
của sáu thức bị đứt quãng, nhưng mỗi đêm chúng ta 
ngủ giả định là khi thức dậy, cái “tôi” như cái “tôi” bây 


g1ờ sẽ ở đó vào buôi sáng. 


215 


We do not consclously confirm this assumption 
each time we awaken, but 1f serIious doubt were cast on 
the viability of this assumption, 1t would no doubt be a 
bit more difficult to fall asleep at night. 


When we consider how we are able to wake up as 
essenfially the same person each morning, 1t becomes 
clear that there needs to be a reglon of conscIousness 
that bìnds together the six Interruption-prone 
COnscIousnesses, and serves as a broad base of support 
for human existence. The mental reglon that we are 
proposing 1s not something that we can seek and know 
directly; without the postulaton of a latent mental 
reglon such as this, we will be unable to account for 
the totalfty of human experlence. This led the 
Yogacaras to postulate the a/aya-vinana. 


Sakyamumi, the first historically recorded teacher 
of Buddhism to our world, turned his penetrating eye 
toward human beings and their surrounding natural 
world and uncovered the two vially 1mportant 
Buddhist principles of Impermanence of all phenomena 
and selflessness of all we, and all aspects of the natural 
world that surround us, are 1n a constant state of 
arising, change, and cessation. There 1s no way that 
there can be any such thíng as a permanent, 
unchanging essence, and thus the Implication of the 
selflessness of all phenomena. 


216 


Chúng ta không xác nhận rõ giả định này mỗi khi 
thức dậy, nhưng nếu nghi ngờ nhiều về sự giả định này 
thì chắc chắn là ta sẽ khó rơi vào giấc ngủ ban đêm. 


Khi suy xét làm thế nào chứng fa lại có thể thức 
dậy mỗi buổi sáng chủ yếu vẫn là một người cũ, rõ 
ràng là cần phải có một vùng tâm thức nối kết sáu- 
thức-khuynh-hướng-hay-bị-ngắt-quãng lại với nhau, 
vùng tâm thức này phục vụ như là nền tảng rộng lớn 
nâng đỡ sự sống con người. Vùng tâm thức chúng ta 
đưa ra ở đây không phải là một thứ có thể tìm kiếm và 
biết được một cách trực tiếp; không có sự thừa nhận 
một vùng tâm thức tiềm tàng như thế, chúng ta sẽ 
không thể giải thích được toàn bộ kinh nghiệm con 
người. Điều này khiến các nhà Duy Thức công nhận 
thức A-lại-da. 


Đức Thích Ca Mâu NI, đẳng Đạo Sư Phật Giáo 
đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử thế giới của chúng 
ta, với nhãn quan sâu xa nhìn con người và thế giới tự 
nhiên chung quanh chúng ta và khám phá ra hai 
nguyên lý tôi trọng yếu về sự vô fhưởng của các pháp 
và vô ngã của các pháp. Các pháp vô thường có nghĩa 
chúng ta, và tất cả sắc tướng của thế giới tự nhiên 
chung quanh chúng ta thường ở trong một trạng thái 
sinh-dị-diệt. Không thể nào có một vật gì thường hăng, 
có bản chất bất biến, và đó là ngụ ý các pháp vô ngã. 


217 


The Yogacaras, taking this basic Buddhist idea as 
a basIs, continued the search for the most fundamental 
latent area of mind that would become known as the 
alaya-vjnana. Based on the presence of varlous 
requisite condifions 1n this store consclousness, the 
seeds that follow cach other In succession produce 
mamifest phenomena, and those manifest phenomena 1n 
tumn perfume the a/aya-vi/nana with the1r Impresslons 
and dispositions. The chain of such seeds generating 
manifest activity and manifest activity perfuming seeds 
Serves to creafe a continually evolving environmert. 


We enrich our lives by accumulating new 
experlences dailly, and Oour sfore CO'SCIOUSness 1S 
something that assimilates the Impressions of those 
new experlences 1nto 1tself one after another. By this 
we can clearly understand that the alaya-vnana 1S 
neither unchanging nor substanfial. 


However, on the other hand, the 2/2ya-vinana 1S 
something that maintains a serles of moments of 
general similarly 1n character the confnuty of 
sameness. Yogacara Buddhists discerned that in the 
latent area of this same mind, there was a sfrong 
tendency toward the reificaton of an unchanging 
essencce. The mental function that served to 
misconstrue the store consclousness to be a firm, 
unchangirng essence (an "I"), was named the anas. 


218 


Các nhà Duy Thức xem quan niệm này của Phật 
Giáo là nền tảng, tiếp tục khảo sát vùng căn bản tiềm 
tàng nhất của tâm sau này được biết đến là /c A-lại- 
da. Y cử trên sự có mặt những điều kiện cân thiết trong 
tàng thức, những chủng tử theo nhau tạo ra hiện hành, 
và những hiện hành này với những dấu ấn và khuynh 
hướng lại tuần tự huân tập vào A-lại-da thức. Chuỗi 
những chủng tứ gây ra hiện hành và hiện hành huận 
tập chủng tử hoạt động cốt tạo ra một môi trường tiến 


hóa tương tục. 


Chúng ta làm phong phú cuộc đời mình bằng cách 
tích lũy những kinh nghiệm mới mỗi ngày, và tàng 
thức của chúng ta là một thứ tự đồng hóa mình với 
những dấu ấn của kinh nghiệm mới, hết dấu ấn này tới 
dấu ấn khác. Như thế 4-ii-đ4 hức luôn biến đổi và 


không có thực chất. 


Tuy nhiên, trên một mặt khác, /hức 4-lai-da là 
một thứ gìn giữ một loạt những sát-na tương tự một 
cách tổng quát để có đặc tính bình đẳng tương tục. Các 
nhà Duy Thức Phật Giáo thấy rõ rằng trong vùng tâm 
tiềm tảng này, có một khuynh hướng mạnh mẽ về sự 
cụ thể hóa một bản chất không biến đối. Chức năng 
của tâm khiến giải thích sai lạc rằng ứàng ức là một 
bản chất không biến đối chính là \⁄4-na thức. 


219 


The SanskrIt term 7mưnas 1S 1nterpreted In texts 
such as the Cheng weishi lun to mean continually 
examining and assessing. 


It 1s helpful to be reminded of the previous 
điscussion of the three meanings of sfore, 1n the terms 
(1) storer (2) stored, and (3) appropriated store. The 
thưrd meaning 1s that of an attachment to a self as 
referent. 


This refers to the eiphth consclousness as If 1s 
appropriated and attached to as an obJect by the maas. 
Conversely, the mzas takes the alaya-vinana as 1fS 
obJect, and attaches to 1t as a self constituted by an 
unchanging essence. In this, the idea of an appropriated 
store clearly characterIzes the relationship between the 
alaya-vjnana and the manas, wherein we can see that 
the aspect attached to by the /mưnas 1S an actual 
characterlstic of the iaya-vỹnana. From this 
perspective then, the meaning of appropriated store 1s 
the most Important of the three. The origin of all of our 
confusions lies precisely withn this relatonshIp 
between the alaya-vi/nana and the manas. 


Of course, the other two connotatons are 
sipmificant, but the speclal Importance of the 
appropriated store 1s that 1t 1s the basis for what we 
regard as the distinctively religIous aspect of Yogacara. 


220 


Từ tiếng Phạn Ä⁄2/-na được diễn giải trong Thành 
Duy Thức Luận có nghĩa là /iên fục thẩm xét và tư 


lương. 


Cũng có ích cho chúng ta khi nhớ lại buổi thảo 
luận trước về ý nghĩa của tàng thức về mặt (1) năng 
tàng (2) sở tàng. và (3) chấp tàng. Nghĩa thứ ba là 
nghĩa của sự chấp chặt vào cải ngã xem đó là vật ám 
chỉ. 

Điều này nói tới fhức thứ tám bị thức Mạt-na 
chiếm dụng và bám chặt như một đối tượng. Ngược lại, 
thức Mạt-na xem thức A-lại-da như đối tượng của 
mình và bám víu vào như cái ngã tạo ra bởi một bản 
chất không đổi. Trong đây, ý niệm /àng fhức bị chiếm 
đoạt tiêu biểu một cách rõ ràng mối liên quan giữa /hc 
A-lại-da và thức Mạt-na, từ đó chúng ta có thê thấy 
được khía cạnh bị Ả⁄4/-na níu kéo đúng là đặc tính của 
thức A-lại-da. Từ góc nhìn này, ý nghĩa thức bị chiếm 
dụng quan trọng nhất trong ba ý nghĩa. Nguyên nhân 
tất cả những rối rắm của chúng ta chính là nằm trong 
sự liên hệ giữa hức A-lại-da và thức Mạt-na. 

Dĩ nhiên hai nghĩa kia cũng quan trọng, nhưng 
thức bị chiếm dụng quan trọng đặc biệt và là căn bản 
cho những gì chúng ta xem như phương diện tôn giáo 


rõ nét của Duy Thức. 


221 


The purpose of Yogacara 1s not merely to map out 
a structure of the mind to articulate a Buddhist type of 
psychology. As 1s the case with basic Buddhist 
teachings, the putpose of Yogacara theory 1s to bring 
about liberation from suffering, and achieve peace of 
mind. To this end, the first thing that needs to be 
clarified 1s where the root of suffering lies. Within this 
soterioloøilcal Imnqury as the maim poit of Ifs 
Orlentation, Yogacara triles fo provide a clear and 
detailed explanation of the sfrucrure of our mind, 1ts 
dynamrc 1nternal and external relationships, as well as 
1s distinct mental functions. 


THE SECOND SUB.JECTIVE 
TRANSFORMATION: THE 1⁄441N4S 


The function of the #as 1S to confinually turn 
1fs eye toward the alaya-vnana-as-self, and to attach 
to 1(. The mưnas may also be Interpreted as "ego- 
devotion,” as this kind of mental functioning naturally 
brings us to lead our lives In a state of extreme self- 
centeredness. 


Ryohen (1194-1252) was a Kamakura perlod 
Hosso prlest. In a passage found In his Two-Volume 
Hosso Extracts, a classical Japanese Introduction to 
'Yogacara, he describes the manas like this: 


2225 


Mục tiêu của Duy Thức không phải chỉ vẽ ra một 
cấu trúc của tâm để diễn tả một loại tâm lý học Phật 
Giáo. Như trường hợp của giáo lý Phật Giáo căn bản, 
mục đích lý thuyết Duy Thức là mang lại giải thoát khổ 
đau và đạt được tâm bình an. Đối với mục đích này, 
điều đầu tiên phải làm cho sáng tỏ là khổ đau nằm ở 
chỗ nào. Trong sự đòi hỏi quá ư hợp lý này, coi như là 
điểm chính của sự định hướng, Duy Thức cố gắng đưa 
ra một giải thích rõ ràng và chỉ tiết cấu trúc tâm, những 
mỗi liên hệ nội tại và ngoại tại đầy năng lực, cũng như 


những chức năng rõ nét. 


TÁC NHÂN BIẾN HIỆN THỨ HAI: MẠT-NA 


Chức năng của M⁄4/-na thức là luôn luôn nhìn về 
phía 4-1a¡-gia-thức-như-là-ngã-của-mình, và bám chặt 
vào. Mqí-na thức có thê được giải thích như “hết-lòng- 
vì-ngã,” vì chức năng tâm này một cách tự nhiên đưa 
đời sống chúng ta đến trạng thái cực kỳ vị ngã. 

Ryohen (7794-7252) là một tu sĩ Pháp tướng tông 
vào thời Kamakura. Một đoạn trong Hai Tập Trích 
Tuyển Pháp Tướng của ông dẫn nhập cổ điển về Duy 


Thức của Nhật; ông mô tả ức Ma-na như thế này: 


225 


Always functioning to pollute 1n the bottom of the 
minds of ordinary people, even when the prlor six 
minds are pure, I never fail to attach to the distinction 
between my self and things. The depths of the mind are 
always being defiled; they come to this state depending 
upon the 7anas. 


Summar1zing what we have discussed so far, let's 
make an Imtial attempt to 1dentify the main features of 
the manas. The first feature would be that 1t constitutes 
a latent reglon of the mind that 1s not directly 
accessible to consclous awareness. The second 1s that 
the mental activity of the anas 1s never Intertupted 1t 
1S always active. Third, 1ts function 1s to place "I” at the 
center of any event, renderinng one Incapable of 
unbiased views. 


It is only through the conscIousÌy aware aspects of 
our minds that we are able to reflect back on ourselves, 
and try to map out some kind of realistic future. Thịs 
kind of activity 1s both wonderful and praiseworthy, as 
If 1S possible for us to mature greatly based on the 
cultivation of such an attitude. Once we have taken 
such an action, we may think we have delivered a 
cripplng blow to our selfishness Not so. Our 
selfishness and self-love are not things that can be cast 
off so easily they are extremely tenacious, and 
embedded ¡1n the subconscious level of our mind, 
known as the 44s. 


224 


Luôn luôn vận hành để làm ô nhiễm trong tận 
cùng tâm thức của phàm phu, ngay cả khi tiền lục thức 
thanh tịnh, tôi chưa bao giờ thoát khỏi sự vướng mắc 
vào phân biệt giữa bản ngã của tôi và các pháp. Những 
phần sâu xa của tâm luôn luôn bị ô nhiễm, vì lệ thuộc 
Mạt-na. 


Tóm tắt lại những điều đã thảo luận từ trước đến 
giờ, chúng ta hãy bắt đầu cô gắng nhận diện những đặc 
điểm của Mạí-na. Đặc điểm đầu tiên là Mgí-na bao 
gồm một vùng tiềm tàng của tâm không trực tiếp gần 
gũi với ý thức. Đặc điểm thứ hai là tâm hành của Ä⁄4r- 
na không bao giờ bị ngắt quãng mà luôn luôn hoạt 
động. Thứ ba là đặt “cái tôi” ở trung tâm mọi sự kiện, 
khiến ta không sao có quan điểm khách quan được. 


Chỉ khi nào ý thức được những khía cạnh của tâm 
chúng ta, chúng ta mới có thể quán chiếu về chính 
mình, và cố găng hoạch định một loại tương lai thực 
tiễn. Loại hoạt động này thì tuyệt vời và đáng khen, vì 
làm cho chúng ta trưởng thành tốt trên sự trau dồi một 
thái độ như thế. Khi hành động như thế, chúng ta có 
thể nghĩ là đã làm cho mình bớt ích kỷ một chút. 
Không phải như thế đâu. Tính ích kỷ và tự ái không 
phải là những thứ chúng ta có thể bỏ đi một cách dễ 
dàng, trái lại thường bám rất chặt và nằm sâu trong 
tầng tâm vô thức là M⁄4-na. 


225 


Yogacara Buddhism, im striving to see human 
beinng through 1ts function 1m the reality of dally 
activitles, could not but pay close affention to the 
matter of our selfishness. And such a view could not 
find 1ts conclusion without the discovery of the 7„anas, 


the source of selfishness and egoism. 


The manas 1s always functioning subliminally. 
Contributing to the progress and enhancement of 
socIefy 1s unmistakably a wonderful and wholesome 
thing, and naturally, 1t 1s will be highly evaluated by 
socIety. However, Inside the person who 1s sfriving fo 
cultivate wholesome attitudes and behavior, regardless 
of the situation, all such activities are defiled by our 
selfish mind. The passages 1n the Two Volume Hosso 


Extracts reflect this sentimen. 


The noton that the mode of existence of 
unenlightened regular people 1s that of deep attachment 
to self-one that 1t 1s deeply rooted 1n the reificatlon of 
the ego-notlomIs of course a widely held 
understanding in Buddhism. However, 1t was up to the 
Yogacaras to postulate that this attachment was based 
1n a deep regilon of the mind called the mưnas and to 
clearly articulate 1ts characteristics. It 1s this attachment 


to self that Buddhist practices aIm to remove. 


226 


Duy Thức Học Phật Giáo, trong khi cố gắng hiểu 
con người qua chức năng trong những sinh hoạt hằng 
ngày, chỉ có thể quan sát kỹ lưỡng đến vấn đề về lòng 
ích kỷ của chúng ta. Và một quan niệm như thế không 
thể đi tới kết luận mà không có sự khám phá Ä⁄4í-na, 


nguôn gôc của lòng ích kỷ và châp ngã. 


Mạt-na thức luôn luôn vận hành trong tiềm thức. 
Đóng góp vào sự tiến bộ và thăng hoa xã hội thì hiển 
nhiên là điều tuyệt vời và tốt lành, và đương nhiên sẽ 
được xã hội đánh giá cao. Tuy nhiên, trong mỗi con 
người đang cô gắng trau dồi thái độ và hành vi lành 
mạnh nếu không để ý tới hoàn cảnh, tất cả những hành 
động như thế bị tâm ích kỷ của chúng ta làm ô nhiễm. 
Những đoạn trong Hai Tập Trích Tuyến Pháp Tướng 


phản ảnh quan điểm này. 


Ý niệm cách sống của phàm phu chưa giác ngộ là 
bám víu vào bản ngã - sự bám víu mọc rễ sâu xa trong 
sự cụ thể hóa ý niệm về ngã - đương nhiên được hiểu 
rộng rãi trong Phật Giáo. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ 
của các nhà Duy Thức để công nhận rằng sự bám víu 
này có đặt căn bản trong vùng tâm sâu kín gọi là ÄMạ- 
na thức và nói rõ ra những đặc tính. Chính tu tập đạo 


Phật sẽ trừ bỏ bám víu vào cái ngã. 


224 


Please note here that withn represenfative 
bodhisattva practices of Mahayana Buddhism, such as 
the six paramitas (”six transcendent practices"t and the 
four methods If winning people over, I0 the act of 
donation 1s always at the top of the list. The actlon of 
gIiving things over to others, especially when there 1s 
no expecfatlon of recompense, 1s 1ntimately connected 
to the removal of attachment to self Donation, 
especially in this BuddhIst sense, involves øiving one's 
Oown possesslons to others unconditionally without any 
expecfation or subsequent regret. To whatever extent 
we continue to lead our lives permeated by an attitude 
Of ego attachment, we are to that degree Incapable of 
freely and uncondiionally offering our own 


pOSSessions to others. 


Concerning the practice of donation, there has 
been, from an early period of Buddhism, a teaching 
called the three rings (“practices”") of purity. The three 
rings are those of the donor, the donee, and the 
offering. When the three are carried out completely 
without any hint of internal strugsle, 1t 1s regarded as a 
perfect donation an unconditional form of donation 
where one does not expect as much as a single word of 


thanks. We might call 1t "øiving and letting go." 


228 


Xin hãy lưu ý ở đây là trong những cách tu tập 
tiêu biểu hạnh Bỏ-tát của Phật Giáo Đại thừa như /c 
độ và tứ nhiếp pháp, và hành động bố thí luôn luôn 
đứng hàng đầu trong danh sách. Hành động bồ thí vật 
cho người khác, nhất là khi không có lòng mong cầu 
được đền đáp có liên hệ mật thiết đến việc từ bỏ ngã 
chấp. Bồ thí, đặc biệt trong nghĩa này của Phật giáo, 
đòi hỏi việc tặng người khác vật sở hữu của mình một 
cách vô điều kiện - không trông chờ đền đáp hay 
không hối tiếc về sau. Tiếp tục sống với thái độ đầy 
chấp ngã tới mức độ nào đó thì chúng ta không thể 
tặng đồ vật của mình cho người khác một cách dễ dàng 


và không điều kiện. 


Về việc tu tập hạnh bố thí, ngay từ thời kỳ đầu 
của Phật giáo, đã có giáo lý gọi là am luân không tịch. 
Tam luân là người cho, người nhận, và quà tặng. Khi 
cả ba được thi hành một cách trọn vẹn mà không có 
một chút nào phải cô găng nội tâm thì đó được coi là 
một hành động bồ thí toàn hảo - một hình thức bồ thí 
không điều kiện trong đó người ta không mong đợi dù 


chỉ một lời cám ơn. Có thê gọi đó là “cho và xả.” 


229 


On the other hand, conditional donation 1s called 
the three Impure rings. Here, self-centeredness 1s not 
only not abandoned; the preJudice to the self 1s of 
Immediate Importance and attenton. When we first 
begin to practice donation, all of our offerings are 
contaminated by this qualty, as the practice of 
donation 1s always bound with those things that are 
offered, and because the self as the fÍocus of our 
awareness, makes 1t extremely difficult to carry out 
donation 1n the unattached mode of the three pure 
rings. However, 1t 1s precIsely because of this that 1t 1s 
considered to be such an Important practice 1m 
Buddhism. 


If we think about this problem of donation while 
bearing In mind that this mzøas sinks subliminally, 
secretly, and deeply Iinto to self-attachment, we cannot 
but know that our "giving” 1s something that 1s done, 
regardles of the situaton, only at our own 
COnvenIence. 


Ït is easy to see how selfishness cannot but bring 
great Iinfluence to bear upon the obJects that we see, 
hear, and consider. Previously, we have seen 1n the 
điscussion of the alaya-vi/nana as the first subJectIve 
transformatlion that the object of cognitlon 1s Íirst 
transformed as 1t 1s contextualized by the totality of our 
OWn €XPp€TIences. 


230 


Mặt khác, bố thí có điều kiện thì gọi là /m luân ô 
nhiễm. Ở đây, lòng ích kỷ không những không được 
buông xả, mà định kiến về cái ngã là tầm quan trọng và 
chú ý tức thì. Khi chúng ta bắt đầu hành hạnh bồ thí, 
tất cả những phẩm vật của ta đều bị đặc tính này làm 
vẫn đục, vì hành hạnh bồ thí luôn luôn trói buộc với 
vật bố thí, và vì cái ngã như là trung tâm của sự nhận 
biết của chúng ta, khiến cho việc thực hành bố thí 
không vướng mắc theo tam luân không tịch trở nên vô 
cùng khó khăn. Tuy nhiên, chính vì điều đó mà việc 
thực hành hạnh bồ thí đích thị được coi một pháp tu 


quan trọng trong Phật giáo. 


Nếu nghĩ đến vấn đề bồ thí này và ghi nhớ trong 
tâm là M⁄qí-na thức chìm đăm một cách bí mật và sâu 
dầy vào ngã chấp trong tiềm thức, chúng ta không thê 
nảo nhận biết là đã bố thí một vật xong, bất chấp hoàn 


cảnh, nhưng chỉ vì thuận lợi cho chúng ta mà thôi. 


Rất dễ dàng để thấy lòng ích kỷ không thể mang 
lại ảnh hưởng lớn trên những đối tượng chúng ta thấy, 
nghe, và suy nghĩ. Trước đây chúng ta đã biết trong 
buổi thảo luận về 4-Jg¡-da thức như tác nhân biến hiện 
thứ nhất nghĩa là đối tượng nhận thức được biến hiện 
trước tiên vì thích hợp với tổng thể kinh nghiệm riêng 


của chúng ta. 


231 


Now, on top of this we Imbue greater 
sipmficance to obJecfs of our cogmiflon according tfo 
the self-centeredness emanating from the 7zmanas. We 
are conducting our lives In an environment that 1s 
subJectively altered by the alaya-vnana, and 1s now, 
in addition, subJectively altered by the manas. Thịs 1s 
caled the manas as the second— subjective 


fransƒormation. 


We live our lives based on the assumption that we 
directly perceive, and are accurately Interpreting 
objects with a falr amount of accuracy. Since we 
naturally assume that we are apprehending obJects of 
cogmifion as best as possible, it does not occur to us 
that we are purposely twIsting the obJect before our 


eyes fo fift our own convenIence. 


Instead, we take as our obJects of cognition things 
that have already been influenced and altered by the 
alaya-vừnana and manas consclousnesses. Everything 
has been greatly twisted and defined to support our 
own convenIence, and as such, obJecfs of cogmition are 
in fact reƒferemfs that have been transƒormed by the 
subjJectively transƒorming minds. The things that we are 
cogn1zing are certainly not "external obJecfs” 1n the 


commonly understood sense of the term. 


SÁc #2 


Giờ đây, trước hết, chúng ta gán cho đối tượng 
nhận thức của chúng ta ý nghĩa lớn hơn theo lòng ích 
kỷ phát xuất từ Ä⁄4/-na thức. Chúng ta hướng cuộc đời 
mình trong một môi trường bị hức A-lại-da thay đổi 
một cách chủ quan, và bây giờ, phụ thêm, bị Mf-na 
cũng thay đổi một cách chủ quan. Đây gọi là ác nhân 
biển hiện thứ hai. 

Chúng ta sống trong cuộc đời căn cứ trên sự giả 
định vật được nhận thức, và diễn giải một cách thận 
trọng đôi tượng với độ chính xác vừa phải. Bởi vì 
đương nhiên chúng ta cho rằng mình thấy rõ tôi đa đối 
tượng nhận thức, không nghĩ rằng mình đã vo tròn bóp 


méo đối tượng trước mắt đề phù hợp tiện lợi của mình. 


Chúng ta thay thế vật đã bị 4-/gi-đa và Mạr-na tác 
động và biến thể làm đối tượng nhận thức. Mọi vật đã 
bị méo mó và định nghĩa để hỗ trợ tiện lợi cho chúng 
ta, và như thế, đối tượng nhận thức thực ra là vật ám 
chỉ đã bị tâm thức biến hiện một cách chủ quan. Vật 
chúng ta nhận thức chắc chắn không phải “ngoại vật” 


trong nghĩa thường được hiểu về từ này. 


Z3 


Those of us who belleve we are carrying out our 
daily lives based on an accurate understanding of the 
true way of being should begin to abandon that conceIf 
and begim to rethnk the matter Just a bít. Thịs 
realizatlon forms a criical Juncture in Yogacara 
teaching. 


THE FOUR AFEFLICTIONS OF THE MANAS 


While the a/aya-vinana accumulates all of our 
actions and behaviors and has the character of 
confinuify oƒ sameness, Or, changing but unchanging, 
the manas misconstrues the a/aya-vjnana to be an 
Iinvariable, substantial thing Identified as the self, and 
tenacIously attaches 1tself to 1t. 


The perfuming of the Impresslons of every single 
one of our actlons 1nto the a/aya-vjnana happens 
subtly, below the threshold of our consclous 
awareness. At the same time, the attachment to this 
alaya-vjnana by the manas 1S not directly knowable. 
Therefore the elimination of the self attachment of the 
manas, the Internal egoism and selfishness held within 
the "L," 1s Impossible simply by making a conscIlous 
decision to do so. Within the consclous "I” that 
earnestly reflects on the selfishness of one's speech and 
behavior, there 1s a subtler "I" that 1s sunken deeply 1n 
egoIsm. 


234 


Một số người tin rằng chúng ta đang sống đời 
mình căn cứ trên sự hiểu biết đích xác cách sống chân 
chính cần phải bắt đầu buông bỏ tính kiêu mạn này và 
hãy bắt đầu nghĩ lại việc này một chút. Thực hiện được 
điều này sẽ tạo bước ngoặt có tính chất quyết định 


trong giáo lý Duy Thức. 


BÓN PHIÊN NÃO CỦA MẠT-NA 
Trong khi A-lai-đda thức tích lũy tất cả hành động 


và thái độ chúng ta với đặc tính đương tục bình đẳng 
hoặc biển đổi mà bất biến, Mạt-na hiểu sai A-lại-da 
thức là bất biễn, một thực thể mệnh danh là ngã và bám 
chặt. 


Sự huân tập dấu ấn mỗi một hành động của chúng 
ta vào A-lại-da thức xảy ra rất tế nhị, ân dưới ngưỡng 
cửa của tâm thức. Đồng thời, việc Ä⁄í-na băm dính 4- 
lại-da thức không thê trực tiếp nhận biết. Do đó loại 
trừ ngã chấp của Ä⁄/-na, ích kỷ nội tâm và vị ngã nằm 
trong “cái tôi,” không thể đơn giản chỉ trong ý muốn 
quyết định là được. Năm trong “cái tôi” ý thức thường 
phản chiếu một cách kiên quyết lên lòng vị ngã trong 
lời nói và thái độ, còn có một “cái tôi” vi tế hơn chìm 


sâu trong tính ích kỷ. 


2o 


From here, let us consider the actual mental 
functions of the nas comprIsing the roots Of eøoism 


and selfishness. 


Yogacara Buddhism says that we possess a total 
of fifty-one mental functions, and 1t divides these 
facftOrS up InftO six groups: omnipresent, obJect- 
contingent, wholesome, primary afflictions, secondary 
afflictions, and Iindeterminate. These sIx Øroups were 
presented earlier 1n chapter 3, as I1temized 1n 
Vasubandhư's Lucid Introduction to the One Hundred 
Dharmas. Within these mental factors, all except for 
the omnIpresent factors are concentrated 1n the manas 
as afflictions and secondary afflictions. These are the 
factors that have in common the characteristic of 


bringing us 1rritatlon and suffering. 


Prmary afflictlons contan the fundamental 
afflictions, or mental disturbances, representing the 
fundamental psychological functlons that make our 
mind and body suffer Intensely. Withm this group are 
the six mental factors: craving, ill-will pride, 
Ienorance, doubt, and I1ncorrect views. Among these, 
those understood to be functlons of the zmanas are 


craving, pride, Iønorance, and Incorrect vIews. 


236 


Từ đó, chúng ta hãy xem xét tâm hành thực sự 


của Mqí-na bao gôm gôc rê của ích kỷ và vị ngã. 


Duy Thức Học Phật giáo bảo rằng chúng ta có 
tổng cộng 51 /đm sở, chia ra làm 6 nhóm: biến hành, 
biệt cảnh, thiện, phiền não, tùy phiền não, và bất định. 
Sáu nhóm này đã được giới thiệu trên kia trong chương 
3, theo Bách Pháp Minh Môn Luận của ngài Thế Thân. 
Trong số những /đm sở này, tất cả, trừ những /đm sở 
biến hành, được tập trung trong Ä⁄í-na thức như là 
tâm sở phiên não và tâm sở tùy phiên não. Những tâm 
sở này cùng có chung đặc tính mang lại phiền muộn và 


khổ đau cho chúng ta. 


Tâm sở phiên não chính gồm những tâm sở căn 
bản, hay những giao động của tâm, tiêu biểu cho những 
chức năng căn bản về tâm lý làm cho tâm và thân của 
chúng ta khổ đau cùng cực. Trong nhóm này có 6 /ẩm 
sở: tham, sân, mạn, sỉ, nghỉ, và ác kiến. Trong những 
tâm sở này, tham, mạn, sỉ, và ác kiến là những chức 


năng của Mqí-na thức. 


c7 


The Lucid Introduction to the One Hundred 
Dharmas 1s thoupht to have been writen by 
Vasubandhu at a point when h1s Yogacara thinking had 
reached maturity, but there 1s another famous earlier 
work by Vasubandhu which 1s even more Influential, 
the Trửmsika (translated into Chinese with the tifle 
"“Thirty Verses on ConscIlousness-only"). In this text, 
four afflictions are associated with the zmanas: self- 
delusion, self-view, self-concett, II and self-love. 


If we compare these two texts, desplte the fact 
that the order of the 1temization 1s different, we can see 
that their understanding of mental functioning 1s the 
same. However, one passage from the Trimsika stafes 
that "[the zmaøas] always acts In tandem with four 
afflictions: self-delusion, self-view, self-conceit, and 
self-attachment;' and has been repeatedly cited since 
early 1n the history of Yogacar a studles. lt makes 
sense, then, to use the passage from the 777zsika as the 
main source for our discussion of these afflictions. If 
we properly understand these four afflicHions 
assoclated with the /manas 1n the 7zimsika, self- 
delusion, self-view, self-conceirt, and self-love, they 
can been seen as analogous to the 1gnorance, 1ncorrectf 
view, pride, and craving of the Lucid Introduction to 
the One Hundred Dharmas respectively. 


238 


Bách Pháp Minh Môn Luận do Thế Thân viết vào 
thời điểm khi suy tư của ngài về Duy Thức đã chín 
muôi, nhưng có một tác phẩm khác ra đời sớm hơn của 
Thế Thân đã có ảnh hưởng hơn là 7zữ»sika (Trung 
Hoa dịch là “Duy Thức Tam Thập Tụng”). Trong sách 
này, bốn /âm sở phiên não liên hệ với fhức Mạt-na là 


ngã sỉ, ngã kiên, ngã mạn, và ngã ái. 


Nếu so sánh hai bản văn, tuy thứ tự của những 
mục thì khác nhau, chúng ta thấy là sự hiểu biết về tâm 
hành thì giống nhau. Tuy nhiên, một đoạn trong Duy 
Thức Tam Thập Tụng xác định rằng M⁄4/-na fhức luôn 
luôn vận hành theo bốn phiền não: ngã sỉ, ngã kiến, 
ngã mạn, và ngã ái; và đã lặp đi lặp lại từ hồi đầu trong 
lịch sử nghiên cứu Duy Thức học. Như vậy xử dụng 
một đoạn trong Duy Thức Tam Thập Tụng như nguồn 
gốc chính cho cuộc thảo luận của chúng ta về những 
phiền não này. Nếu hiểu đúng là bốn phiền não liên hệ 
đến Ä⁄q¡-na thức trong Duy Thức Tam Thập Tụng, gã 
sỉ, ngã kiến, ngã mạn, và ngã ái, có thể được xem 
tương tự như võ minh, ác kiến, mạn và tham ái theo thứ 
tự của Bách Pháp Minh Môn Luận. 





2Ó 


The mental factor of self-delusion, synonymous 
with such Buddhist concepts as Ignorance or 
bewildennent (Skt. avidya, moha), refers to the 
obscuration of reality, and implies a state of confusion. 
Because 1t 1s the psychological function that serves as 
the source of all afflictions, self-delusion 1s considered 
to be the most original, fundamental, aberrant mental 
function. It 1s the prime cause for the confusion that we 


experlence In our daily lIves. 


ln addtion to 1ts function 1n the zmanas, self- 
delusion 1s also understood to operate throughout the 
prlor Íive consclousnesses and the sixth, thinking 
conscIpusness. Despite the seemingly simple label 
Ignorance, the true scope of 1ts functfion 1s varlous and 
indeterminate. Within this, In 1fs role as a factor In the 
psychological functionng of the manas, 1S 
distinguishing characteristics are the fact that 1t arises 
concomitantly with self-views, self-conceit, and self- 
attachment, as well as the fact that 1t has continued to 
funcion since the Immemoriadl past without 
Interruption. This Indicates delusion 1n regard to the 
principle of no-self, which corresponds to the self-view 
(the next item to be discussed), and 1s rightly called 
self-delusion. 


240 


Tâm hành của ngã s¡, đồng nghĩa với vô minh hay 
s¡ là thực tại bị mờ tối, và ám chỉ một trạng thái loạn 
tưởng. Vì là chức năng tâm lý vận hành như nguyên 
nhân của phiền não, ngã s7 được colI là âm sở đầu tiên, 
căn bản, và sai lạc nhất. Đây là nguyên nhân chính của 


sự rôi răm mà chúng ta gặp trong đời sông hăng ngày. 


Ngoài chức năng trong Míqí-na thức, ngã sỉ còn 
hoạt động trong toàn bộ điển ngũ thức và thức thứ sáu, 
ÿ fhức. Mặc dù tên đơn giản là võ minh, phạm vị thật 
sự của chức năng øeã s¡ thì có nhiều loại khác nhau và 
bất định. Trong vai trò là một tâm sở chức năng tâm lý 
của Mqí-na thức, những đặc tính nồi bật của ngã s¡ là 
việc dây khởi đồng thời với ngã kiến, ngã mạn. và ngã 
ái, cũng như việc nó tiếp tục vận hành từ quá khứ vô 
thủy không bị ngắt quãng. Điều này chứng tỏ là ảo 
tưởng đối với vấn đề vô ngã, tương ứng với ngã kiến 
(sẽ được thảo luận sau), và được gọi một cách chính 


xác là ngã sĩ. 


241 


The rubric of 1ncorrect views 1s subdivided to five 
kinds of content: 


(1) the view ofa composite self, 

(2) extreme views, 

(3) perverse views, 

(4) attachment to one's own views, and 

(Š) views of attachment to moral discipline. 


Self-view corresponds to the view of a composite 
self, and refers to the misconstrual of the "I': which 1s 
established as an agegregate of varlous elements to act 
as an 1nvariable essence. Self-view means that one sees 
the "I" to be a real self, when In fact 1t 1s Impermanent 
and lacking an ¡nherent essence. We continually 
operate 1n the midst of a wide varlety ofmistaken 
views, all of which have theIr roots 1n this self—view. 


To properly understand 1ncorrecf view, we need to 
recall the menftal factor of 1ntelligence that was listed in 
the group of obJect-contingent factors that were 
Iintroduced 1n chapter 3, "The Functions of the Mimd." 
Intellipence 1s a mental function that chooses, 
distinguishes, and determines the obJect of cogmition. lt 
operafes not only in a wholesome manner, but also 
unwholesomely and with karmic moral Indeterminacy. 
When Inmtelligence operates 1n an unwholesome 
mamner, by graspIng things 1n a distorted way, 1f 1S 
known as Incorrect view. 


242 


Mục ác kiên được chia thành năm tiêu mục như 


Sau: 


1- thân kiến 

2- biên kiến 

3- /à kiến 

4- kiến thủ kiến 

5- giới cấm thủ kiến. 

Ngã kiến tương ưng với thân kiến, và ám chỉ hiểu 
sai lạc về “ngã”: ngã được thành lập như một tập hợp 
nhiều yếu tố khác nhau hành động như một chủ thể 
không thay đổi. Ngã kiến nghĩa là mình thấy cái ngã là 
thực ngã, trong khi sự thật là vô thường và không có 
một chủ thể cố hữu. Chúng ta tiếp tục hoạt động ngay 
trong nhiều kiến chấp lầm lẫn đa dạng mà tất cả đều 


căm tê trong øñgã kiên. 


Đề hiểu ác kiến một cách đúng đăn, chúng ta cần 
nhớ lại /đm sở fuệ được liệt kê trong nhóm những âm 
sở biến hành đã giới thiệu trong chương ba, “Chức 
Năng Của Tâm”. 7£ là một tâm hành làm công việc 
lựa chọn, phân biệt, và xác định đôi tượng nhận thức. 
Tâm sở này vận hành không những theo đường lối 
thiện, mà còn theo lối bất thiện và bất định. Khi âm sở 
tuệ vận hành bất thiện, bằng cách năm ø1ữ sự vật một 
cách lệch lạc thì đó là ác kiến. 


243 


Incorrect view 1s understood to operate within 
both the thimmkIing consclousness (éw4#o-vnana) and 
the manas consclousness. Above, when we broke down 
the incorrect view 1nfo five specIfic aspects, we stated 
that the view of a composite self was roughly 
analogous to the self-view among the four afflictions. 
More precIsely speaking, withn the view of a 
compostte self there 1s an Inherent aspect that functions 
at all times without 1nterruption, and this 1s the self- 
view Of the zmanas. All the functions occurring within 
the view of a composite self that are subjJect to 
Interruption (as welÏ as exftreme view, perV€rse vIeW, 
attachment to one's own view, and view of attachment 
to discipline) are understood not as functions of the 
manas but as being the psychological functions of the 
sixth, thinking conscIousness. Extreme view, perVverse 
view, attachment to one's own view, and the varIous 
views Of aftachment to discipline all Ignore the 
primciple of cause and effect, and refer to mistaken and 
potentially harmful non-Buddhist teachings. Except for 
exfreme views, these views are not Innate, but are the 
result of cultural conditioning from the time of birth. 
The Innate, latent mental function that notices the store 
COnscIousness' character of conftinuous sameness but 
takes 1t to be an unchanging essence thus Imputing a 
true self-1s the self-view within the four afflictions. 


244 


Ác kiến vận hành trong phạm vi của cả ÿ /#c và 
Mạt-na thức. Trên đây khi chúng ta chia ác kiến ra 
thành năm nhóm, chúng ta xác định là /hân kiển thì hơi 
tương tự như ngã kiến trong bồn phiên não. Nói một 
cách chính xác hơn, trong ¿hân kiến có một khía cạnh 
cố hữu lúc nào cũng hoạt động, không bị ngắt quãng, 
và đó là ngã kiến của Mạf-na thức. Tất cả những chức 
năng xảy ra trong phạm vi /hân kiến phải chịu sự ngắt 
quãng (cũng như biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và 
giới cắm thủ kiến) không những là chức năng của A⁄4/- 
na thức mà còn là chức năng về tâm lý của (hức thứ 
sảu, ý thức. Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và vô số 
những giới cấm thủ kiến, tất cả đều không biết đến luật 
nhân quả, và có liên quan đến việc hiểu sai lạc và có 
khuynh hướng làm tổn hại những giáo lý không phải 
Phật Giáo. Ngoại trừ 2/ên kiến, những kiến chấp kia 
không phải là bẩm sinh, nhưng là kết quả của môi 
trường văn hóa từ lúc mới sinh ra. Cái bâm sinh, chức 
năng tiềm tàng của tâm nhận biết đặc tính của ứàng 
thức là tương tục bình đẳng nhưng cho đó là chủ thể 
bất biến - như vậy qui về một cái ngã thực — chính là 


ngã kiên trong bốn phiên não. 


245 


Self-concert 1s a menfal activity wherein one takes 
great pride 1n oneself and looks down on others. 
Generally the term conceIt refers to a mental function 
that 1s generated based on a comparison between 
oneself and others, wherein ones own worth 1s 


exagserated to generate the feeling of superIorIty. 


Self-concett 1s distinguished Into seven types of 
manifestations, called the seven kinds of concett: 


(1) basic conceIt, 

(2) concelt in regarding oneself as superior fo 
equals and equal to super1ors, 

(3) concelt in feeling superlor to mamfest 
SUD€TIOTS; 

(4) self-concett, 

(Š) concerf in superIlor knowledge, 

(6) conceit in regarding oneself as only slightly 
Inferior to those who far surpass oneself, 

(7) concelt 1n regarding oneself as possessing 
virtues, such as wisdom and enlightenment, while 


actually lacking them. 


The seven kinds of concett refer to psychologtcal 
functions that originate 1n the course of comparison 
between oneself and others, and which motivate the 
cultivation of a greater feeling of superIor1ty. 


246 


Ngã mạn là một tâm hành khiến ta thấy rất hãnh 
diện về mình và coi thường người khác. Thông thường 
từ mạn ám chỉ /đm sở vận hành y cứ trên sự so sánh 
giữa mình và người khác, từ đó giá trị của mình được 
thổi phông lên để sinh ra lòng tự cao. 

Ngã mạn được phân ra 7 loại biểu hiện khác nhau, 


gọi là /hất mạn. 


1- Mạn 

2- quả mạn cho răng mình giỏi hơn người bằng 
mình và giỏi bằng người hơn mình 

3- mạn quả mạn cho rằng mình hơn những người 
hơn mình 

4- ngã mạn 

5- tăng thượng mạn (chưa chứng đắc Thánh đạo 
mà cho là mình đã chứng đắc) 

6- fi mạn cho rằng mình chỉ hơi kém hơn những 
người tài giỏi hơn mình rất nhiều 

7- tà mạn cho rằng mình có đạo đức, như là tuệ 


giác và giác ngộ, trong khi mình thực sự không có. 


Bảy loại mạn nói tới những chức năng vê tâm lý 
phát sinh trong quá trình so sánh giữa mình và người, 


đã thúc đây sự nuôi dưỡng lòng tự cao hơn lên. 


247 


An mnteresting example 1s seen 1n that of conceIt 
1n regarding oneselfas on” slight” Inferior to those who 
for surpass oneself. This 1s a self-conceit that rears 1ts 
ugly head when we encounter a person who 1S SUperIOr 
to ourselves 1n every aspect. One might well assume 
that In this sort ocIrcumstance no form of concelt 
would arise whatsoever, since there 1s no recourse but 
to admit that other party 1s excellent. But even a 
sliphtly adjusted acknowledgment, such as “I” might 
not be qutfe as good as him, but Ứm definitely on the 
ripht track,” causes us to ratlonalize that the other 
person 1s only a little bit better than ourselves. 


In this case, tO our regret, we are unable to 
exerclse a pleasant feeling of superlority, and so 
Instead we try to minimize the feeling of InferlorIty we 
may experlence. Concetf in regarding oneself as only 
slipghtly inferlor to those who far surpass oneself 1s not 
an obvious form of concett, but 1t well shows the 
Iincredibly subtle face of the basic function of concett. 


Concelt 1s understood to be a mental factor 
operaing 1mm both the sixth and seventh 
conscIousnesses. The self-conceit that operates within 
the limits of the thinking conscIousness can be noticed 
1n self-reflection, and thus suppressed. 


248 


Một thí dụ thú vị được thấy trong tỉ mạn - cho 
rằng mình chỉ “hơi” thua kêm những người hơn mình 
nhiễu một chút thôi. Đây là loại ngã mạn nuôi dưỡng 
sự ngu xuân khi chúng ta gặp một người trội hơn mình 
về mọi phương diện. Chúng ta có thể cho rằng trong 
trường hợp này không có bất cứ một hình thái „gã mạn 
nảo dấy lên ở đây, vì không có sự lựa chọn nào ngoài 
việc chấp nhận là người kia tuyệt vời. Nhưng ngay chỉ 
một sự điều chỉnh nhỏ về sự chấp nhận, như là “tôi có 
thê không giỏi bằng ông ấy, nhưng tôi chắc chăn là tôi 
suy nghĩ đúng,” khiến chúng ta thấy mình hợp lý khi 
nghĩ là người kia chỉ giỏi hơn chúng ta một chút xíu 
thôi. 

Trong trường hợp này, tiếc thay, chúng ta không 
thể nào có được một cảm giác dễ chịu thấy mình hơn 
người, và vì thế thay vào đó chúng ta cố găng giảm tới 
mức tối thiểu cảm giác yếu kém chúng ta có thể cảm 
thấy. Ä⁄ạn trong việc xem mình chỉ thua kém một chút 
những người hơn mình rất nhiều thì rõ ràng là không 
phải một hình thức của mạn, mà chứng tỏ mặt vi tế khó 
tin trong chức năng căn bản của mạn. 

Người ta hiểu ñgã mạn là một tâm hành hoạt động 
cả trong /hức thứ sảu và thức thứ bảy. Ngã mạn vận 
hành trong phạm vi của ÿý /#c có thể được nhận thấy 


khi tự quán chiêu, và như thê được đẻ xuông. 


249 


However, forms of concett that operate within the 
manas are functioning 1m the subconsclous reglon of 
the mind, so that no matter how earnestly one reflects, 
one can never come close to Infiuencing or 


manipulating them. 


To believe one thoroughly knows things of which 
one 1s actually Ignorant 1s called conceif in superior 
knowledge. By deeply reflecting on this shortcoming, 
we can experlence a marvelous advance 1n our spIritual 
progress and øgreatly develop our lives henceforth. 
However, Yogacara Buddhism holds that beneath the 
functioning of this surface mind there 1s an unremitting 
mental function of conceif, which secretly relles on the 
fictilous self and serves to generafte a feeling of 
contempt for others. This 1s none other than the mental 


function o£ sejƒ#-conceif found 1n the manas. 


Self-love 1s also called self-craving, craving, or 
addiction. Craving 1s a mental factor that attracts us 
toward whatever obJect we find appealing. Craving, 
along with 1ll-will and folly, 1s counted as one of the 
three polsonous afflictlons. Craving 1s a well-known 
mental function that 1s one of the most fundamental 


factors serving to pull us ever further from the sfate of 
buddhahood. 


250 


Tuy nhiên, những hình thái ngã mạn hoạt động 
trong Ä⁄4í-na tức vận hành trong vùng tâm tiềm thức, 
dù quán chiếu sốt sắng đến đâu, cũng không thể nào tới 


gần để gây ảnh hưởng hay điều khiển được. 


Tin là mình biết thấu đáo những việc mà thật sự 
mình chăng biết gì thì gọi là đăng thượng mạn. Suy 
ngẫm kỹ về khiếm khuyết này, chúng ta có thể kinh 
nghiệm được một bước tiến phi thường trong sự tiến 
bộ về tâm linh của chúng ta và phát triển đời sống của 
chúng ta từ nay trở đi. Tuy nhiên, Duy thức Phật Giáo 
cho là bên dưới sự vận hành của bề mặt ý thức, có một 
tâm hành mạn tương tục, bí mật dựa vào cái ngã hư giả 
để tạo ra một cảm giác khinh thị người khác. Đây 
không phải điều gì khác hơn là ứđm hành mạn tìm thấy 
trong Mại-na thức. 


Ái ngã cũng được gọi là ngã tham, tham ái, hay 
ham mê. Tham ái là một tâm sở cuôn hút chúng ta về 
đối tượng nào thấy hấp dẫn. 7zm ái, cùng với sân và 
sỉ, là một trong ba độc. Tham ái là tâm sở nỗi tiếng, 
một trong những /đm sở căn bản vận hành để lôi kéo 


chúng ta ngày càng xa rời tâm Phật. 


251 


Yogacara Buddhism sees the mental factor of 
craving as operating broadly, being seen In the prlor 
five conscIousnesses, the thinking conscIousness, and 
the manas Within ths self-love, the rmmanas 
misconstrues the a/2ya-vjnana to be a real self and 
firmly attaches to 1t, such that our awareness of the 
attachment will eventually come to the fore. We can 
enhance this awareness by reflecting on our words and 


actions. 


In the case of craving, 1t can only be Identified as 
operating at the external level of the mano-vÙnana 
(thinking consclousness). At that time, the self-love of 
the manas 1s still writhimng beneath the surface of the 


thinking conscIousness. 


THE EIGHT SECONDARY AFEFLICTIONS 
OF THE MANA1S 


As we have seen 1n the prlor section, the 74"as 
misconstrues the continuity 1n type of the deep a/aya- 
vửnana and considers 1t to be a true self, and then 
attaches to 1t Iincessantly. It has as 1fs represenfafIive 
functions the four primary afflictions of self-delusion, 
self-view, self-concett, and self-love, which are always 


concomitant with 1t. 


2 X2 


Duy Thức Học Phật Giáo hiểu #âm sở tham ái vận 
hành rộng rãi, thấy được trong ứiển ngũ thức, ý thức, và 
Mạt-na thức. Trong phạm vì ngã ái, Mạf-na thức hiểu 
lầm cho 4-iqi-đa thức là cái ngã thực và bám chặt vào 
đó, đến nỗi cuối cùng chúng ta nhận biết được sự bám 
víu đó. Có thể tăng trưởng sự tỉnh giác này bằng cách 
quán chiếu lời nói và hành động của chúng ta. 

Trong trường hợp /hzm ái, chỉ có thể được nhận 
diện khi vận hành ở mức độ ngoại vị của ý /hức. Cùng 
lúc đó, ngã ái của Mạt-na thức thì vẫn đang cựa quậy ở 


dưới bê mặt của ý /hức. 


TÁM TÙY PHIÊN NÃO CỦA MẠT-NA 
THỨC 

Như chúng ta đã thấy ở phần trên của chương 
trước, Ä⁄œf-na thức hiểu lầm sự tương tục kiểu A-lg¡-da 
thức thâm sâu và cho đó là cái ngã thật, và rồi không 
dứt bám vào đó. AM⁄4/-na có bốn phiến não chính tiêu 
biểu là những fâm sở ngã sỉ, ngã kiển, ngã mạn và ngã 


ái luôn luôn đi kèm. 


Ho 


When the final two afflictions of 1ll-will and 
doubt are added to these four, we have the full set of 
six primary afflictions, the fundamental mental 
disturbances that are the source of other derIvafive 


troubles. 


Based on these fundamental afflictions, a set of 
derivative afflictions, known as the twenty secondary 
afflictions, are stimulated. Among this øgroup are eight 
psychological functions understood as being associated 
with the manas. These are: no faith, indolence, self- 
indulgence, depression, agifaton, forgetfulness, 
Incorrect knowing, and distraction. When afflicted 
states of mind (ksía-manas) arise, all eipght of these 
mental factors arIse in tandem. Defiled mental states 
disturb our mind, and as a result the distance between 


us and buddhahood becomes steadily greater. 


Let's take a brief look at these eight mental facfors 


from among the secondary afflictions. 


No faith (Skt. asraddha) 1s a term that defines the 
lack of Iinclination to be concerned with wholesome 
dharmas, of entrusting oneself to them, and of looking 
forward to their positive effects. Wholesome dharmas 
are the positive spiritual mental functions, and the 
action ofno faith defiles our minds. 


254 


Khi hai phiên não cuôi là sđø và ñøghỉ thêm vào 
bôn phiên não trên, chúng ta có nguyên bộ sáu phiên 
não chính, đó là những rôi loạn căn bản của tâm và là 


nguồn đưa đến mọi thứ loạn động. 


Y cứ trên những căn bản phiền não này, một loạt 
phiền não dẫn xuất từ đó, người ta biết đó là 20 ứ>y 
phiên não được kích động. Trong số này có 8 chức 
năng thuộc về tâm lý có liên quan tới Ä⁄4/-na thức. Đó 
là bất tín, giải đãi, phóng dật (buông lung), hôn trầm, 
trạo cử, thất niệm, bất chánh trì, và tán loạn. Khi 
phiền não trong tâm khởi lên, tất cả 8 Zđm sở này theo 
nhau xuất hiện. Tâm bị ô nhiễm làm ta bất an, và kết 
quả là khoảng cách giữa chúng ta và tâm Phật chắn 


chăn càng ngày càng lớn. 


Chúng ta hãy nhìn sơ qua 8 ứđm sở trong số những 
tâm sở tùy phiên não. 

Bất tín là một từ định nghĩa sự thiếu khuynh 
hướng quan tâm đến những pháp thiện, không sống hết 
mình với pháp thiện, và không mong đợi kết quả chắc 
chăn từ pháp thiện. Những pháp (hiện là những tâm 
hành tâm linh tích cực, và hành động ðá/ rín làm ô 


nhiễm tâm chúng ta. 


255 


Fath 1s a fundamental Buddhist concept that 
Implies the power we have to purIfy our minds and 
move us closer to our goal of buddha-hood. Since no 
fath 1s a mental funcion that Interrupts the 
establishment of faith within us, 1t 1s something that 
defiles our minds and Interrupts our sprritual path. 
Most directly induced by no-faith 1s the menftal factor 
of indolence (Skt. kausidya), the lack of any 
mofivaton toward the culivaton of wholesome 
dharmas. 


It 1s a psychological function that represses the 
mofivatlon toward honest 1Improvement, causing 
Ryohen to write: "Those who lack faith are Indolent; 
those who are Iindolent lack faith. Buddhist practices 
are commonly summarized under the rubric of 
"elimmatng the unwholesome, cultvating the 
wholesome." This Iimplies the elimination of mental 
disturbances and the maintenance of the energy tfo 
proceed toward buddhahood, which can be Interpreted 
as simply drawing a clear line berween what one will 
do and what one will not do. Unless we set a clear line 
berween what we will and will not do, we cannot 
establish any clear principle of living. Living a life 
without prmciples, Just following ones desires 
wherever they may lead, leads to a life filled with self- 
indulgence. 


256 


Tín là một ý nệm Phật Giáo căn bản bao hàm khả 
năng chúng ta có để tịnh hoá tâm và khiến chúng ta 
tiễn tới gần mục tiêu là Phật quả. Vì bất ứín là tâm hành 
làm đứt quãng sự thành lập lòng tin trong chúng ta, sẽ 
làm ô nhiễm tâm và ngăn cản con đường tâm linh của 


chúng ta. Bá: ín hầu như trực tiếp gây ra âm sở giải 





đãi, thiếu mắt động cơ trau dôi thiện pháp. 


Đây là một chức năng tâm lý kiềm chế động cơ 
hướng về đường thiện, điều này làm cho Ryohen viết 
như sau: “Những người thiếu ứín tâm thì giải đãi, 
những người giải đãi thì không có íín fâm.” Tu tập 
Phật Giáo thường được tóm gọn dưới đề mục “từ bỏ 
điều xấu, trau dôi điều thiện.” Điều này ám chỉ sự từ bỏ 
những rối loạn của tâm và duy trì năng lực để tiến tới 
Phật quả. Chúng ta chỉ cần đơn giản vạch một đường 
rõ ràng giữa việc sẽ làm và sẽ không làm. Nếu không, 
chúng ta không thê thiết lập được một nguyên tắc sống 
sáng tỏ nào. Sống một cuộc đời không có phép tắc qui 
củ, chỉ buông lung theo dục vọng để bị dẫn đi đâu thì 


theo đó, sẽ đưa tới một cuộc đời phóng dật. 


217 


This further leads to a greater defilement of the 
mind, and the posttive factors that may have been 
prevIously been assimilated 1nto the "I” are corrupted. 
Depression 1s a psychological condiion where the 
mind sinks, preventing one from properly 1dentifying 
and Judging things and events. The counterpart of this 
condtion 1s the mental factor of agifation, a 
psychological condition where ones mind abnormally 
rises and floats. The main symptom of this mental 
factor 1s the inability to thoroughly ascertain the 
character of thinøs. 


Forgetfulness (Skt. smrti-nasa) stands 1n contrast 
to the mindfulness of the obJect-contingent factors. If 
1n losing the focus of aftention one also loses sight of 
the obJect of cognifion, 1t 1s not possible to adequately 
aSsess If, or contemplate upon 1t. As a result, one's 
mind becomes scattered. Forgetfulness 1s considered to 


be the main contributing factor to distraction. 


Distraction works counter to the obJect-dependent 
mental factor of concentration. Rather than focusing 
the mind on a single obJect, one's attenftlon Jumps, 
moves, and wanders from thing to thing, one affter 
another. As a result, one tends to develop 1mbalanced 


and mistaken views. 


258 


Việc này còn dẫn đi xa hơn tới chỗ làm nhiễm ô 
tâm nhiều hơn, và những tâm sở thiện trước đây có thể 
đã đồng hóa với “cái tôi” bị suy đồi. Hôn trầm là trạng 
thái tâm lý trong đó tâm chìm xuống, ngăn cản không 
cho nhận định và phán đoán sự vật và các sự kiện một 
cách đúng đắn. Bản sao của tình trạng này là mm sở 
frạo cử, tình trạng tâm lên xuống, nổi trôi bất thường. 
Triệu chứng chính của ứâm sở này là không thể xác 


định sâu và kỹ đặc tính các sự vật. 


Thất niệm đôi nghịch với chánh niệm của những 
tâm sở biệt cảnh. Nêu mất sự chú ý ta cũng mất luôn 
đối tượng nhận thức, không thê nào đánh giá một cách 
thỏa đáng, hay quán chiếu được. Kết quả là tâm trở nên 
tán loạn. 7hát niệm được coi là yếu tố chính góp phần 


vào fâm sở tán loạn. 


Tán loạn vận hành ngược với íâm sở niệm. Thay 
vì chú tâm vào một đối tượng duy nhất, sự chú ý của ta 
nhảy đi, di chuyển, và lang thang từ đối tượng này sang 
đối tượng khác, hết cái nọ tới cái kia. Kết quả là ta có 
khuynh hướng phát triển cái nhìn không thăng bằng và 


sai lệch. 


S4 bô 


At first glance, distraction and agIfation may seem 
to refer to the same sort of condition. But whereas 1n 
the former state one's mind Jumps from one obJect to 
another, agifation refers to the tendency of the mind to 
make contact with a single obJect in an odd way, 
leading to confusion. 


The last of this group, Incorrect cognitlon 1s a 
mental function wherein a mistaken understanding 1s 
made regarding all knowable obJects. 


Since the function of the #zas 1S deep, subtle, 
and not directly knowable, the same thing can be said 
about 1s four basic afflictions. Therefore, the 
explanation of the treatment of mental factors that are 
concomitant with the #øas 1S usually carried out In 
the context of discussons of the thinking 
conscIlousness. Althouph we have explamned these 
factors here as dearly Identifiable functions, 1m 
actuality they should be understood as Ineffable 
factors, simply being muddying, vague psychological 
functions. 


SUMMARY 


We are told that the Buddha never grew weary of 
deepenng his personal realzaion of the 
Impermanence of all phenomena and teaching others 
about the selflessness of all dharmas. 


260 


Thoạt nhìn /án loạn và frạo cử có thê cùng một 





trạng thái. Nhưng trong khi tâm /án loạn nhảy từ đối 
tượng này sang đối tượng kia thì tâm #o cử có 
khuynh hướng tiếp xúc một đối tượng duy nhất kỳ cục, 
đưa tới rỗi rằm. 

Nhóm cuối cùng, bất chánh rí là tâm sở hiểu biết 


sa1 lạc mọi đôi tượng có thê hiêu được. 


Vì chức năng của Mq/-na thức sâu kín, vĩ tế, và 
không thể hiểu trực tiếp được, bốn phiền não căn bản 
cũng tương tự như thế. Vì thế, giải thích các ¿âm sở đi 
kèm với A⁄4/-na thức thường nằm trong khung cảnh 
thảo luận về ý /hc. Tuy rằng chúng ta đã giải thích 
những Zđm sở này như những chức năng có thể nhận 
diện rõ ràng, thật sự thì khó diễn tả, đơn giản là vì 


những ám sở này là chức năng tâm lý mơ hô, lộn xôn. 


TÓM TẮT 
Chúng ta biết rằng Đức Phật chưa bao giờ mỏi 
mệt trong việc đảo sâu chứng ngộ về các pháp vô 


thường và chỉ dạy cho chúng sinh về các pháp vô ngã. 


261 


Buddhists in later generatlons may welÏ Interpret 
the Buddhas energy as coming from a desire to 
transmit these truths to those who are so distant from 
him mm time and space. But this 1s really nothing more 
than our own Imterpretation, made from our own 
perspective. The real source of his mofivation was 
simply that such notlons as Impermanence and no-self 
are really quite difficult to grasp for people who live In 
such a deep state of confusion. Thus, there can be no 
doubt that It was precIsely 1n response to this diffIculty 
that Sakyamuni was motivated to re-explainn such 
seminal concepts again and agaIn. 


Human beings and the natural world that 
surrounds them are all in a state of movement and 
change, and those things that exist here and now are 
nothing more than provisional combinations of varIous 
elements. Nothing 1s changeless and substantial, and 
this 1s the meaning of the Iimpermanence of all 
phenomena and the selflessness of all dharmas. Such 
truths are presenfed to us 1n the hope that we might at 
least tentatively allow for the fact that they might turn 
out to be true. 


At the same time, even though we talk about 
1mpermanence we cannot but directly feel that there 1s 
something about the "I” of today and the "I” of several 
months ago that has remained constan, hardly 
changing throughout time and growth. 


262 


Người học và tu Phật trong những thế hệ sau có 
thể đã giải thích đúng năng lực của Đức Phật xuất phát 
từ ý muốn truyền đạt chân lý cho hậu thế sống sau ngài 
quá xa, về không gian lẫn thời gian. Nhưng đây chỉ là 
sự giải thích của riêng chúng ta, trong góc nhìn của 
chúng ta. Động lực đích thực của Ngài chỉ là những ý 
niệm như vô thường, vô ngã quá khó đối với những 
người sống trong trạng thái mê mờ thâm sâu không thể 
hiểu được. Như vậy chắc chăn là để giải quyết khó 
khăn này, Đức Thích Ca Mâu Ni cần phải giải thích 
nhiều lần những tư tưởng có ảnh hưởng sâu xa này. 

Con người và thế giới tự nhiên chung quanh ở 
trong trạng thái chuyên động và thay đổi, và các pháp 
hiện hữu ở đây và bây giờ chỉ là sự kết hợp tạm thời 
những yếu tố khác nhau. Không có thứ gì là thường 
hằng và có thực chất, và điều này là ý nghĩa của các 
pháp vô thường và vô ngã. Những chân lý này trình 
bày cho chúng ta thấy với hy vọng chúng ta ít nhất 
cũng có thể thử cho phép sự kiện nảy biến thành sự 
thật. 


Đồng thời, ngay cả khi nói về vô thường, chúng ta 
chỉ trực tiếp cảm nhận được có một điều gì về “cái tôi” 
của ngày hôm nay và “cái tôi” của vải tháng trước đây 
vẫn còn y nguyên, hầu như không thay đổi qua thời 
gian và lớn lên. 


263 


Being attracted by this unchanging aspect, we 
understand 1t to be something substantial connected 
with the self, and our attachment to this substantial, 
unchangrng aspect continues throughout the rest of our 
lives as our de facto state of beIng. 


Concerning this mechanism of attachment to a 
fictitlous self, Yogacara Buddhism created a detailed 
elaboration of this latent mind of self-attachment called 
the manas that takes the alaya-vjnana as 1fs obJect. 
Since our attachment to a fictitious self 1s understood 
by the fact that the a/aya-vnana, which accumulates 
the impressions of our actions and creates a general 
Sense of conftinuity 1n type from the past to the future, 
1S misconstrued by the mzas to be an unchanging 
substantial self. 


Eishun, wanting to expres this human 
Impermanence and the selflessness that 1t 1s derived 
from, composed the following verse: 


The old and the young all know they are goIng to 
đie, and say so as 1f they really know 1t. But even 
though they say so, they really dont know whatfs 
øoing to happen. 


By attaching strongly to our egos, we exhIbIt our 
own lack of awareness of the real nature of our own 
existence. lt 1s paimfUl. I can hear the siph of 
lamentation from EIshun. 


264 


Bị hấp dẫn bởi khía cạnh /ởng hằng này, chúng 
ta hiểu đó là một cái gì có thực chất liên hệ đến cái 
ngã, và chúng ta tiếp tục bám víu khía cạnh có thực 
chất, thường hằng này suốt cuộc đời chúng ta, xem như 
chính mình hiện hữu. 

Quan tâm tới cơ cấu bám víu vào cái ngã giả 
tưởng, Duy Thức Học Phật Giáo tạo ra một vùng tâm 
tiềm ân đầy đủ chỉ tiết về việc bám víu vào cải ngã gọi 
là Mạt-na thức, thức này lẫy A-lại-da thức làm đôi 
tượng. Vì sự bám víu vào một cái ngã giả tưởng do sự 
kiện 4-ii-da thức tích lũy những dấu ấn của hành 
động và tạo ra một ý niệm tương tục theo kiểu từ quá 
khứ tới tương lai, đã bị M⁄4/-na thức hiểu sai, cho đó là 
một cái ngã thường hằng, có thực chất. 


Eishun, vì muôn diên tả sự vô thường và vô ngã 


của con người từ đó sinh ra, đã sáng tác bài thơ sau: 


“Già và trẻ tất cả mọi người đều biết rằng họ sẽ 
phải chết, và nói như thể là họ thực sự biết điều 
đó. Nhưng ngay cả khi họ nói thế, họ cũng chăng 
thực sự biết những gì sẽ xảy ra.” 

Vì bám víu chặt chẽ vào cái ngã, chúng ta mất 
tỉnh giác về chân tánh hiện hữu nơi chúng ta. Điều này 
thật đau lòng. Tôi có thể nghe được tiếng thở dài não 
nuột của Eishun. 


265 


The manas 1s a mínd preoccupled entirely with 
self-interest, and since we possess this mind deep 
withn us, we are, every moment of every day, 
inevitably self-centered. We twist and turn ím the 
direction of self-concern and self-benefit in every 
circumsftance that befalls us. 


The mental factors of the primary and secondary 
afflictions present 1n the 22s are, as we have seen 
above, not only associated with the #mzas, but also 
with the mano-vừnana, or, according to the situation, 
even withn the prlor five consclousnesses. The 
psychological functions of the primary and secondary 
afflictions that work at the level of the sixth 
conscIousness allow us to be conscIous, and therefore 
when engaged In deep and sustained reflection, we are 
able to suppress them to a certain degree, bur not the 
four afflictions of the manas. The four afflictlons are 
conftinuing 1n their subtle, subliminal function, which 
means that our efforts at conscious reflection can only 
take place fragmenftartly, sitting a top a base permeated 
entirely with self-centeredness. 


Of course, by attempting to work toward a 
postfive direction at the level of consciousness, we may 


bring great meaning to our Ïives. 


266 


Mạt-na thức là tâm hoàn toàn bị lợi ích cá nhân 
ám ảnh, và vì mình có tâm này ở nơi thâm sâu chính 
mình, chúng ta, từng phút giây hằng ngày, không thể 
tránh khỏi tập trung vào chính mình. Trong mọi hoàn 
cảnh xảy đến, chúng ta xoay sở đầu này đầu kia để lo 


cho bản thân, cho quyên lợi riêng mình. 


Những /ứâm sở phiên não chính và phụ có mặt 
trong Ä⁄4/-na thức, như đã thấy ở trên, không những có 
liên quan đến /#c Ả⁄4í-na, mà còn liên quan tới ý 
thức, hay tùy theo hoàn cảnh, cả trong phạm vi /iêễn 
ngũ thức. Chức năng tâm lý của những ứâm sở phiển 
não chính và phụ vận hành ở mức độ của ý /hức cho 
phép chúng ta tỉnh giác, và vì vậy khi quán chiếu sâu 
và kỹ, chúng ta có thể đẻ nén tới một mức độ nào đó, 
nhưng bắt lực đối với bốn phiên não của Mạf-na thức. 
Bốn phiến não này hằng chuyền trong chức năng tiềm 
ân vi tế, có nghĩa là những nỗ lực của chúng ta khi 
quán chiếu có ÿ /hức chỉ có thể xảy ra rời rạc, ở trên bề 
mặt một nên tảng hoàn toàn bị tràn ngập bởi lòng ích 
kỷ. 

Dĩ nhiên, khi cố gắng tiến về hướng tích cực ở 
mức độ có ý ức, chúng ta có thể mang lại cho đời 


mình ý nghĩa lớn lao. 


267 


However, 1n our deep self there are four 
afflictions that do not rest 1n their attachment to the 


fictitlous self truly, 1t 1s as Ryohen said: 


Always functioning to pollute 1n the bottom of the 
minds of ordinary people, even when the prlor six 
minds are pure, I never faill to attach to the 
distnction between my self and things. The 
depths of the mind are always being defiled. 


This 1s why our efforts at cultivating wholesome 


behavior cannot be clearly and Iimmediately effective. 


The deep mind that 1s absorbed 1n self- 
centeredness pulls Info 1t the obJects considered good 
and convenlent according to 1s blas, and focuses 
exclusively on these as the obJects of I1fs cogmition. 
This 1s another vitally important way for us to reallze 
that obJects do not appear to us as they really are, but 
in a state that 1s subJectively transformed by the 


selfishly oriented zmanas. 


268 


Tuy nhiên, trong tầng sâu của bản ngã, có bốn 
phiên não không thực sự năm yên tránh bám víu vào 
cái ngã giả tưởng, giỗng như Ryohen đã nói: 

Luôn luôn vận hành để làm ô nhiễm trong tận 

cùng tâm của phảm phu, ngay cả khi tiền lục thức 

thanh tịnh, tôi chưa bao thoát khỏi sự ràng buộc 
vào việc phân biệt giữa tôi và các sự vật. Tầng 
tâm thâm sâu luôn bị ô nhiễm. 

Đây là lý do tại sao nỗ lực của chúng ta trau đồi 
hành vi thiện không thể có kết quả rõ ràng và tức thì. 

Tâm sâu thăm đó thấm đẫm lòng ích ký lôi kéo 
những đối tượng cho là tốt và thích hợp theo khuynh 
hướng của nó, và dồn hết sự chú ý vào những đối 
tượng này xem như những đối tượng nhận thức.như thế 
những đối tượng không xuất hiện trước chúng ta như 
thực sự đang là, mà xuất hiện trong một trạng thái bị 
biến hiện bởi lòng ích kỷ do Ä⁄4/-na thức lèo lái. 


x 


269 


Chapter Seven: The Variously Ássessing Mind 


THE DEEP MIND and THẺ THINKING 
CONSCIOUSNESS (MANO-VIJNAN) 


In the course of our dally lives, we meet many 
people, see and hear various things, and make an effort 
to experience everything. Our lives consIst Of a serles 
of relationships between the "I” and these people, 
thmngs, and events But the content of these 
relationships 1s going to depend greatly upon the way 
in which we cogn1ze these things. We know that at the 
earliest point in the cognifive process the a/2ya-vừnana 
the first subJective transformaflon representing the 
collected array of all our past experlences-greatly 
Imbues 1fs Influence onto the cognttive object. The 
manas, the second subJective transformation, then 
attempfs to understand cach thing with unfathomable 
self-centeredness. The ground of our dally cogmitive 
líe lies in the deep mind of the alaya-vữnama, 
consttuted by the whole of our actions and 
experIences, along with the mind of attachment to the 
self, known as the 7manas. These are the cogmtive 


foundations from which we experlence our Ïives. 


270 


Chương Báy: Tâm Tự Lương 


A-LẠI-DA THỨC VÀ Ý THỨC 


Trong tiến trình đời sống hằng ngày, chúng ta gặp 
gỡ nhiều người, thấy và nghe những điều khác nhau, 
nỗ lực để trải nghiệm mọi thứ. Cuộc sống chúng ta 
gồm những chuỗi liên hệ giữa “cái tôi” và những 
người, những vật, và những sự kiện này. Nhưng nội 
dung liên hệ sẽ tùy thuộc phần lớn trên cách chúng ta 
nhận diện những sự vật. Chúng ta biết rằng trước tiên 
trong quá trình nhận biết, 4-lại-da thức - tác nhân biến 
hiện đầu tiên tiêu biểu cho sự dàn bày tổng hợp tất cả 
kinh nghiệm quá khứ của chúng ta — đã tạo ảnh hưởng 
lớn lao trên đối tượng nhận biết. Sau đó ÄMgf-na thức, 
tác nhân biến hiện thứ hai, cố gắng hiểu biết mỗi sự vật 
với tâm chấp ngã khó dò tìm. Nền tảng chúng ta nhận 
thức hằng ngày năm trong phần tâm sâu kín 4-igi-đda 
thức, do hành động và kinh nghiệm của chúng ta tạo 
thành, cùng với tâm bám víu vào cái ngã là Meí-na 
thức. Đó là những nên tảng từ đó chúng ta trải nghiệm 


cuộc đời mình. 


271 


Although we believe that we live In a fully 
conscIous and aware manner, upon taking full account 
of the cogmitive process and 1ts Inevitable passage 
through these prlor two transformations, 1t becomes 
difficult to maintain the view that we conduct our lIves 


only through our conscIous awareness. 


Given the fact that these first and second 
subJective transformatlons occur subliminally, we do 
not have conscIous access to them, and as a result have 
no Idea what 1s actually going on in the depth of our 
minds. Iís function 1s truly quite mysferious especIally 
that of the a/aya-vjnana, the most fundamental, 
psychological base that undergoes beginningless 
perfuming. Since the aÏaya-vinana 1S constituted by 
the entirety of our past experlences, 1t 1s something that 
we can trace back Infinitely into the past. Who knows 
what might be stored withm 1t? All that we can say 
with any certainty 1s that 1t 1s far beyond anything we 
might be able to Imagine that 1t 1s nothing short of a 
total mystery. We may be convinced that we are 
Carrying out our Ïives 1n a state of manIfest conscIous 
awareness, but underneath everything lies a profoundly 


unknowable psychological bass. 


22112 


Tuy chúng ta tin rằng mình sống ý /c và tỉnh 
giác, khi lưu tâm kỹ tiến trình nhận thức và quá trình 
không thể tránh được qua hai sự biến hiện trên, thật 
khó khăn để giữ vững quan điểm là chúng ta lèo lái đời 
mình chï trong tỉnh giác và ý /hức thôi. 

Biết rằng biến hiện thứ nhất và thứ hai xảy ra tiềm 
ân, chúng ta không có phương cách rõ rệt để tới gần 
được, kết quả là chúng ta không hiểu được điều gì đang 
thực sự xảy ra trong tâm mình. Chức năng biến hiện 
thật sự rất bí ân, nhất là chức năng của 4-lai-da thức, 
nên tảng tâm lý căn bản nhất nhận chịu sự huân tập từ 
vô thủy. Vì được toàn bộ kinh nghiệm quá khứ của 
chúng ta tạo thành, 4-14¡-da thức có thể dò tìm ngược 
lại từ quá khứ vô tận. Ai có thể biết được đã chất chứa 
những øì trong đó? Tất cả những gì chúng ta có thể 
khẳng định lại vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng 
tượng được - không có gì là hoàn toàn bí ân. Chúng ta 
tin rằng mình đang sống trong tỉnh giác có ý fhức, 
nhưng ngầm dưới mọi sự là một nền tảng tâm lý không 


thể hiểu được. 


273 


The relationship between the consclously aware 
region of the mind and the deep, unfathomable reglon 
reminds me of a story that I read of a man who dreamt 
of a giant eggplant. When asked how large 1t was, the 
man replied, saying, "lt was like attaching a calyx (the 
cup-like base found on vegetables like eggplants) to 
the dark void." In this story, the darkness extends to 
infinity, and so this eggplant 1s Infinitely large. The 
alaya-vjnana 1s comparable to the Infinite darkness of 
the eggplan, and the superficladl thinking 
conscIousness 1s like the calyx attached to 1ts tIp. 


Although the metaphor of an eggplant calyx for 
the consclously aware mind 1s a bít of an over 
sinplification, hopefully 1t serves to show the 
limitations of the mano-vnana 1n accounting for the 
totality of our lived experlence. Since the thinking 
ConscIousness 1s subJect to Interruptions, that which 1s 
gamned through the mental functions such as 
perception, feelings, thinking, and intentions cannot be 
a full account of reality. Yet despite the fact that these 
breaks lead our psychological functlons to be non- 
conftinuous, we are nonetheless living unifñied and 
confinuous lives. This can only be possible because of 
the existence of the alaya-vnana that sustaimns the 
surface mind, extending 1nfo the Infinite past. 


274 


Sự tương quan giữa vùng tâm có ý /hc và vùng 
tâm sâu kín khó dò tìm làm tôi nhớ lại cầu chuyện của 
một anh chàng nằm mơ thấy một trái cà tím không lô. 
Khi người ta hỏi là trái cà lớn cỡ nào, anh chàng trả 
lời: “Giống như cài treo cái đài của trái cà vào khoảng 
trống đen ngòm.” Trong câu chuyện này, khoảng trống 
đen tối mở ra tới vô biên, và vì vậy trái cà lớn vô cùng. 
A-lại-da thức được so sảnh với khoảng đen vô biên của 
trái cà và ý ức trên mặt thì giống như cái đài dính vào 
đầu mút trái cà. 

Tuy rằng câu chuyện đài của trái cà ví với ứẩm 
hiểu biết thì hơi đơn giản quá, hy vọng rằng sẽ chứng 
minh được sự hạn chế của ÿ /#c trong việc giải thích 
toàn bộ kinh nghiệm sống của chúng ta. Vì ý /#c dễ bị 
ngắt quãng, càng được tăng thêm qua những /âm hành 
như fưởng, thọ, tr duy, và ý định, sẽ không thể giải 
thích được thực tại. Tuy nhiên mặc dù sự kiện những 
lần ngắt quãng này làm cho những chức năng tâm lý 
của chúng ta không liên tục, chúng ta vẫn sống một 
cuộc đời hợp nhất và liên tục. Điều này chỉ có thể xảy 
ra vì sự hiện hữu của 4-izi-đa thức duy trì bề mặt của 


tâm, kéo dài vào quá khứ vô tận. 


22Phộ 


The alaya-vjnana 1s seen as the Indescribable, 
vast, psychological base of our lives when compared to 
the surface mind of the sixth thinking conscIousnesses. 


But this does not mean that we should regard the 
conscIlous mind as being I1nsignificant. There 1s no 
other way to engage 1n self-reflection than through our 
conscIous awareness, which allows us to adJust to our 
present situation and discern the path that we need to 
tread Into the future. 


Without relying on the psychologtcal functions of 
the sixth conscIousness, there 1s nothing we can do to 
Improve ourselves. Even though the domain of the 
thmking consclousness receives profound Influence 
from the deep mental reglons of the alaya-vnana and 
manas, our ability to learn Ífom experlences and 
progress Into the future 1s only made possible by the 
thinking conscIousness 1n the present momert. 


I would like to quote the opening passage of the 
short story "Swlss Chard” as a metaphor for the 
relatlonship between the deep mind and the sixth 
CONSCIOusness. 


His wife's volce was heard, sayIng, "1t 1s Just like 
the congealing of the bean curd (tofu). When the 
soybeans have Jjust been ground, there 1s nothing 
but soupy, amorphous, soybean pulp, and there 1s 
nothing that can be gotten from the mix. 


276 


A-lại-da thức được xem là không thể mô tả được, 
rộng lớn, là nền tảng tâm lý đời sống chúng ta khi so 
sánh với bề mặt của tâm là (ức thứ sảu, ý thức. 

Nhưng điều này không có nghĩa chúng ta xem ÿ 
thức không quan trọng. Không có cách nào khác để 
dẫn thân vào tự quán chiếu hơn là cách qua ý /bức, sẽ 
cho phép điều chỉnh hoàn cảnh hiện tại và nhận biết 


con đường chúng ta cần phải đi đến tương lai. 


Không y cứ trên những chức năng của /hức thứ 
sáu, chúng ta không thể làm điều gì để tự cải thiện 
được. Mặc dù phạm vi của ý /hc nhận ảnh hưởng sâu 
dầy của 4-iai-da thức và Mạf-na thức, khả năng học 
hỏi của chúng ta từ kinh nghiệm của tiến bộ trong 
tương lai chỉ có thể thực hiện được nhờ ý /hức trong 
giây phút hiện tại. 

Tôi xin được trích đoạn mở đầu của chuyện ngắn 
“Swiss Chard” như là một ấn dụ so sánh sự liên hệ 


giữa A-lại-da thức và thức thứ sáu. 


Người ta nghe được giọng người vợ nói: “Nó chỉ 
giống như sự đông đặc của tàu hũ thôi. Khi đậu 
nành được xay ra, chỉ là một thứ bột đậu nành 
nhão, không có hình thù gì, giống như súp, và 


chăng có thể lấy được gì từ hỗn hợp đó. 


277 


However, after the bittern 1s mixed in, the parts 
that end up becoming bean curd dump together, 
becoming clear and firm, and that which wIll 
become bean curd and that which will not are 
clearly distinguished:! 


"No matter what, bittern 1s necessary," came the 
volce of Mr. Yoichi from the main house. "“Thafs 
ripht. If you don't use 1t, the bean curd wIll never 
take shape;' said the wife and Mr. YoichI, soberly, 
together as one voIce. 


The function of the deep mind 1s to contIinuously 
maintain the 1mpressions and disposiion of past 
experlences 1n the form of seeds w1thout any loss. This 
can be seen as the original framework of individuality, 
but it would be more proper to call 1t a ”"formless 
original form." So lefs Imagine the deep mind as 
something like the soupy, mixed soybean puÏp as seen 
1n the above sfOry. 


No matter how flawless the deep mind may be In 
terms of what 1t receives and preserves, based only on 
an awareness of 1fs function as receptacle, 1t Is not 
possible to Iidentify a clearly defined and distinct ”L." 
Just as the form of bean curd can only be obtained after 
biftern 1s put into the soupy soybean puÏp, on top of the 
formless, soupy "I,” 1t 1s only after the appearance of 
the thinking consclousness, which assesses cach 
separate thing, that a distinct, Individual "[” 1s formed 
for the first time. 


278 


Tuy nhiên, sau khi thêm chất chua vào, nó biến 
thành tàu hũ, chắc và cứng, và thứ biến thành tàu 
hũ và thứ sẽ không thành tàu hũ thì được phân ra 
TÕ ràng. 

“Dù gì chăng nữa, chất chua thì cần thiết,” ông 
Yoichi nói từ nhà chính. “Đúng rồi. Nếu ông 
không dùng chất chua, tàu hũ không bao giờ 
thành,” bà vợ và ông Yoichi nghiêm trang đồng 
thanh nói. 


Chức năng của 4-igi-da (hức là tiếp tục duy trì 
những dấu ấn và khuynh hướng của kinh nghiệm quá 
khứ trong dạng chủng tử, không để mất chút nào. Đây 
là cơ cấu hình thành nguyên thủy của mỗi cá nhân, 
nhưng gọi là “hình tướng của nguyên thủy vô tướng” 
thì chính xác hơn. Hãy tưởng fượng A-lại-da thức như 
một thứ giống như súp, một loại bột đậu nành nhão 
giống như truyện ngắn trên. 


Dù 4-i2i-đa thức có toàn hảo tới đâu bằng những 
gì đã tiếp thu và gìn giữ, nếu chỉ y cứ trên sự tỉnh giác 
của chức năng là kho chứa, thì không thể nhận diện 
được một “cái tôi” được định nghĩa rõ ràng và riêng 
biệt. Cũng như hình tướng của tàu hũ chỉ có thể đạt 
được sau khi thêm chất chua vào bột nhão súp đậu 
nành, trên đỉnh của “cái tôi” không hình tướng, giống 
như súp, chỉ sau khi có sự hiện diện của ý /c, yếu tố 
có thể tới gần các chất riêng rẽ, “cái tôi” rõ ràng, cá 
biệt mới được hình thành lần đầu tiên. 


279 


In comparing the consclous mind to the calyx of 
the eggplant, we drew aftention to the fact that Just like 
the bifttern that congeals the bean curd, this 
consdousness 1S  vially 1mportan  While 
understanding the store consclousness as the basIs of 
exIstence, If there 1Is no function Of consclous 
awareness, that which we call "J" has no medium to 
function 1n soclety. Thus, while Yogacara Buddhism 1s 
primmarily known for 1s extensive 1nvestigations 1nto 
the operations of the subconscIous regIons of the mind, 
the thinking consclousness also has vitally 1mportant 
1mplicatlons. 


Religion 1s Inevitably something that demands 
faith, or bellef from us. Given the varlety of forms of 
religion, 1t 1s natural that definitlons of faith are also 
various. One Interpretation, based on our điscussion 
thus far, 1s to say that faith Involves the sincere takIng 
Of our enfire past as a foundation while simultaneously 
lookimng forward to the creatlon of a bright future. 
While this 1s a somewhat narrow perspective of the 
notion of faith, 1t reflects at least two essential poInts. 
One 1s that no one can rearrange his or her past. 
Whatever may be In our past, we have to accept 1t. The 
second point 1s that the thinking consclousness 1s 
operatng while being continually subJected to the 
powerful influences of the ma”as. 


280 


Trong khi so sánh ý /hức với cái đài của trái cà, 
chúng ta lưu ý đến sự kiện là giống như chất chua làm 
đông tàu hũ, ý /zức rất quan trọng. Trong khi hiểu /àng 
thức như căn bản của sự hiện hữu, nếu không có chức 
năng của ÿ /c, điều chúng ta gọi là “cái tôi” không có 
môi trường để vận hành trong xã hội. Như thế, Duy 
Thức Học Phật Giáo chủ yếu được biết đến vì nghiên 
cứu rộng rãi về sự hoạt động vùng tiềm thức của tâm, ỷ 
thức cùng những quan hệ tối quan trọng. 

Tôn giáo bắt buộc phải đòi hỏi /ỏng ứin của chúng 
ta. Vì các tôn giáo thì đa dạng nên mỗi tôn giáo có 
cách định nghĩa lòng tin khác nhau. Một cách giải thích 
y cứ trên cuộc thảo luận của chúng ta, rằng lòng tin đòi 
hỏi sự thành thật nhận lấy toàn bộ quá khứ chúng ta 
xem như nền tảng đồng thời trông chờ sự tạo dựng một 
tương lai tươi sáng. Trong khi đây là một viễn ảnh hơi 
hạn hẹp về ý niệm lòng tin, vẫn phản ảnh ít nhất hai 
điểm thiết yếu. Một là không ai có thể xắp xếp lại quá 
khứ của mình. Dù quá khứ của chúng ta ra sao, chúng 
ta phải chấp nhận. Điểm thứ hai là ý thức trong khi vận 
hành vẫn không ngớt chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 


Mạt-na thức. 


281 


Even the wholesome mental factors are working 
under the severe consfraints of a deeply embedded 
selnsh attachment that 1s urterly bereft of the ability to 
take an unbiased perspective on anything. 


The only recourse we have 1s to conscIously 
accept our past without a struggle, and from the 
postion of leverage provided by this awareness, 
elevate, deepen, and broaden our 1nclination toward the 
world of the Buddha. This 1s the first religilous step of 
'Yogacara, 1fs foundational form of faith. 


THE THIRD SUB.JECTIVE 
TRANSFORMATION: THE SIXTH THINKING 
CONSCIOUSNESS 


Our mind does not simply cogn1ze obJects exactÌy 
as they exist In themselves. On the confrary, If 1S 
fundamentally disposed to subJectively alter everything 
that 1s seen, heard, and touched. Our minds carry out 
such subJective transformations at three levels. 


The first two of these three levels, as we have 
already seen, are the a/aya-vnana and the manas. The 
first subJective transformatlon 1s made against the 
backdrop of the gamut of our prlor experlences, and 
the second subJective transformation 1s motivated by 
our deeply held attachment to ourselves. 


282 


Thậm chí những tâm sở thiện cũng phải vận hành 
dưới sự bám víu ích kỷ thâm căn cố đế khống chế một 
cách khắt khe, để rồi bị tước đoạt khả năng nhìn thấy 


sự vật một cách vô tư, không thiên lệch. 


Sự trông cậy duy nhất chúng ta có được là tỉnh 
giác chấp nhận quá khứ của chúng ta mà không chống 
cự lại, và lấy đà từ vị trí tỉnh giác này, chúng ta vươn 
cao, đào sâu và mở rộng ý muốn hướng về thế giới của 
Phật. Đây là bước đi tôn giáo đầu tiên của Duy Thức 


Học, nên tảng của lông fín. 


TÁC NHÂN BIÉN HIỆN THỨ BA: Ý THỨC 


Tâm của chúng ta không chỉ đơn giản nhận diện 
đối tượng đích thực như hiện hữu. Trái lại, tâm chủ yếu 
có khuynh hướng chủ quan thay đổi mọi thứ được 
thấy, nghe, và xúc chạm. Tâm của chúng ta thay đôi 


như thế trên ba mức độ. 


Hai mức độ đầu, như chúng ta đã thấy, là A-ig¡-da 
thức và Mạt-na thức. Tác nhân biến hiện thứ nhất cốt 
chống lại toàn bộ những kinh nghiệm quá khứ của 
chúng ta, và tác nhân biến hiện thứ hai được thúc đây 


bởi sự bám víu sâu chặt vào bản ngã chúng ta. 


283 


Even though both of these dramatically alter the 
objJects of cogniftion, we operate under the assumption 
that these obJects are beIng directly cogn1zed, and we 
go forth with our lives based on this. 


Once we understand this teaching, we can no 
longer continue assuming that we are cognizing things 
as they really exist. Stil, the simple 1ntellectual 
understanding of this fact 1s of no consequence 1fsome 
concrete action 1s not taken to stop this habitual 
tendency. And 1f nothing 1s done to counferact 1t, we 
become ever more strongly convinced that our own 
view 1S basically correct Instead of finding liberation 
from the habit. This may lead us to wonder how we 
can ever hope to atfain a correct perspecfIve. 


The process of subJective alteration does not stop 
with the first and second subJective transformations. 
There 1s now yet another subJective transformation 
Occurring 1n addition to these, known as the third 
subJective transformation. In the confext of the mind- 
kings of the elght conscIlousnesses, this refers to the 
operatlion of the sixth consclousness and prlor Íive 
consclousnesses The case of the prlor fÍive 
conscIousnesses will be discussed In further detail in 
the next chapter. 


284 


Ngay cả khi cả hai sự biến hiện này thay đổi 
những đối tượng nhận thức nhanh như chong chóng, 
chúng ta vẫn hành động giả định là những đối tượng 
này được trực tiếp nhận biết, và chúng ta tiếp tục sống 


cuộc đời của mình căn cứ trên sự giả định như thê. 


Khi hiểu được lời dạy này, chúng ta không còn có 
thể tiếp tục giả định mình nhận thức sự vật như thật sự 
hiện hữu. Tuy vậy, hiểu biết đơn giản sự kiện nảy trên 
mặt tri thức sẽ không mang lại kết quả nào nếu không 
có một vài hành động cụ thể chận đứng tập khí này. Và 
nếu không làm gì để kháng cự lại, chúng ta sẽ cảng tin 
chắc mình thấy từ căn bản là đúng thay vì tìm cách 
thoát khỏi tập khí đó. Như vậy chúng ta sẽ thắc mắc 


làm thê nào đê hy vọng có một cái nhìn đúng. 


Tiến trình biến đổi không ngừng lại nơi tác nhân 
biến hiện thứ nhất và thứ hai. Giờ đây còn tác nhân 
biến hiện nữa xảy ra thêm vào hai biến đổi trên, đó là 
tác nhân biến hiện thứ ba. Trong đoạn nói về những 
tâm vương của tám thức, ám chỉ sự vận hành của /hứe 
thứ sáu và tiên ngũ thức. Trường hợp tiền ngũ thức sẽ 


được thảo luận chỉ tiết hơn trong chương sau. 


285 


Yogacra Buddhsm  broke down our 
psychological functions Into fifty-one mental factors, 
which were then classified Into six øroups according to 
their character. These six øroups of factors are: 


(1) omnipresent facfors, 

(2) obJect contingent facfors, 

(3) wholesome factors, 

(4) prmary afflictive factors, 

(Š) secondary afflictive factors, and 
(6) indeterminate factors. 


It 1s understood that the fifty-one mental factors 
are directly associated with the thinking consciousness, 
and that the thinking consclousness has an extremely 
wide range of varying, psychological functions. 


One implicaton of this 1s that at the level of 
COnScIous awareness, the mind 1s capable of working 1n 
eiher wholesome or unwholesome modes. While 
undergoing the powerful imnfluences of the subliminal 
alaya-vữnana and manas, and according to the varlety 
of psychological functions carried out by the thinking 
COnsclousness, we may cither come closer tfo 
buddhahood, or fall further away from 1t. Based on the 
function of this sixth consclousness, things are 
subJectively altered, and these transformed ob]Jectfs are 
taken to be the obJecfs of our direct cogmition. 


286 


Duy Thức Học Phật Giáo chia những chức năng 
tâm lý thành Š5I /đm sở được phân ra sáu nhóm tùy 
theo đặc tính. Những nhóm tâm sở này là: 

1- âm sở biển hành 

2- tâm sở biệt cảnh 

3- tám sở thiện 

4- tâm sở phiên não chính 

5- tâm sở tùy phiên não, và 


6- tâm sở bắt định. 


Năm mươi mốt /đm sở trực tiếp liên hệ đến ÿ 
thức, và ý thức có phạm vì chức năng tâm lý cực kỳ đa 


dạng. 


Ngụ ý ở mức độ ÿ /c tâm có thể vận hành theo 
chiều hướng thiện hay bất thiện. Trong khi chịu ảnh 
hưởng mạnh mẽ của 4-1¡-da thức và Mạt-na thức, và 
y theo những chức năng khác nhau hoàn thành bởi ý 
thức, chúng ta có thể hoặc tiến gần hoặc rời xa Phật 
đạo. Y cứ trên chức năng của ý hức, sự vật có khuynh 
hướng biến đôi một cách chủ quan, và những đối tượng 
được biến đổi được xem như đối tượng sự nhận thức 


trực tiếp của chúng ta. 


287 


This third subJective transformation begins when 
we create understandings regarding obJects based on 
this. 


One of the most commonly-seen ways Of 
distinguishing the general functions of the human mind 
1S fo break 1t down 1nto the three aspects of cognition, 
emofion, and 1ntention. Some schema simplIfy 1t even 
further, Into the two general aspecfs of cognifion and 
emotion. These approaches have been taken since 
anclent times, and are not necessarlly Eastern or 
Western 1n orlgin. In Yogacara, the thinking 
ConscIousness 1S usually analyzed 1nto the three aspects 
Of cognition, emotion, and Intention, and from these 
three categorles opens up a wide range of topics for 
discussion. We can see from this that the thiưd 
subJective transformation 1s quite complex 1n terms of 
1fS confent. 


The most Important factor to take Into accounft 
when discussing the third subJective transformation 1s 
that obJects of observation will differ sigmificantly 
from person to person, depending on personal 1nterests 
and attitude and there 1s an unlimited range of possible 
Interests and atttudes. One might have a readily 
apparent and strong awareness of a certain matter, and 
øo on fo pursue 1t deeply. 


288 


Tác nhân biên hiện thứ ba bắt đâu khi có sự hiệu 


biết đối tượng y cứ trên ÿ /ức. 


Một trong những cách thường thấy nhất để nhận 
biết những chức năng tổng quát của tâm con người là 
chia tâm ra thành ba phương diện là nhận thức, cảm 
xúc và ý hướng. Một biểu đồ làm cho tâm đơn giản 
hơn, chia thành hai phương diện tổng quát là nhận thức 
và cảm xúc. Những tiếp cận này đã được dùng từ xưa, 
và không hăn phải xuất phát từ Á Đông hay Tây 
Phương. Trong Duy Thức, ý /ức thường được phân 
tích thành ba phương diện là nhận thức, cảm xúc và ý 
hướng, và từ ba phạm trù này mở ra những đề tài thảo 
luận lớn rộng. Về tác nhân biến hiện thứ ba có nội 


dung rất phức tạp. 


Điều quan trọng nhất cần phải để ý khi thảo luận 
về tác nhân biến hiện thứ ba là những đối tượng quan 
sát sẽ thay đổi đáng kể từ người này sang người kia, 
tùy theo lợi ích và thái độ cá nhân trong lĩnh vực rộng 
lớn về lợi ích và thái độ có thể có. Người ta có thể có 
một sự tỉnh giác sẵn sàng và mạnh mẽ về một vấn đề 


nào đó, và tiêp tục đào sâu. 


289 


One may also have some level of concern for an 
object but no Impetfus to pursue 1t. Even though both 
kinds of concern are for the same obJect, the character 
of what ends up berng perceived can differ immenscly. 


Thus, the former person sees mụuch that 1s not seen 
by the latter, whose volitional requisites toward the 
obJecf's Iintellectual appeal that would lead one to study 
more deeply are sparse. The latter person does not see 
what the former person has apprehended through 


øreater application of attenfion. 


In the case of a deficlency 1n apprehension for 
something that should be normally cognized by the 
thinking conscIousness, we can see the operation of the 
factors of slackness from among the secondary 
affliclons, or drowsines from among the 
uncategor1zed factors, which bring dullness to one's 
cogmitive facultiles and gloom to one's emoftlonal sfate. 
For example, we may be able to read the text on the 
page of a book, but with this slackness we may not be 
able to understand the content of the paragraphs the 
sentences writen on the page are nothing but 
individual letters conveying no meaning. Or, 1n the 
case of1Ïll-will among the afflictions, the psychological 


function of anger narrows our overalÏ cognitIve scope. 


290 


Người ta cũng có thể có mức độ quan tâm nào đó 
về một đối tượng nhưng không có sự thúc đây để truy 
tìm. Cho dù cả hai loại quan tâm đều cùng một đối 
tượng, kết quả nhận được có thể khác nhau một trời 


một vực. 


Như thế, người thứ nhất thấy nhiều thứ mà người 
thứ hai không thấy. Khi bị đối tượng lôi cuốn trên mặt 
tri thức, hiếm có những người có nhu cầu và ý muốn 
thúc đây đi sâu và nghiên cứu. Người thứ hai không 
thấy điều mà người thứ nhất năm được qua sự chú ý 


nhiêu hơn. 


Trong trường hợp không hiểu được điều đáng lý 
phải được hiểu bằng ý /bức, chúng ta có thể thấy sự 
vận hành của ứâm sở giải đãi trong số những (âm sở từy 
phiên não, hay tâm sở thùy trong số những tâm sở bắt 
định, những âm sở này làm u lụn khả năng nhận biết 
và khiến ta lâm vào tình trạng u sầu. Thí dụ chúng ta 
có thể đọc một trang sách, nhưng với ứâm sở giải đãi 
chúng ta có thể không hiểu nội dung những đoạn văn - 
những câu được viết trên trang giấy chỉ là mẫu tự 
không truyền tải ý nghĩa. Hay trong trường hợp sản 
trong những /âm sở phiên não, chức năng của sự giận 


dữ thu hẹp toàn bộ phạm vi nhận thức. 


291 


As a result, our abilify to execufe proper Judgment 
1S lost. Thus the emotive elements of the thinking 
CONSClousness carry out signiicant subJective 
alteration of the obJect of cognition. 


THE VARIETIES OF CONSCIOUSNESS 


On an early summer morning before dawn. a man 
stands 1n a garden. Catching the familiar smell of the 
lotus blossoms, he forgets the suffering of last night's 
poor sleep due to the heat of the summer night, as 1 If 
never occurred. During this time the sky lightens 
gradually, and lotus flowers of various colors white, 
red, and spotted purple, gradually show theIr neat 
appearance. He brings his face dose to the flower of a 
nearby white lotus, and breathes 1n 1s scent deeply. At 
this time, the visual consclousness and the olfactory 
COnSCIOusness Of prior five consclousnesses work first 
perceiving that It 1s a white, fragrant lotus. He 
experlences the direct perception of that thing, simply 
8S If 1S. 

Arising at the same time as the function of the 
pTIOr Íive consclousnesses 1s the sixth conscIousness. 
Thịs thinking consclousness (đ#o-vinana) takes the 
sensation by the prlor fTve conscIousnesses to the level 
Of conceptualizing that "this 1s a beautiful white, lotus 
flower, which smells very good." 


292 


Kết quả là khả năng phán đoán đúng đắn của 
chúng ta mất đi. Như thế chính những yếu tô tình cảm 
của ý /hức biễn đổi đối tượng nhận thức một cách đáng 
kể. 


SỰ ĐA DẠNG CỦA Ý THỨC 


Một sáng mùa hè lúc mặt trời chưa mọc, một 
người đứng trong một ngôi vườn. Ngửi được mùi sen 
nở, người ấy quên hết nỗi khô đêm qua mắt ngủ vì mùa 
hè nóng nực, như thể nỗi khổ chưa bao giờ xảy ra. Lúc 
này, trời sáng dần, và hoa sen đủ màu, trắng, đỏ, và 
điểm những chấm tím đang dần dân phơi bày vẻ đẹp 
của hoa. Ông ta nghiêng mặt xuống gần bông sen trắng 
và hít vào một hơi sâu mùi thơm. Lúc này, nhãn thức 
và tỷ thức của tiền ngũ thức làm công việc nhận thức 
trước tiên đóa sen trăng thơm. Ông ta kinh nghiệm sự 
nhận thức trực tiếp trên vật đơn giản như đang là. 

Thức thứ sáu khởi lên cùng một lúc với chức năng 
của ứiển ngũ thức. Ý thức nhận được cảm giác từ fiễn 
ngũ thức tới mức độ nhận thức “đây là một đóa sen 


trăng đẹp, mùi hương rất thơm.” 


293 


And perhaps the cogmition 1s even broupht to the 
level of comparison, 1n such thoughts as "the wind 
orchid and the flowers of the all spice tree also smell 
good, but after all, the lotus 1s the best." 


However, the thinking conscilousness does nof 
requrre the function of the prior five conscIousnesses 1n 
order to operate. The prlor Íive consclIousnesses are 
limited In their function to direct sensory experlence, 
and thus to a specinc location, and to the direct 
sensation of a presenrly existent obJect. But the 
thinking conscIousness can, for example, reflect on the 
lotus flower that was enJoyed this morning, and 1n the 
COurse Of ruminating on 1t, make varlous conJecftures, 
Ccomparisons, assoclations, and forecasts, all without 
experIencing a concrete obJect. To reflect this meaning, 
the thinking consclousness 1s also referred to by the 
connotative technical term consciousness with a wlide 
range of referenfs. 


The cases of the arising of the thinking 
conscIousness are broadly categor1zed Into fwo fypes: 
(1) those where 1t arises in tandem with (at least one 
of) the five sense conscIousnesses, and (2) those where 
1f arISes unassocIated with them. 


In the first case, the thinking consciousness 
Operafes concomitantly with the sense consciousnesses 
and enables them to more precisely cognize the 
sensory obJect. 


294 


Và có lẽ sự nhận thức dẫn đến so sánh như là 
“phong lan và chiên đàn cũng thơm, nhưng rốt cuộc 
hoa sen thơm nhất.” 

Tuy nhiên, ý /hức không đòi hỏi chức năng của 
tiền ngũ thức đề hoạt động. Tiền ngũ thức bị giới hạn 
trong chức năng kinh nghiệm trực tiếp của giác quan, 
và như vậy giới hạn trong hoàn cảnh đặc biệt, và trong 
cảm thọ trực tiếp một đối tượng đang hiện hữu. Nhưng 
ý thức có thê, thí dụ như, nhớ lại đóa sen được thưởng 
thức sáng nay, và trong tiễn trình ngẫm nghĩ về đóa 
sen, ý /⁄c suy đoán, so sánh, liên hệ, và dự đoán, 
nhưng không thật thấy một đối tượng cụ thể nào. Theo 
nghĩa này, ý /hc được diễn tả bởi thuật ngữ ÿ /hứe với 
phạm vỉ rộng lớn có nhiễu vật ám chỉ. 

Ý thức khởi lên theo hai trường hợp (1) cùng với 
tiền ngũ thức (ít nhất một thức), và (2) không liên hệ 
với tiễn ngũ thức. 

Trường hợp đầu, ý /⁄c vận hành đồng thời với 
tiền ngũ thức và khiến nhận thức đối tượng của giác 


quan chính xác hơn. 


290 


Í( 1s quite normal fÍor us fO use Our sense 
consclousnesses and thinking consclousnesses 1m 
tandem when various conJectures and Intenflons are 
experlenced together with sensory perceptlons. In this 
circumstance, the thinking consclousness that arises 1n 
tandem with the sense conscIousnesses 1s distinguished 
Iinto two further types: (a) the thinking conscIousness 
that has the same referents as the sense conscIousness, 
and (b) the thinking consclousness that does not have 


the same referents. 


In contrast to this thinking consclousness that 
arises 1n tandem with the sense consciousnesses 1s (2) 
the thinking consclousness that arlses unassociated 
with the sense consclousnesses. This form of 
conscIousness 1s further distinguished Into: (a) the 
thinking consclIousness that arIses subsequently to the 
sense consciousnesses, and (b) the thmking 
Consclousness arises Independently of the sense 
conscIlousnesses. The thinking consclousness that 
arises subsequently refers to the case where after the 
operaftion of one of the sense consclousnesses, the 
object 1s taken up by the thinkIing consclousness. Thịs 
function 1s not simultaneous with that of the five sense 


ConscIousnesses, but occurs In theIr wake. 


296 


Đối với chúng ta thật bình thường việc sử dụng 
những (hức giác quan và ý thức theo sau khi suy đoán 
và ý hướng kinh nghiệm chung với những nhận thức 
giác quan. Trong trường hợp ý /hứec khởi lên cùng với 


những fhức giác quan được phần biệt thành hai nhóm: 
(4) ý thức có cùng vật ám chỉ với fhc giác quan, 


(B) ý thức không có cùng vật ám chỉ. 


Trường hợp ngược lại, ý /hc khởi lên không liên 
hệ với £hức giác quan. Loại ý thức này được phân ra: 
(4) ÿ thức khởi lền cùng với íhức giác quan, 


(B) ý thức khởi lên độc lập với (hức giác quan. 


Y thức khởi lên cùng với (hức giác quan là trường 
hợp sau khi một trong những /hức giác quan vận hành, 
đối tượng sẽ được hiểu bởi ý ức. Chức năng ý ức 
không đồng thời với chức năng của ăm thức giác 


quan, nhưng xảy ra liền theo sau. 


297 


Let us again take up the example of reading a 
book. First the visual consclousness sees the printed 
characters on the page JjJust as they are. Then the 
thinking consclousness that had arIsen simultaneously 
with the visual consciousness follows, cognizing the 
meaning of the words. However, 1t does not stop there, 
as we confinue to relate to the contents of what has 
been read, pondering 1ts meaning. Thịs 1s the function 
of the thinkímg consciousness following upon the 


Operafion of the sense conscIousnesses. 


There 1s also the case where sentences and words 
are recaled only upon a  certain occasion. 
Remembering the words of a favorite poem or novel, 
we ruminate on their meanings, savoring them more 
deeply. This kíimmd of function of the thinkimg 
conscIousness does not occur simultaneously with the 
prlor five consciousnesses, nor does 1t directly follow 


upon them. 


In a poem enttled “Thinkmg of Kofukuli 
Temple” Sh1so DojJin (A1zu Yatichi) wrote: 


I guess that spring 1s has come; many people are 


coming and going; 


In the buddha-garden, perhaps the flowers are 
bloomning. 


298 


Lấy lại thí dụ đọc sách. Trước hết, nhấn tức thấy 
những chữ in trên trang giấy như chúng đang là. Rồi ý 
thức khởi lên cùng lúc với nhấn thức theo sau đề nhận 
biết ý nghĩa của chữ. Tuy nhiên, ý thức không ngừng ở 
đó, vì chúng ta tiếp tục liên hệ nội dung những gì đã 
được đọc, suy nghĩ về ý nghĩa. Đây là chức năng của ý 


thức tiếp theo thức giác quan vận hành. 


Có trường hợp những câu và những chữ được nhớ 
lại trong một dịp nào đó. Nhớ lại từ ngữ trong một bài 
thơ hay cuốn tiểu thuyết ưa thích, chúng ta nghiền 
ngẫm ý nghĩa, thưởng thức sâu đậm hơn. Loại chức 
năng này của ý /ức không xảy ra đồng thời với ứiển 


ngũ thức, cũng không xảy ra liền sau đó. 


Trong một bài thơ tựa đê “Nhớ vê chùa Hưng 
Phước” Shùsò DòJin đã việt: 

Tôi nghĩ là mùa xuân đã đến rồi; 

người ta đến và đi; 


Trong vườn Phật, có lẽ hoa đang nở rộ. 


299 


Dojin, who had returned to Tokyo, was writing a 
verse of yearning. Wihin the compound of the 
KofukuJI Temple 1n Nara, the people, while waIting for 
spring, ate coming and going 1n a relaxed manner. 
Dojin never actually witnessed this scene with his own 
eyes, but his Independently arisng thinking 
conscIousness, based on his past experlences, Imagined 
that around now, there must be such a scene occurrIng 
in Nara. And so he placed himself quietly Into this 
Scene. 


If the only role of the thinking consclousness was 
to respond to cognitive obJecfs appearing before our 
eyes, our lives would end up being pretty boring. Ït 1s 
the ability to pull things out of the depths of our own 
being, examine and contemplate ther Individual 
characters, and then accumulate this knowledge that 
brimgs richness and depth to our lives. This 1s the 
indispensable function of the mmdependently arIsing 
thinking conscIousness. 


THE MIND THAT ASSESSES VARIOUSLY 


Yogacara Buddhsm analyzed our mental 
functions including the five omnipresent factors, the 
five obJect contingent factors, the ten wholesome 
factors, the six fundamental afflictions, the twenty 
secondary afflictions, and the four uncategorized 
factors, for a total of fifty-one, which were categorized 
InfO SIX ØTOUDS. 


300 


Dojin, người đã trở lại Tokyo, đang viết bài thơ 
với lòng mong ước. Trong khuôn viên của chùa Hưng 
Phước ở Nara, mọi người chờ đón xuân, đã đến và ra đi 
một cách thong thả. Dojin không thực sự chứng kiến 
khung cảnh với chính cặp mắt của ông, nhưng ÿ /ức 
của ông đã khởi lên một cách độc lập, y cứ trên những 
kinh nghiệm quá khứ, tưởng tượng cảnh cũ vào thời 
gian này chắc chăn phải đang hiện ra ở Nara. Và ông 
lặng lẽ tự đặt mình vào cảnh vật đó. 


Nếu vai trò duy nhất của ý ¿c chỉ một việc đáp 
ứng đối tượng nhận thức hiện ra trước mắt chúng ta, 
cuộc đời của chúng ta cuối cùng sẽ buôn tẻ lắm. Chính 
khả năng có thể lôi lên những thứ tận trong tầng sâu 
thăm chính mình, xem xét và nghiền ngẫm những tính 
chất riêng biệt, rồi gom góp sự hiểu biết này mang lại 
phong nhiêu và chiều sâu cho đời sống chúng ta. Đây 
là chức năng thiết yếu của ý /#c khởi lên một cách 
độc lập. 

TÂM TƯ LƯƠNG ĐA DẠNG 


Duy Thức Học Phật Giáo phân tích những chức 
năng tâm gồm năm (âm sở biến hành, năm tâm sở biệt 
cảnh, mười một fâm sở thiện, sâu tâm sở phiên não 
chỉnh, hai mươi tâm sở tùy phiên não, và bỗn tâm sở 
bất định, tất cả là năm mươi mốt ứâm sở được chia 
thành sảu nhóm. 


301 


The ability of these fifty-one to function 1s due 
mainly to the sixth, thinking conscIousness. 


The thinkmg consclousness, possessing these 
fify-one psychological functions and capable of 
cognizing all dharmas, surveys the wide range of 
objects covered by these functions and allows us to 
make a varlety of assessments regatding them. Since 
mental factors having a clearly defined karmic moral 
characters such as the wholesome factors, afflictions, 
and secondary afflictions operate within the thinking 
CONSCIOusness, our conscious awareness 1s capable of 
leading us 1n either wholesome or unwholesome 
directions. Even though wholesome functlons are 
available to us, such functlons must operate on top of 
the deep selfishness of the mưøas as expressed 1m 1fs 
four concomitant afflicions. This purs us 1m the 
pOSIflon of swimming up stream, as 1t w€re. 


Here we are agam reminded of Ryohens 
admonishment: Even at the time when the six minds 
are functioning purely, we are always being defiled in 
the depths of our consclousnesses. While this may be 
so, 1t 1s a clear, unmistakable fact that within ourselves 
we possess the basic provIsions for the practice of a 
wholesome, spiritual life, and the ability to strive for 
enliphtenment Having realzed ths speclal 
characteristitc of the thinking consclousness, we can 
begin to control the mental functions of the primary 
and secondatry afflictions. 


302 


Khả năng của năm mươi mốt /ứđm sở này tùy 
thuộc phần lớn vào /hức thứ sáu, ý thức. 

Ý thức, sở hữu năm mươi mốt chức năng tâm lý 
này và có khả năng nhận thức tất cả các pháp, nghiên 
cứu phạm vi rộng lớn các đối tượng do những chức 
năng này bao phủ, và cho phép chúng ta nhận định các 
đối tượng. Vì những ứâm hành có những đặc tính luân 
lý về nghiệp được định nghĩa rõ ràng - như những /đin 
hành thiện, phiên não, tùy phiên não - vận hành trong 
phạm vi ý /hc, sức tỉnh giác của chúng ta có khả năng 
đưa chúng ta về nẻo thiện hay bất thiện. Ngay cả khi 
những ứâm hành thiện có mặt, vẫn phải vận hành trên 
lòng ích kỷ sâu dầy của Ä⁄4/-na thức như đã được diễn 
tả trong bốn phiên não xảy ra đồng thời. Điều này 
khuyến khích chúng ta đến vị trí bơi ngược dòng, như 
đã xảy ra. 


Ở đây chúng ta được nhắc nhở tới lời cảnh báo 
của Ryohen: Ngay cả những lúc khi sáu thức của 
chúng ta vận hành một cách thanh tịnh, chúng ta luôn 
luôn bị ô nhiễm ở tầng thức thâm cùng. Điều này có 
thể đúng, một sự kiện rõ ràng, tuy nhiên chính xác là 
trong chúng ta có lương thực căn bản cho sự tu tập một 
đời sống thiện, tâm linh, và khả năng phấn đấu đến 
giác ngộ. Khi đã nhận ra tính chất đặc biệt này của ý 
thức, chúng ta có thể bắt đầu điều phục những /đm 
hành phiên não căn bản và tùy phiên não. 


303 


Once the goodness 1n the mind has been 
solidified, this turns 1nto a great basis which we util1ze 
to further ourselves toward enliphtenment. We can 
either take a powerful first step 1n the direction of the 
good, or further enhance disturbances of the mind, 
scattering body and mind 1n a thousand pleces, telling 
everyone that we were forced Into this situatlon by 
external circumstances beyond our control. The 
đecision regarding our course of acflon 1s enfirely up to 


Our own conscIous mental actIvIty. 


In chapter 3 ("The Functlons of the Mind”) we 
điscussed the four mental factors subsumed under the 
categorles of omnipresent, obJecf-contingent, and 
uncategor1zed. Then, In chapter 6 ("The Deep Self 
Absorbed 1n Selfishness”) we surveyed the four mental 
factors Of craving, conceif, Ignorance, and 1ncorrect 
views from among the primary afflictions, as well as 
no-faith, Iindolence, dissipation, slackness, agitatlon, 
forgetfulness, incorrect knowirng, and distraction from 
among the secondary afflictions. We now move fo 
covering the remaining two basic afflictions, and then 
follow up with the remainng twelve secondary 
afflictions, and finally finsh with the eleven 


wholesome mental factors. 


304 


Một khi điều thiện trong tâm được củng có, sẽ trở 
thành nền tảng vững chắc giúp chúng ta sử dụng để đi 
sâu vào con đường giác ngộ. Chúng ta có thể hoặc 
bước một bước đầu tiên vững vàng về hướng thiện, 
hoặc làm cho tâm rối loạn thêm, phân tán thân tâm vỡ 
thành ngàn mảnh, kể lễ với mọi người là chúng ta bị 
đây vào tình trạng này vì ngoại cảnh chỉ phối, ngoài 
tầm kiểm soát của chúng ta. Quyết định liên quan đến 
tiễn trình hành động của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc 


vào hoạt động tâm thức. 


Chương 3 (“Những chức năng của tâm”) chúng 
ta đã thảo luận về bốn /đm sở được xếp vào các nhóm 
tâm sở biến hành, biệt cảnh và bất định. Trong chương 
6 (“Ngã Sáu Kin Chừm Trong Long VỊ Ký”) chúng ta 
nghiên cứu bốn íâm sở tham, mạn, sỉ, và ác kiến thuộc 
tâm sở phiên não căn bản, cũng như các tâm sở bắt tín, 
giải đãi, phóng dật, hôn trầm, trạo cử, thất niệm, bất 
chánh tri, và tản loạn thuộc tâm sở tùy phiên não. Giờ 
đây chúng ta nói tới hai ¿âm sở phiên não căn bản còn 
lại, và sau đó sẽ bàn tới 12 £âm sở ty phiển não còn 


lại, và cuôi cùng kêt thúc với l1 /đm sở thiện. 


305 


The mental factor of1ll-will 1s an affliction related 
to anger. It 1s usually described alongside craving and 
Ipgnorance, under the label "the three polsonous 
afflictions," as introduced earlier. These three are 
considered to be the most rudimentary of our 
psychological problems. Jokeli (Gedatsu Shomn; 1155- 
1213), when describing the condition of man while 
engaged In the process of deep self-examination (n the 
Anthology of Rousing the Mind from Delusion), calls 
us "fellows deeply Impregnated with poilsonous 
habituation." 


ls His statement reminds us that we are nothing 
but beings who lead our lives under the profound 
imnñuence of the Impregnaton by the karmic 
Impresslons In our 2/2ya-vi/nana, which 1S 1m turn 
condtioned by the rudimentary psychological 
functions of craving, 1lI-w1ll, and 1gnorance. 


We have already seen the mental factor of 
craving, wherein one covets without limit those things 
that are pleasurable. The opposite of this 1s the mental 
factor of ill-will a psychological function of anger and 
hatred directed toward the things that one does not 
appreciate. Once anger arIses, any amount of peace and 
equanimity of body and mind that one may have 
mainftained up to that pornt 1s Immediately lost. 


306 


Tâm sở sân là phiên não liên quan tới sự giận đữ, 
thường được mô tả cùng với /ham và sỉ, tên là “tam 
độc”, như đã được giới thiệu bên trên. Ba /đn sở này 
được coi là sơ đăng nhất trong những vấn đề về tâm lý. 
Jokel (GŒedafsu Shonin; 1155-1213), khi mô tả trạng 
thái của một người trong quá trình tự quán chiếu sâu xa 
(rong Tuyển tập Phát Tâm từ S¡ Mê) gọi chúng ta là 


“những con người bị nhiễm những tập khí độc hại.” 


Lời khăng định của ông làm nhớ lại chúng ta chỉ 
là những con người sống cuộc đời mình dưới ảnh 
hưởng nặng nề của dấu ấn nghiệp trong 4-igi-da thức, 
những dấu ấn này đến lượt lại bị ảnh hưởng của duyên 


là những âm hành sơ đăng tham, sân, và sỉ. 


Chúng ta đã thấy ¿âm sở tham, khi ham muốn quá 
đối những thứ ưa thích. Ngược lại là âm sở sân, thuộc 
về phẩn hận hướng về những sự vật không ưa thích. 
Khi /đm sân dẫy khởi, bất cứ một chút an lạc và thư 
thái nào của thân và tâm đã duy trì được tới giây phút 


đó lập tức biến mất. 


307 


Doubt 1s a psychological function only found 1n 
the sixth consclousness. When one has misgivings 
about the validity of such principles as the law of cause 
and effect and no-self, hesitaton prohibifts us from 
fully entrusting ourselves wholly to these basic truths. 


The next ten mental factors from the secondary 
afflictions, Including anger, resentment, wWOrry, 
concealing, decett, flattery, arrogance, envy, hostilIty, 
and parsimony, are all functions found only In the 
domain of the thinking consc1ousness. 


Anger 1s a feeling of Iindignation toward those 
thngs that are disagreeable to oneself. Once this 
mental factor arIses, uncouth speech and behavior are 


Sure fo ensue. 


Resentment 1s the psychological function that 
Occurs based on the conftinued function of anger, and 1s 
characterized by feelings of abhorrence and grudge 
toward that which does not suIt one's own feelings. As 
a result of this function, our mental and physical 


equanimrty 1s ruined. 


Worry 1s a psychologtcal function that occurs 
with the extended experlence of anger and resentment, 
where one repeatedly feels indignatlon and a sense of 
ørudge. 


306 


Nghỉ là tâm hành chỉ có thê thấy trong thức thứ 
sáu. Khi người ta có mối nghi ngờ về hiệu quả những 
nguyên lý như luật nhân quả và vô ngã, sự do dự sẽ 
ngăn cản chúng ta hoản toàn giao phó hết mình cho 


những chân lý căn bản ấy. 


Mười ứâm sở kê tiêp trong những ứâm sở tùy phiên 
não gôm phân, hận, não, phú, cuông, siêm, kiêu, tật, 


hại, và xan, tầt cả năm trong phạm trù /hức thứ sảu. 


Phân là cảm thọ giận đữ những sự vật không vừa 
ý mình. Khi tâm sở này dấy khởi, lời nói và thái độ thô 


lô chắc chăn sẽ xảy ra sau đó. 


Hận là tâm hành xảy ra từ tâm sở phân kéo dài, 
và có đặc tính là chán ghét và căm thù điều gì không 
làm mình hài lòng. Hậu quả của /Zđm sở này là sự thư 


thái của thân và tâm bị tan hoại. 


Não là tâm sở thuộc tâm lý xảy ra cùng với kinh 
nghiệm phẩn và hận kéo dài và ta liên tục cảm thấy 


giận dữ và thù hận. 


309 


The mind 1s not peaceful, and mm this state of 
confusion, one 1s antagonized by everything he sees or 
hears, bringing about automafic, Infense suffering. 
Needless to say, these three secondary afflictions of 
anger, resentment, and worry all arise based on the 
fundamerrtal affliction of1ll-wIl. 


In Buddhism, our mmtense desire for worldly 
reputation, gain, and profit 1s considered to be a very 
fundamental problem. The mental factors of 
concealing, deceit, and flattery are all the mental 
funcions that derive from afftaching too much 
Importance to fame and wealth, and are understood to 
be Indicative of deluded thinking. Therefore, 1t 1s 
understood that these three mental factors are derived 
from the combination of the fundamental afflictions of 
craving and 1gnorance. 


Concealing occurs when one fears losing the 
social reputation that one has created because people 
will discover mistaken or evil actions and behavior. 
People often go to great lengths to hide those acfIvifles 
that, If known, will diminish their position, and these 
actions lead only to further anxIety and wOrry. 


Deceit occurs when greed causes one fo try to 
acheve fame and proft by deceivinng others, 
pretending to have abilities that one does not. 


310 


Tâm không được bình an, và trong trạng thái loạn 
động này, ta phản kháng lại mọi thứ thấy, nghe, tự 
động gây ra khổ não cùng cực. Tắt cả ba /ửy phiến não 
phân, hận, não dây khởi y cử trên căn bản phiên não 
sán. 

Trong đạo Phật, háo danh ham lợi mãnh liệt là 
một vấn đề rất căn bản. Những /âm sở phú, cuống, và 
siểm là những ứâm sở dẫn xuất từ việc đặt tầm quan 
trọng quá lớn vào tiếng tăm và sự giàu có, và đây là 
biểu thị của suy nghĩ huyễn hoặc và xuất phát từ phiển 


não căn bản là tham và sĩ. 





Tâm sở phú xảy ra khi ta sợ hãi bị mất tiếng tăm 
xã hội đã tạo ra được, vì người khác sẽ khám phá 
những hành vi và thái độ lỗi lầm hay ác độc của mình. 
Người ta thường làm đủ cách để che dấu những hành 
VI này, vì nếu bị khám phá ra, địa vị hạ xuống, và hành 


động như thế chỉ làm cho ta lo lắng và rầu buồn hơn. 


Tâm sở cuống xảy ra khi lòng tham làm cho ta cố 
đạt danh vọng và lợi lộc bằng cách dối gạt người khác, 


giả bộ như có khả năng mà thực sự không có. 


311 


Flattery 1s a similar psychological function 
Operating 1n concern over fame and profit, causing one 
{O €xcessively pralse someone else under false 


pretenses. 


Next, arrogance 1s a feeling of conceit that we 
experlence when we attach too much 1mportance to our 
talent and property, which we find to be superlor 1n 
comparison with those of others. It 1s considered to be 
a manifestaion of the fundamental afflicion of 


CravIng. 


Hostility 1s a menfal state wherein there 1s a total 
lack of pity for all things, which allows one to proceed 


to Inflict pain upon others wIthout remorse. 


Envy occurs when one does nothing but wOorry 
over reputation and wealth, and becomes annoyed at 
seeing the success and honor attained by others, ø1ving 
rise to envy and Jealousy. When someone around us 
does some good work that 1s positively evaluated by 
socIefy, we calmly say, "1snt 1t great?" However, I1 
someone advances rapidly without any discernible 
effort, we are bothered. Here the mental function of 
envy has become activated. Hostilifty and envy are 
considered to be derivatives of the fundamental 
affliction of1lI-willL 


Ta 


Siểm là một chức năng tâm lý tương tự vận hành 
trong khi quan tâm đến danh và lợi, khiến ngợi khen 
quá mức người nào đó với những nguyên cớ không 
chính đáng. 

Tâm sở #7zếu là cảm thấy tự cao khi chúng ta đặt 
tầm quan trọng quá lớn vào tài năng hay tài sản của 
mình, thấy mình trội hơn khi so sánh với những người 


khác. 74m sở này biêu hiện phiên não căn bản tham. 


Tam sở hại là một trạng thái tâm hoàn toàn thiếu 
văng lòng thương xót đối với mọi thứ, khiến ta tiếp tục 


gây đau khổ cho người khác không một chút hối hận. 


Tâm sở tật xảy ra khi người ta chăng làm gì khác 
ngoài chuyện lo lắng về tiếng tăm và của cải, và trở 
nên bực bội khi thấy người khác thành công và có danh 
tiếng, từ đó khởi lên /á/ đố và ghen tị. Khi một người 
nào đó chung quanh chúng ta làm được vài điều thiện 
được xã hội đánh giá cao, chúng ta thản nhiên nói, 
“hay quá.” Tuy nhiên, nếu có ai tiến bộ mau chóng mà 
không cần cố găng nhiều, chúng ta bực bội. Ở đây, ứâm 
sở tật đã bị kích động. Tâm sở hại và tật dẫn xuất từ 


phiên não căn bản sản. 


3iả 


Parsimony 1s the mental function of being stingy 
1n regard to one's possessions, whether they be material 
thnøgs or ones knowledge. Needless to say, this 
function 1s based on the fundamental afflicion of 
CravIng. 


This concludes the discussion of the mental 
factors of the secondary afflictions that are unique tfo 
the thinking conscIousness. We now move to those that 
are not necessarly relegated to the thinking 


CO'SCIOUSNess. 


Unscrupulousness 1s a state of mind bereft of self- 
reflection, a true lack of any sense of shame, while 
shamelessness similarly refers to a lack of concern 
about what others may think. It 1s thought that these 
two mental factors lurk without fail in the bottom of 
our minds when we are 1n an unwholesome 
psychological condition. In addition to functloning 1n 
the sixth conscIousness, they are thought to operafe 


wtithnn the five sense conscIousnesses. 
Let us now look at the wholesome mental factors. 


Fatth 1s a purifying mental function, which 1n 
Yogacara Buddhism 1s distinguished 1nto three aspects: 
(1) cogmtive faith, (2) Joyous faith, and (3) faith as the 
Intent to cultrivate wholesome dharmas. 


314 


Tám sở xan là keo kiệt liên quan đến vật sở hữu 
của mình, vật chất hay hiểu biết. Không cần nói, ai 
cũng biết là /đm sở này y cứ trên phiên não căn bản 
tham. 

Điều này kết thúc sự bàn bạc về những /âm sở fùy 
phiên não liên quan tới ý thức. Bây giờ chúng ta qua 


những âm sở không nhất thiết là của ý fhức. 


Tâm sở vô quý là trạng thái tâm không tự quán 
chiếu, không có ý /zức xấu hồ, trong khi âm sở vô tàm 
tương tự ám chỉ sự thiếu quan tâm đến việc người khác 
có thê nghĩ gì. Hai /âm sở này trốn kỹ dưới lớp tâm tận 
cùng khi chúng ta ở trong trạng thái tâm lý bất thiện. 
Ngoài việc vận hành trong /hức fhứ sáu, những tâm sở 


này còn vận hành trong phạm vị năm thức giác quan. 
Bây giờ chúng ta hãy xét đến các âm sở thiện. 


Tâm sở fín là chức năng tâm lý thanh tịnh, Duy 
Thức Học Phật Giáo phân chia thành ba phương diện: 
(1) Trí tín (2) Hỷ tín, và (3) Năng tín là ý hướng muốn 
tu tập các pháp thiện. 


313 


Cognttive faith 1s the effort to try to deeply 
ascertain the truth of the world. This 1s a function 
based on the mental factor of devoted Interest 
(adhimuktl; one of the object-contingent factors), 
meaning a deep understanding. It can be said that 
cogmifive faith 1s a noetic function because 1t seeks to 
achieve a deep understanding of phenomena. 


Joyous faith 1s the movement ofthe mind wherein 
one attempts to devote oneself toward seekimg 
enlightenment. Most of the time when the term faith 1s 
used in Buddhist texts by 1tself, 1t 1s this aspect which 
IS beIing Indicated. This can be considered the 
emofional aspect of faith. 


The faith of seeking to cultivate wholesome 
dharmas means that one strongly Intends to cultivate 
and to consummate all forms of goodness. This 1S 
considered to be a function of the wIll. 


The mental funcion of fath 1s generally 
understood as beIng rooted 1n the emotional aspect of 
the human mind. However, the act of believing 1n 
Buddhism 1s not something limited to the realm of the 
emoflons. Within the mental functlons of faith there 1s 
actually the 1inclusion of all three human aspects of 
cogmtion, emotion, and volition, and thus the 
đistinction of faith Into these three aspects. 


316 


Trí tín là sự nỗ lực cô găng để xác định chân lý 
của thế gian. Đây là /đm sở y cứ trên âm sở thắng giải 
(một trong những tâm sở biệt cảnh) nghĩa là hiểu biết 
sâu sắc. Có thể nói /đm sở này xuất phát từ tri thức vì 


nghiên tâm hiêu biệt sâu xa các hiện tượng. 


Hỷ tín (hay là tin có Đức), là tâm hành từ đó ta cô 
găng hiến đời mình vào việc tìm cầu giác ngộ. Phần 
lớn khi từ 7z được sử dụng một mình trong các kinh 
bản Phật Giáo là theo nghĩa này, có thể được xem là 


khía cạnh tình cảm của lòng tin. 


Năng tín (hay là tin có khả năng) tìm cầu tu tập 
các pháp thiện, nghĩa là có ý hướng rất mạnh đề tu tập 
và hoàn thành tất cả các điều thiện. Đây là một chức 
năng của ý chí. 

Tâm sở tin thường được hiểu là có nguồn gốc bắt 
rễ từ khía cạnh tình cảm của tâm. Tuy nhiên, đặt lòng 
tin vào đạo Phật thì không hắn bị hạn cuộc vào lĩnh 
vực tình cảm. Trong những chức năng của lòng tin thật 
sự bao gồm cả ba khía cạnh nhân bản là nhận thức, tình 
cảm và ý muốn, và do đó lòng tin trong ba khía cạnh 
này phân biệt rõ ràng. 


317 


Fath 1s a mental activity that mobilizes all 
elements possessed by human beings, to thrust us 
forward 1nto a life based on truth. 


Buddhsm 1s commonly characteized as a 
lifestyle that focuses on eliminating evil and cultivating 
goodness. The psychological funcion of single- 
mindedly acting according to the truth, and living a life 
based on reality, 1s called zeal. When this mental state 
1s functloning, the atttude of dullness and gloom 
toward creating truth and goodness (the mental factor 
of lazIness among the secondary afflictions) 1s severed. 
The mental factor of wholesome desire that acfs 1n the 
direction of goodness serves as the basls for the 
psychological function of zeal, which has has already 
been fully discussed above. 


Consclence refers to the power of ones 
contnuous self-reflecion in the context of the 
teachings that one has entrusted oneself to, while one's 
sense of shame functfions contingent upon one's acfions 
being observed by the people that surround one. 
Utilizing both, one tries to work diligently toward the 
eventual attainment of the life of truth while 
continually adJusting one's own behavior. We can say 
that consclence refers to a decIsion to take a certain 
Course of action based on one's own I1nner princIples, 
while the sense of shame takes the principles of socIety 
as a moral standard. 


318 


Lòng tin là một hoạt động của tâm huy động mọi 
yếu tô con người có được cốt thúc đây chúng ta tiến về 
một đời sống căn bản trên chân lý. 


Đặc điểm của Phật Giáo thường được xem là lỗi 
sông tập trung vào việc từ bỏ điều ác và tu tập điều 
thiện. Chức năng tâm lý của hành động chánh niệm y 
theo chân lý, và sống cuộc đời căn cứ trên thực tại 
được gọi là ứấn. Khi tâm ứinh rấn vận hành, thái độ 
chán nản và rầu buôn khi hướng về sự thật và điều lành 
(tâm sở giải đãi trong những tâm sở tùy phiên não) bị 
cắt đứt. 7mm sở ước muốn thiện vận hành theo hướng 
lành là nền tảng cho chức năng tâm lý của đán, điều 


này đã được bàn kỹ ở trên. 


Tâm sở quÿ nói đến năng lực của tự quán chiếu 
theo nội dung giáo lý mà ta đã dâng hiến cả cuộc đời 
mình, trong khi ý thức về fàm vận hành tùy thuộc vào 
những hành vi bị người chung quanh quán sát. Sử dụng 
cả hai /đm sở này, người ta chăm chỉ hướng đến mục 
tiêu cuối cùng là một đời sông chân lý trong khi không 
ngừng sửa đổi hành vi của mình. Chúng ta có thể nói là 
tâm sở quý quyết định theo một đường hướng hành 
động y cứ trên những nguyên tắc nội tâm, trong khi 
tâm sở tàm xem những nguyên tắc xã hội là tiêu chuẩn 


đạo đức. 


319 


'When we aIm ourselves in a wholesome direction, 
we begin to reflect deeply on our own dally life while 
holding a healthy respect for true teachings. However, 
at the same time, we should not fail to acknowledge 
that we are being observed by others. For the "I" who 
exists nowhere else than withmn soclefty, to take 
advantage of being able to be puriied by the 
relatlonship with this soclety 1s more than simply 
appropriafe 1t 1s quite honorable. 


The three factors of no craving no 1ll-will and no 
folly are mental states wherein one does not covet, 
does not get angry, and 1s not deluded; three mental 
functons that act to subdue the three polisonous 
afflictions of craving, 1ÏI-w1ll, and 1gnorance. These are 
called the three wholesome roots. These three are the 
foundation for the emergence of all forms of goodness. 
In the same way that the size of a planfs growth 1s 
dependent upon the quality of 1ts roots, the three good 
roofs ofno craving, no 1ll-will, and no folly Impact our 
progress toward enlightenment. 


No folly indicates that one has a clear 
understanding that all things arise, abide, and disappear 
according to such principles as the impermanence of 
all phenomena and the lack of self in all dharmas. Of 
COUrSe, 1f 1S not assumed that we have already attained 
full mastery of the way of thinkng based 1m 
1mpermanence and selflessness. 


320 


Khi hướng về nẻo thiện, chúng ta bắt đầu quán 
chiếu sâu xa đời sống hằng ngày của chúng ta trong sự 
tôn trọng chánh pháp một cách đúng đắn. Đồng thời 
chúng ta không nên quên là mình đang bị những người 
khác quán sát. Vì “cái tôi” không hiện hữu ở đâu khác 
ngoàải xã hội, nên có cơ hội để tịnh hóa những tương 
quan với xã hội thì không phải chỉ là hợp thời mà còn 


được tôn vinh. 


Ba âm sở vô tham, vô sân, và vô s¡ là những trạng 
thái tâm không ham muốn, không nỗi sân, và không bị 
che mờ; ba tâm sở này trừ tam độc tham, sân, và sI, 
được gọi là /m thiện căn, căn bản cho tất cả các thiện 
pháp xuất hiện. Tương tự như một cây lớn mạnh phụ 
thuộc vào phẩm chất của rễ, ba thiện căn vô tham, vô 


sản, và vô sỉ tác động đền tiên bộ hướng về giác ngộ. 


Yô sỉ ấm chỉ có hiệu biệt rõ ràng răng các pháp 
sinh, trụ và diệt theo nguyên lý vô thường và vô ngã 
của các pháp. Dĩ nhiên chúng ta chưa hăn đã năm vững 


được cách suy nghĩ căn bản trên vô thường và vô ngã. 


321 


By establishing our thinking based on such truths 
and making an effort to make this thinking as the basIs 
for our daily lives, we wIll be able to subdue the 
feelings of craving toward remembered obJects of 
attachment, gaining control over feelings of detestation 
toward those things that we abhor. These are the roles 
of the mental factors of no craving, and no 1ll-wIll. 


Pliancy 1s a psychological function that separafes 
the mind from the afflictions that trouble 1t, causing the 
mind and body to feel light and relaxed. It 1s a function 
that counteracts the mental factor of slackness of the 
secondary afflictions. Distinguished from the other 
wholesome mental factors, 1t 1s considered to be a 
mental factor seen only In deep states of meditative 
concentration, and 1s not offten encountered during our 
daily lives. 


The next three mental factors of diÏigence, 
indifference, and non-hosftility can be understood as 
reflecting the necessary attitudes that we need to 
develop for the cultivation of goodness. 


Diligence refers to the mental function of working 
hard without any lazimness, actualizimng all kinds of 
goodness and drawing a dear line of distinction 
between good and evil. Of course one can benefit from 
having diligence 1n any sort of endeavor, but im the 
confext ofthe Buddhist path, 1f one 1s Iindolent, one has 
no chance of catching the hand extended from the 
world of the buddhas. 


322 


Bằng cách củng cô sự suy nghĩ của chúng ta y cứ 
trên những chân lý này và nỗ lực biến suy nghĩ thành 
nền tảng cho cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể 
khắc phục cảm thọ ham muốn những đối tượng vướng 
mắc, làm chủ cảm thọ chán ghé những đôi tượng 
không ưa thích. Đây là chức năng của các /đm sở vô 


tham và võ sân. 


Khinh an là chức năng tâm lý tách tâm ra khỏi 
những phiền não, làm cho tâm và thân cảm thấy nhẹ 
nhàng thoải mái. Đây là một chức năng khiến cho tâm 
SỞ frạo cử của tùy phiên não mất tác dụng. Khác với 
những /đm sở thiện khác, tâm sở này chỉ được thấy 
trong trạng thái có định sâu khi hành thiền, và ít khi 
gặp trong đời sống hăng ngày. 


Ba /âm sở kế là cần, hành xả, và bắt hại có thê 
hiểu như những thái độ quán chiếu cần thiết chúng ta 
cần phải phát triển cho sự tu tập các thiện pháp. 

Tâm sở cần nói tới chức năng tâm khi làm việc 
chăm chỉ không lười biếng, thực hiện tất cả các thiện 
pháp và vạch ra một con đường phân cách rõ rệt giữa 
thiện và ác. Dĩ nhiên, người ta có thể có lợi lộc khi 
chăm chỉ trong bất cứ sự nỗ lực nào, nhưng trong phạm 
vi của Phật Đạo, nếu giải đãi, ta đánh mất dịp may 
năm được bàn tay đưa ra từ thế giới chư Phật. 


323 


BeiIng diligent 1n the practice of goodness should 
not be seen as a drudgery 1n fact, 1t can be enJoyable 
and fulfilling. However, 1fone 1s diligenft to excess, 1f 
can turn Iinto the mental factor of agitation of the 
secondary afflictions, and end up resulting in extreme 
Instability and defeating the whole purpose. To prevent 
this, øgoodness 1s something that 1s to be developed 
calmly and steadily. This attitude of calmness 1n regard 
to the attainment ofone's goal 1s known as 1ndifference. 
It 1s difficult, but our goal must be to practice øoodness 
while severing ourselves from any notlons of attaining 
1í. Diligence and Imndifference are derived from a 
combination of the psychological functions ofzeal and 
the three øgood roots. 


On the other hand, non-hostility 1s a part of the 
psychologtlcal function of no 1ll-wilL When, for 
example, we are faced with a person we disagree with, 
he 1s not to be taken as an obJect of hatred. One rather 
feels empathy with the person, fully understanding the 
pamn of the afflictions that he 1s holding within himself. 


Here we have treated the main features of the 
wholesome mental factors only In a very cCursory 
manmner. In Yogacara Buddhism 1t 1s said that when the 
wholesome mental factors are arisen, all ten, except for 
pliancy, function 1n unIson. 


324 


Chăm chỉ thi hành các thiện pháp không nên xem 
như bị lao dịch, thật ra ta cảm thấy vui và dễ chịu. Tuy 
nhiên, nếu chăm chỉ quá độ, có thể trở thành ứđm sở 
trạo cử của fừy phiên não, và cuỗi cùng là tình trạng 
bất ồn và không đi đến kết quả nào. Đề đề phòng việc 
này, ta nên nhớ rằng thiện pháp chỉ có thể phát triển 
một cách trầm tĩnh và đều đặn. Thái độ trầm tĩnh liên 
quan đến việc đạt tới mục đích là /âm sở hành xả. Điều 
này thật khó làm, nhưng mục đích của chúng ta là tu 
tập thiện pháp trong khi chúng ta phải cắt đứt mọi ý 
niệm mong cầu đạt được nó. Cẩn và hành xả xuất phát 


từ sự kêt hợp của tâm sở /án và ba thiện căn. 





Mặt khác, bá: hại là một phần của ứâm sở vô sân. 
Thí dụ như khi đối diện với một người bất đồng, chúng 
ta không nên xem người ấy là đối tượng giận ghét. Nên 
thông cảm với người ấy, hiểu nỗi đau của sự phiền não 


mà người ấy đang chất chứa trong tâm. 


Ở đây chúng ta đã nghiên cứu một cách sơ lược 
những nét chính của các ứâm sở thiện. Trong Duy Thức 
Học Phật Giáo, khi những ứâm sở thiện khởi lên, tất cả 
mười (âm sở, trừ tâm sở khinh an, sẽ vận hành hòa hợp 


với nhau. 


EM 


Since the wholesome psychological functions 
work 1n tandem like this, when the wholesome 
functions are operating 1n the thinking consciousness, 
we cxert a powcrfUl posiive Immfiuence on the 
subconsclous mind of ego-attachment, progressing 


ourselves toward enlightenment. 


SUMMARY: THE PROBLEM IS, WHAT TO 
DO NOW 


We know that the sixth consclousness, as the 
conscIousness with a wide variefy of referenfs, 1s a 
mind that can take any given thing to be 1fs cognitive 
obJect, during past, present, and future, and can support 
both wholesome and unwholesome functions. The 
thinking consciousness 1s a mind that can assess each 


separate phenomenon 1n a wide varlety of ways. 


Even thouph the thinking conscIlousness can carry 
Out a varlety Of assessments, 1t 1s sfill nonetheless a 
relaively superfiiclal form of mind, with 1s 
psychological functions strongly subJect to the 
infñuences of the a/aya-vjnana and manas. We can 
never discuss any kind ofa real "I” in the present while 
Ipnoring our past activiles and behaviors, or our 
profound attachment to the Imputed self. 


326 


Vì những Zâm hành thiện cùng hoạt động như thế, 
khi vận hành năm trong ý ¿#c sẽ tác động một năng 
lực tích cực ảnh hưởng lên tâm chấp ngã trong tiềm 


thức, đây mạnh tiến bộ trên con đường giác ngộ. 


KÉT LUẬN: VẤN ĐÈ LÀ BẤY GIỜ CHÚNG 
TA LÀM GÌ? 

Chúng ta biết rằng fhc tứ sáu, là một thức với 
nhiều vật ám chỉ, có thể nhận bắt cứ sự vật nào làm đối 
tượng nhận thức, quá khứ, hiện tại, và tương lai, và có 
thể yếm trợ cả ứâm sở thiện và bất thiện. Ý thức phán 
đoán mỗi hiện tượng riêng rẽ theo nhiều cách khác 


nhau. 


Tuy có khả năng phán đoán đa dạng, /hức thứ su 
vẫn là một tâm tương đối phiến diện, với những chức 
năng tâm lý dễ bị ảnh hưởng của 4-lqi-đda thức và Mạr- 
na. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thảo luận về một 
“cái tôi” thật trong hiện tại trong khi bỏ qua những 
hoạt động và thái độ trong quá khứ, hay vướng mắc 


sâu xa vào cái ngã cô châp. 


327 


Nonetheless, we still have the capability of saying 
ro ourselves "this I1snt a good idea," and from this 
moment forth, begin to recreafte ourselves as new 
beings. Indolence 1s transformed Into diligence, and 
laziness 1s turned Into zeal. The reason for the 
possibility of this change 1s that the basls of our 
existence the zÏaya-vjnana has an 1ndeterminate 
character that 1s neither good nor evil. Desptte the fact 
that our present self has been created from our past 
acftivifiles and experlences, the past 1s still the past. We 
are now actively creating a future that has a different 
quality from this past, and 1t will be the focus of our 
experIence henceforth. 


Despte the length of time we have been 
exercising excellent wholesome mental functions and 
seeking to become one with enlightenment, we should 
never Imagine that we can receive a moment of rest 
from our endeavor. Our thinkímg consclousness 1s 
endowed with both wholesome and afflictive factors, 
and conflicting psychological functions are always 
working withim us. We live with the potential to tend 
toward either a good or evil direction at any time. 


Our daily life can be seen as something carried 
out withn the tug-of-war between goodness and 
affliction, putting us In a positlon to never find peace. 


328 


Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có khả năng tự nhủ 
rằng: “Đây không phải là một ý kiến hay,” và từ nay 
trở đi, chúng ta bắt đầu tạo lập con người mới. Lưởi 
biếng trở nên chuyên cần và giải đãi biến thành tỉnh 
tấn. Lý do có thể có sự thay đổi này là vì căn bản sự 
hiện hữu của chúng ta, là 4-lq¡-đda thức, có đặc tính bất 
định không thiện cũng không ác. Mặc dù sự kiện là bản 
ngã hiện tại của chúng ta được cầu tạo từ những hành 
động và kinh nghiệm quá khứ của chúng ta, quá khứ 
vẫn còn là quá khứ. Chúng ta giờ đây đang hăng hái 
gầy dựng một tương lai có tính chất khác hơn quá khứ 


và từ nay trở đi sẽ là trọng tâm của kinh nghiệm sống. 


Mặc dù chúng ta đã bỏ một thời gian dài để thực 
tập các Zâm sở thiện và tìm cầu giải thoát, chúng ta 
không bao giờ nên nghĩ là chúng ta có thể ngưng một 
giây phút nào trong sự nỗ lực của mình. Ý 7# của 
chúng ta thì thắm nhuận cả hai ứâm sở thiện và phiên 
não, và hai loại tâm sở đỗi chọi này luôn hoạt động 
trong chúng ta. Chúng ta sống với tiềm năng hướng 


đên thiện hay ác bât cứ lúc nào. 


Đời sông của chúng ta được xem như bị dăng co 
giữa thiện và ác, khiên chúng ta không sao có được an 
bình. 


320 


In the sixth consclousness, wholesome trends 
change I1nto afflictions in the flash of a moment. 
Because we are trying to learn from these subtle poInts 
and reach the realm of liberation, 1t 1s necessary that 
we focus on our target. In the Tale of the Vegetable 
Rootfs (Ch. Caigen tan), we learn that: 


When mind and body are luminous, a clear sky 
pervades, even 1n a dark room. When our thoughts are 
dark and dim, vengeful demons 1nhabit the bright light 
of day. 


Usaburo Imais translaton differs sliphtly, but 
also clarifies the thought: "When body and mind are 
shiming brightly, even 1n a dark room, the clear sky 1s 
visible; when our feelings are darkened by mundane 
thoughts, we are caught by demons In the middle of the 
day." The term "dark room” can be Interpreted In 
Varlous ways, but I take 1t as the condition of our 
1nsecurifles 1n soclefy and thelr recogniflon of us, and 
our 1nability to accept this state of affairs. If the 
character of the mind 1s luminous at such a time, the 
person 1s unrestricted and need not be sick at heart. 
"Body and mind are luminous” describes the state 
wherein we have decided on a clear and firm purpose 
for our lives. When someone lacks a goal, wherever he 
may be, he wonit shine. 


330 


Trong thức thứ sáu, chiều hướng /hiện trở thành 
phiên não chỉ trong chốc lát. Vì đang cô gắng học hỏi 
từ những điểm vi tế này và vươn tới lĩnh vực giải thoát, 
chúng ta cần tập trung vào đích nhắm của mình. Trong 
Thái Căn Đản chúng ta học được rằng: 


Khi tâm và thân của ta trong sáng, bầu trời trong 
trẻo sẽ soi chiếu ngay cả trong một căn phòng u tối. 
Khi ý nghĩ của ta u tối và yếu mờ, ma quý đầy thù hận 
sẽ sống trong ánh sáng chói lọi giữa ban ngày. 


Lời dịch của Usaburo hơi khác hơn một chút, 
nhưng cũng nêu rõ ý nghĩa: “Khi thân và tâm sáng 
chói, ngay cả trong một căn phòng tối, người ta thấy 
được bầu trời trong sáng; khi chúng ta bị tư tưởng trần 
tục làm vẫn đục, chúng ta sẽ bị ma quý tóm bắt ngay 


Lệ 
^ 


giữa ban ngày.” “Căn phòng tôi” có thể được diễn giải 
băng nhiều cách, nhưng tôi hiểu đó là tình trạng bất an 
trong xã hội và chúng ta biết mà không có khả năng 
chấp nhận tình trạng nảy. Nếu đặc tính của tâm là sáng 
chói vào lúc như thế, con người không bị giới hạn và 
trong lòng không phải đau đón. 

“Thân và tâm chói sáng” mô tả tình trạng khi 
chúng ta quyết định về một mục đích rõ ràng và chắc 
chăn cho cuộc đời mình. Khi một người sống không 


mục đích, dù bất cứ ở đâu cũng không thể sáng chói. 


233i 


Conduct your dally lie with a speclfic aim or 
purpose. In this, the environment created by the rising 
up of the wholesome mental funcions will 


automatically open up Immensely. 


Human beings all have the ability to realistically 
reflect on themselves and seek mental equanimity, and 
to actively avoid indolence and craving. If we steadily 
handJe our lives In this way, though 1t may take time, 
we wIll certainly be thrust upward to the world of the 
Buddha. This 1s the core principle of Yogacara 
Buddhism. 


332 


Hãy sống cuộc đời mình với một mục đích đặc 
biệt, trong đó, môi trường tạo nên do những ứâm sở 
thiện dẫy khởi sẽ tự động khai mở bao la. 

Mọi người đều có khả năng tự quán chiếu một 
cách thực tế và tìm cầu thanh tịnh buông xả, tích cực 
tránh lười biếng và tham lam. Nếu chúng ta vững vàng 
sông theo cách này, dù mất nhiều thời gian, chúng ta 
chắc chăn sẽ được vào thế giới của chư Phật. Đây là 
nguyên lý nông cốt của Duy Thức Học Phật Giáo. 


x 


CS, 


Chapter Eight: The Function 0ƒ the Five Senses 


COGNITION IN THE PRIOR EFIVE 
CONSCIOUSNESSES 


Wihn the mindkmng of the  celight 
COnscIousnesses, the six consclousnesses (visual, 
auditory, olfactory, gustatory, tactile, and thinking) are 
generically known as the consclousnesses that discern 
objects. This 1s because these six conscIousnesses, 1n 
contrast to the a/2ya-vjnana and manas, have the 
ability to discern and discriminate obJects of cogniftion. 
Withm these abililes there 1s understood to be a 
function of subJective transformation of the cognitive 


obJect, and this 1s the third subJective transformation. 


In this chapter, we wil look at the five 
consclousnesses: The visual consclousness, the 
auditory consclousness, the olfactory conscIousness, 
the gustafory consclousness, and the tactie 
conscIousness, which correspond to seeing, hearing, 
sense of smell, taste, and the sense of touch 
respectively. When these are compared with the 
thinking consclousness, their mental activity can be 


seen as being relatively simple. 


334 


Chương Tám: Chức Năng của Tiền Ngũ Thức 


SỰ NHẬN THỨC TRONG TIÊN NGŨ THỨC 


Trong phạm vị ứâm vương của tám thức, sâu thức 
(nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thực, và ý 
thức) là những thức nhận biết đối tượng. Sở dĩ như thế 
Vì sáu thức này, ngược lại với 4-lại-da thức và Mạt-na 
thức, có khả năng nhận thức và phân biệt đối tượng 
nhận thức. Và chức năng biến đổi đối tượng nhận thức, 


và đây là chủ thể biến hiện thứ ba. 


Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu ømn 
thức, thường gọi là tiễn ngũ thức: nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, và thân thức lần lượt tương ứng với 
cải thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, và xúc chạm. So 
với ÿ fhức, hành trạng những thức này tương đối đơn 


giản. 


cờ 


Together, they are usually referred to as the Ífive 
prlor consclousnesses, which can be understood as a 


general rubric for the function of the five senses. 


Each of the prlor Íive consciousnesses 
respecfively cogn1zes 1ts own kind of corresponding 
object: material obJects, sounds, odors, fastes, and 
tactile sensory obJects. The visual conscIousness sees 
the color, shape, and the condition of a given thing; the 
audiory consclousness hears varlous sounds; the 
olfactory consciousness smells the difference between 
pleasing fraprances and bad odors; the gustaftory 
conscIousness tastes the things that are put mm the 
mouth, discerning whether they are bifter or sweet, and 
the tactile consclousness 1dentifies the things (tactile 
obJects) that touch the skin as beiIng, cold, warm, hard, 
soft, wet, or dry. The sense consclousnesses only 


apprehend their designated obJects. 


The prmary funcion of  these Íive 
COnSCIOusnesses 1s to perceive the ø1ven obJect as If 1S. 
There 1s no further linguistically based Interpretation 
carried out, such as "this 1s a flower” or "this 1s 
magnificent scenery." They only receive things as they 
are directly sensed, without conceptual overlay. This 
kind of cogmition 1s called direct perception. 


336 


Cùng hoạt động với nhau và thường được xem là 
tiễn ngũ thức, tiền ngũ thức là một chuyên mục tổng 


quát cho chức năng của năm giác quan. 


Mỗi điển ngũ thức nhận thức riêng từng đối tượng 
tương ứng: sắc, thanh, hương, vị, và xúc. Nhãn thức 
thấy được màu sắc, hình dáng, và điều kiện của vật; 
nhĩ thức nghe được những âm thanh khác nhau; /ÿ £hức 
ngửi được sự khác nhau giữa mùi thơm dễ chịu và mùi 
hôi; /hiệt thức nễm được vị những món được bỏ vào 
miệng, phân biệt là đắng hay ngọt, và thân thức nhận 
định sự vật chạm phải làn da là lạnh, âm, mềm, cứng, 
ướt hay khô. Những /c cảm giác này chỉ nhận biết 


được đối tượng riêng biệt. 


Chức năng căn bản của điên ngũ thức là nhận biết 
đối tượng như đang là. Không có thêm một sự giải 
thích về ngôn ngữ vào đây như: “đây là một bông hoa” 
hay “đây là một quang cảnh tuyệt vời.” Tiển ngũ thức 
chỉ nhận biết sự vật khi trực tiếp cảm nhận, không có 
một quan niệm nảo thêm thắt. Loại nhận thức này được 


gọi là nhận thức trực tiếp. 


337 


Buddhst logiclans understand that there are 
generally three methods for the cognition of things, 
which are: (l) direct perception (pratyakJa-pramdr;a), 
the unmistaken direct perception of things; (2) 
Inference (anumdna-pramdr;a), to know things through 
theầír logical connections, such as through 
discriminaton and comparison, and (3) mistaken 
perception (apramdr;a), which refers to erroneous 
function of either of the prior two. The prlor five 
ConscIousnesses and the eighth consclousness operate 
only with direct perception, while the seventh 
ConscIousness operates with mistaken perception. The 
situatlon of the sixth consclousness 1s Of cOurse more 
complex, since 1ts basic functlon 1s to Ílirst guess 
randomly about each thing and deepen the cogmition 
while making a comparative 1nvestigation. Hence 1t 
frequently makes mistakes. And, since the thinking 
conscIousness also works through the mode of direct 
perception, this means that 1t functions through all 
three modes of direct perception, Inference, and 
mistaken perception. When compared with the broad 
range of functioning of the sixth consclousness, the 
prlOr fÍive consclousnesses functlon with relative 
simplicIty. 

The second feature of prlor five consciousnesses 
1s that they only percerve obJects that are 1n the present, 
and are as such limited by the given scene. 


336 


Theo các nhà luận thuyết Phật Giáo thông thường 
có ba cách đề nhận thức sự việc: (1) nhận thức trực tiếp 
sự vật không sai chạy (bên lượng); (2) nhận thức sự 
vật qua liên hệ lý luận, như phân biệt và so sánh (7 
lượng) và; (3) nhận thức sai lạc (phi lượng), âm chỉ 
chức năng sai sót của một trong hai nhận thức trên. 
Tiền ngũ thức và thức thứ tám chỉ vận hành với nhận 
thức trực tiếp, trong khi ức tứ bảy vận hành với 
nhận thức sai lạc. VỊ trí của hức thứ sáu thì đĩ nhiên 
phức tạp hơn, vì chức năng căn bản là trước tiên ức 
đoán một cách ngẫu nhiên về mỗi sự vật và đào sâu sự 
nhận biết song song với xem xét và so sánh, vì thế 
thường sai lầm. Và vì ý ức cũng vận hành qua sự 
nhận thức trực tiếp, điều này có nghĩa là hoạt động qua 
đủ ba cách hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Khi so 
sánh với lĩnh vực chức năng rộng lớn của £hức thứ sảu, 


tiền ngũ thức vận hành tương đối đơn giản. 


Nét đặc trưng thứ hai của điển ngũ thức là chỉ 
nhận biết đối tượng hiện đang có mặt, và bị giới hạn 


bởi hiện cảnh. 


339 


The prlor five consciousnesses cannot retrace the 
past or mull over the future as can the thinking 
conscIousness. They can do nothing but directly sense 
the obJect that 1s before them. If one's eyes are shut, the 
visual consclousness ceases to function. These 
Inferruptions constitute a prominent feature of the prior 


Ífive conscIousnesses. 


Because the prlor Íive cOnsciousnesses are 
Sensory cogmfions, the function of discriminating the 
obJect 1s done through the particular sense organ. This 
sense organ 1s called "faculty" (Skt. mdriya), which 
denotes the possessilon of creative power, a metaphor 
based on the energy seen 1n the roots of plants and 
trees, enabling them to grow and develop and 1nstill 
líe Into ther trunks and branches. The Íive 
ConscIousnesses take as their bases of support the five 
faculties, and through them make direct contact with 
ther respective objects The sensory organs, or 
facultles, are seen as possessing not merely passive, 
receptive capabilities, but more Importantly, generative 
powers comparable to that seen 1n the roots of plants. 
Depending on the visual faculty as 1ts root, the visual 
COnscIousness can function aptly to cogn1ze 1ts material 
obJects. 


340 


Tiền ngũ thức không thê trở lại quá khứ hay 
ngẫm nghĩ về tương lai như ÿ /bức. Tiền ngũ thức 
không thể làm gì khác ngoài việc cảm nhận đối tượng 
hiện diện trước mặt. Nếu chúng ta nhắm mắt lại, nhãn 
thức ngưng hoạt động. Những sự gián đoạn tạo nên 


một đặc tính nôi bật của fiên ngũ thức. 


Vì miền ngũ thức là sự nhận biết của giác quan, 
chức năng phân biệt đỗi tượng được thực hiện qua giác 
quan riêng biệt. Giác quan này được gọi là “căn” có 
nghĩa là sở hữu sức sáng tạo, đó là một ấn dụ do so 
sánh với năng lực của gốc rễ, làm cho cây cối tăng 
trưởng và truyền sức sông lên thân và cành. Tiển ngũ 
thức xem như nền tảng hỗ trợ năm căn, và qua năm 
căn tiếp xúc trực tiếp với đối tượng tương ứng. Giác 
quan hay căn, được xem là sở hữu không những khả 
năng tiếp thu tiêu cực mà quan trọng hơn, có thể sinh 
ra năng lực tương tự như rễ cây. Y cứ trên nhãn căn 
như sốc rễ, nhãn thức có thể vận hành một cách khéo 


léo để nhận thức những đối tượng vật chất. 


341 


Yogacara analyses Iindicate that these faculties are 
đistinguished Imnto the two aspects of the physical sense 
organ and the supra-physical sensory abilities. The 
physical sense organ containns the tangible-visible, 
©yes, ears, nose, tongue, and skin, while the supra- 
physical sensory ability 1s the sensory power contained 


with the given sense organ. 


We are Iinherently endowed with these faculties, 
but they are distinct abilites and are unique fo every 
sentlent being. For Instance, 1t 1s said that the sense of 
smell possessed by doøgs 1s about 6,000 times as strong 
as that of human beIngs. While walking with 1s master 
on the same road, the degree of a dog's awareness of 
the world through 1ts olfactory consclousness 1s vastÌy 
incomparable to that of Its master. By comparison, our 
sense of smell 1s drastically limited 1n 1ts ability to 
reveal the character of any given obJect based on 1fs 
odor. Sensory functlon 1s categorized as the direct 
perception of things as they are in themselves, but 
naturally there are limitatlons to be seen In the prlor 
five conscIousnesses, based on biological conditions. 


We are, from the beginning, beIngs subJect to the 
restrictlons of biologIcal conditions. We cannot discern 
ultraviolet and infrared rays with the naked eye, despIfte 
the fact that they certainly surround us everywhere. 


342 


Duy Thức phân tích cho thấy rõ là những căn này 
được phân biệt thành hai khía cạnh, giác quan vật lý và 
những khả năng cảm nhận siêu vật lý. Giác quan vật lý 
bao hàm những giác quan chạm và thấy được là mắt, 
tai, mỗi, lưỡi và da, trong khi khả năng cảm nhận siêu 


vật lý là năng lực cảm nhận năm trong giác quan. 


Chúng ta được sinh ra với những căn, là những 
khả năng đặc biệt và duy nhất nơi mỗi chúng sinh. Thí 
dụ như khả năng ngửi của loài chó khoảng 6,000 lần 
mạnh hơn loài người. Trong khi đi dạo với chủ trên 
cùng một con đường, đối với mức độ nhận thức cảnh 
giới qua ÿ /ức của chó thì chủ nó không thể nào so 
sánh được. Khi so sánh, khả năng ngửi của chúng ta bị 
giới hạn một cách thảm hại trong việc hiển lộ đặc tính 
của bất cứ đối tượng nảo dựa vào mùi hương. Chức 
năng giác quan được xếp vào loại nhận thức trực tiếp, 
hiện lượng, như đang là, nhưng đương nhiên có những 
giới hạn trong điển ngũ thức tùy theo điều kiện sinh 


học. 


Chúng ta, ngay từ ban đâu, là những chúng sinh bị 
giới hạn trong điều kiện sinh học. Chúng ta không thấy 
được tia tử ngoại và hồng ngoại bằng mắt thường, mặc 
dù sự thật là hai tia này chắc chắc ở khắp nơi chung 
quanh chúng ta. 


343 


The mind of the visual consclousness can do 
nothing more than delimit color and shape, and within 
the confines of that delimitation, cognize, through 
đirect sensation, the obJects of the visual realm. Even 
withm the same specles of human being, there are 
persons who can detect extremely subtle differences 1n 
the notes of the musical scale, as well as persons 
ufterly Incapable of such acute sensory awareness. 
Even though the same notes are being played on a 
piano, according to the Iindividual conditlons of the 
sensory ability of the listeners, the auditory obJect 1s 
not the same. Thus, the prlor Íive conscIousnesses, 
according to the individual and biological conditions of 
thelr five sense faculties, first undertake the subJective 


transformation of the five obJecfs. 


THE PRIOR FIVE CONSCIOUSNESS and 
THE SIXTH THINKING CONSCIOUSNESS 

We have now rougphly 1dentified some features of 
the prior five consclousnesses. However, theIr most 
1mportant single characterIstic 1s that they must operate 
in tandem with the sixth consclousness. They cannot 


function independently without It. 


344 


Tâm của nhãn thức không thê làm gì khác hơn là 
hạn định ranh giới cho màu sắc và hình dáng, và trong 
phạm vi của ranh giới ẫy nhận thức, qua hiện lượng, 
đối tượng thuộc lãnh vực thị giác. Ngay cả trong những 
người cùng chủng tộc, có người có thể phát hiện ra 
những khác biệt vô cùng vi tế trong nốt nhạc thang âm, 
và có người hoàn toàn không có khả năng nhận biết 
bén nhạy như thế. Ngay cả khi cùng nốt nhạc dạo trên 
phím dương cầm, tùy theo điều kiện cảm quan đặc thù 
của thính giả, đối tượng âm thanh không giống nhau. 
Như thế ứiển ngũ thức, tùy theo điều kiện sinh học khác 
nhau của năm giác quan, trước tiên đảm nhận sự 


chuyên biên năm đôi tượng. 


TIÊN NGŨ THỨC và THỨC THỨ SÁU 


Giờ đây chúng ta đã nhận ra một cách khái quát 
vài đặc tính của điên ngũ thức. Tuy nhiên, một đặc tính 
quan trọng nhất là vận hành theo sau ức thứ sáu mà 


không thê tự vận hành độc lập. 


345 


If the ramifications of this are considered from the 
p€rspecfive of the prlor five consclousnesses, we see 
that the five senses are subJect to the strong 1nfluences 
of the thinking conscIousness. Taking as an example 
the function of the visual consclousness, we assume 
that we see the vast scenery spread out before our eyes 
as 1t 1S, and that there 1s nothing else to be 
apprehended. But the actual function of our seeing 
things 1s not so simple. The thinking conscIlousness 1s 
đirectly 1nvolved, and this visual conscIousness that 1s 
subJect to the Influences of the thinking conscIousness 


1n turn subJectively transforms the obJects that 1t sees. 


There 1s an Interesting example in the case of 
making stone-prints, a technique where one places a 
plece of rice paper over an old tile and then presses 
down on the paper with a wet towel so that 1t fully and 
directly adheres to the tile. Later 1t has dried slightly, 
one taps lightly with a tanpo smeared with India 1nk, 
and the Impression from the tile 1s copled 1nto the 
paper. The resulting plece of art 1s something that has 
quife an I1nteresting shape, and once the technique 1s 
learned, many people become obsessed with this as a 
hobby, wanting to make stone prints of anything they 


can find that has an uneven surface. 


346 


Nếu những ảnh hưởng của việc này xem xét từ 
bình diện của ứiển ngũ thức, chúng ta sẽ thấy là năm 
giác quan bị ảnh hưởng mạnh mẽ của ÿ /hc. Lẫy chức 
năng của ø0,⁄ãn thức làm thí dụ, chúng ta cho là mình 
thấy quang cảnh trải dài trước mắt như đang là, và 
không có thêm gì khác để nhìn. Nhưng chức năng thực 
sự nhìn thấy sự vật không đơn giản như thế. Ý /hức 
trực tiếp can dự vào, và nhãn ihức dưới ảnh hưởng của 


ý thức sẽ biễn đôi đối tượng nhìn thấy. 


Có một thí dụ rất thú vị về vụ in thạch bản, người 
ta đặt một tấm giấy thông thảo lên trên một miếng đá 
lát rồi lẫy chiếc khăn ướt đè tắm giấy xuống để dính sát 
vào miếng đá lát. Sau đó khi tắm giấy đã hơi khô, lấy 
một cái trục bôi mực Ấn Độ gõ nhẹ lên giấy và vết hẳn 
trên đá lát được sao lại trên tấm giấy. Kết quả là tác 
phẩm nghệ thuật có một dạng rất thú vị, và khi học 
được kỹ thuật này nhiều người mê thích xem như trò 
tiêu khiển, muốn in bất cứ thứ gì họ thấy là có bề mặt 


gỗ ghê. 


347 


When a stone print 1s taken, one comes to feel as 
1f the materlal of the stone-print 1s leaping Into our 
eyes from the other side. This 1s because up until the 
time the person learned the technique, most of the 
things that one has seen have undergone the subJective 
transformatlon based on the background of one's 
habituated field of vision, and as a result other 
sipmificant aspects of the obJect had gone unnoticed. 
Because the result of this revised subJective 
transformaflon 1s so oufstanding, we suddenly take 
nofice and are reInvigorated In our sensory percepfion. 
In this way, the prlor Íive consclousnesses of the 
sensory functions are also able to subJectively 


transform thetr obJects. 


We should also note that since the prior five 
COnsclousnesses are senses, they are unable to 
distinguish between good or evil in terms of karmic 
moral character. However, since 1t 1s the case that they 
function 1n tandem with the thinking conscIousness, 1t 
IS almost Inevitable for them to come under the 
influence of the character of that consciousness at any 
ø1ven moment, and thus the prior five conscIousnesses 
can become wholesome, unwholesome, or 


Iindeterminate 1n karmic moral quality. 


346 


Khi thạch bản đã được in ra, người ta cảm thấy 
như là vật in xuất hiện trước mắt từ mặt kia của tờ 
giấy. Sở dĩ như thế vì cho tới lúc người ta học được kỹ 
thuật in, phần lớn sự vật người ta thấy đã bị thức biến y 
cứ trên nền tảng của thị trường đã huân tập, và kết quả 
là những khía cạnh quan trọng khác của đối tượng đã 
bị bỏ sót không ghi nhận. Vì kết quả của thức biến đã 
duyệt lại quá nổi bật, bỗng nhiên chúng ta chú ý và 
hăng hái trở lại việc nhận thức giác quan của chúng ta. 
Theo cách này, điển ngũ thức của chức năng giác quan 


cũng có thê biên đôi đôi tượng của chúng. 


Chúng ta cũng nên lưu ý là vì điển ngũ thức thuộc 
về giác quan, nên không thể phân biệt thiện và ác trên 
mặt luân lý về nghiệp. Tuy nhiên, vì đây là trường hợp 
tiền ngũ thức vận hành theo sau ý iức, nên không thể 
nào tránh khỏi ảnh hưởng của ý /⁄c vào lúc đó, và 
như thế điển ngũ thức có thê trở nên thiện, ác hay bất 


định trong tính chất tạo nghiệp trên mặt luân lý. 


349 


When we give rise to the mental function of 
craving at the level of the thinking conscIousness, the 
function of the prlor five consclousnesses 1s strongly 
inñuenced by this, and they will take on 1ts character. 
This 1s best shown 1n the expression "to look at 
something with great desire," which we may 1nterpret 
by saying that the eye consclousness 1s under the 
powerful infiuence of the sixth conscIousness, and this 
quality becomes Infused I1nto the visual faculty that 1s 


the container of this conscIousness. 


In summary, 1t 1s understood that the 
psychological funcHions of these prlor Íive 
conscIousnesses 1nclude: the five mental factors of 
omnipresent factors, the five mental factors of obJect- 
contingent, all eleven wholesome mental factors, the 
three mental factors of craving, 1ll-will and 1gnorance 
(folly) among the afflictions, the ten mental factors of 
shamelessness, unscrupulousness, agitation, slackness, 
no faith, laziness, Indolence, forgetfulness, distraction, 
and Incorrect knowing of the secondary afflictlons, In 
total, thirty-four. 


350 


Khi chúng ta khởi lên /đm sở tham trên mặt ý 
thức, chức năng của fiển ngũ thức bị ảnh hưởng mạnh 
mẽ, và tiếp nhận đặc tính đó. Điều này được minh 
chứng rõ nhất trong thành ngữ “nhìn vật gì đó với lòng 
tham lớn,” chúng ta có thể giải thích là nhãn thức bị 
ảnh hưởng mạnh mẽ bởi /hứec fhứ sáu, và đặc tính này 


truyền vào nhãn căn là quan năng dung chứa thức này. 


Đề kết luận, những chức năng tâm lý của điển ngũ 
thức gồm có: năm ứâm sở biến hành, năm tâm sở biệt 
cảnh, mười một fâm sở thiện, ba tâm sở tham, sân, và 
sỉ của phiên não chỉnh, mười tâm sở vô tàm, vô quỷ, 
tán loạn, phóng dật, bất tín, giải đãi, trạo cử, thất 
niệm, tán loạn và bất chánh trí của những tâm sở tùy 
phiên não, tông cộng là ba mươi tư chức năng. 


x 


3ời 


Chapter Nine: Who Am I2 


THE MEANING OF "BECOMING 
BUDDHA" 


We have now come to learn something about the 
structure of the mind and 1(s functions, and how to 
distinguish between wholesome and unwholesome 
using subJective transformations of the three reglons of 
the míind, through the functlons of the ceight 


ConscIousness mind-king. 


Let us briefly recap those poInts. FIrst of all, the 
alaya-vjnana, 1n accumulating the 1mpression- 
dispositions of our actions, takes a powerfully 
influential role 1n the overall function of the eyes that 
see people and things. Our past Influences the present 
and, naturally, imprimts anything we do. This 1s the 
deep mind of the a/aya-vjnana. Next, this alaya- 
vửnana flows as the continued succession of sameness 
from the distant past up to the present. We begin to feel 
and take hold of a reified, unchanging self within this 
alaya-vjnana and we become stronply attached to 1t, 
acting 1n a self-centered mamner. This 1s the mental 


activity of the manas. 


K2) 


Chương Chín: Tôi là ai? 


Ý NGHĨA CỦA “THÀNH PHẬT” 


Chúng ta đã học cấu trúc của tâm và những chức 
năng, và làm thế nào phân biệt thiện và bất thiện khi xử 
dụng tác nhân biến hiện của ba vùng tâm, qua những 


chức năng của /á7n tâm vương. 


Chúng ta hãy tóm tắt lại những điểm này. Trước 
hết, 4-/gi-đa hức, trong khi tích lũy những dấu ấn- 
khuynh hướng hành động của chúng ta, g1ữ một vai trò 
ảnh hưởng mạnh mẽ trong toàn bộ chức năng của mắt 
khi thấy người và vật. Quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại 
và dĩ nhiên ghi khắc tất cả những việc chúng ta làm. 
Đây là tâm sâu kín 4-iqi-da thức. Kế đó, A-lại-da thức 
trôi chảy một dòng tương tục đồng nhất từ quá khứ xa 
xưa đến hiện tại. Chúng ta bắt đầu cảm được và nắm 
giữ một cái ngã bất biến cụ thể hóa trong 4-iqi-đa tức 
và chấp chặt, rồi hành động một cách ích kỷ. Đó là 


việc làm của M⁄qf-na thức. 


203 


Yogacara Buddhism understands that the four 
afflictlons of craving, conceIf, Igenorance, and 1ncorrect 
views are always at work 1n the mind's Innermost 


depths as the specIfic mental activitIes of this zmanas. 


Knowing this, we understand that our present lIfe 
1S continually subJect to the strong Iinfluence of tfwo 
subconscious elements: the accumulation of our past 
activifiles and experlences, and selfishness guided by 
deep attachment to an ego. However, 1f 1s also pointed 
out that based on the Infuence coming from 
wholesome mental factors found 1n the thinking 
COnScIousness, we are provided with access fo a means 
of awakening to, and becoming Intimate with, the 
Buddha's teaching. This 1s possible because the a/zya- 
vửnana, as the psychological base of our life, has the 
speclal characteristic of bringing causes to thelr 


fruition 1n a state of karmic moral neutrality. 


Gaining familiarity with the Buddhist teachings, 
we begIn to develop the growing clarity of an aim of 
enliphtenment 1n our lifetimes, the goal of 
buddhahood. Saying that one will someday arrive to 
the buddha realm can be paraphrased by saying that 
one day, the realm of the buddhas will be directly 
mamifested within my very self. 


354 


Duy Thức Học Phật Giáo hiểu là bốn phiên não 
tham, mạn, sỉ và ác kiến luôn luôn vận hành trong phần 


sâu nhât của tâm và là £âm hành của Mạt-na thức. 


Biết được điều này, chúng ta hiểu là đời sống hiện 
tại của chúng ta không ngừng bị ảnh hưởng mạnh mẽ 
của hai yếu tô tiềm thức: sự tích lũy những hành động 
quá khứ cùng với kinh nghiệm, và lòng ích kỷ bị sự 
chấp chặt vào một cái ngã lèo lái. Tuy nhiên, điều này 
cũng cho thấy là vì ảnh hưởng của /đm sở thiện trong ý 
thức, dịp may tạo cho chúng ta mở mắt ra để đến và 
quen thuộc với giáo lý Đức Phật. Điều này khả đĩ nhờ 
A-lại-da thức, căn bản tâm lý đời sống chúng ta, có 
tính chất đặc biệt tạo nhân trổ quả ở trạng thái trung 


tính trên mặt luân lý của nghiệp. 


Quen thuộc với giáo lý Đức Phật, chúng ta bắt 
đầu phát triển và tăng trưởng sức sáng suốt đối với 
mục tiêu giác ngộ trong cuộc đời mình, cứu cánh Phật 
đạo. Khi nói rằng một ngày nào một người sẽ vào được 
thế giới chư Phật có thể hiểu là ngày đó thế giới chư 


Phật sẽ trực tiếp hiển hiện ngay trong tâm người ấy. 


352 


Flxing one's sipht on enlightenment, and living 
ones datlly life with that goal as a guiding light, 1s 
considered walking on the Buddhist path. Ones 
eventual arrival to the state of enlightenment 1s called 


"becoming Buddha." 


"Becoming Buddha" means that If we make an 
effort to truly understand the structure and mechanism 
Of our own minds along with 1ts varlous psychological 
functions, and endeavor to nurtuire wholesome 
psychological functions while trying to subdue the 
afflictive mental factors, somewhere at the other end of 
this path, the buddha-state will manifest 1tself The 
consummatlon of this buddha-state 1s precIsely the 


meaning of "becoming Buddha." 


But with this understanding, a questlon arIses 
regarding the certainty of enliphtenment as our final 
goal. Simply this: Can "I" really become a Buddha, or 
not Even though the "I” has been deeply and 
wonderfully moved by the Buddha's teachings, 1s 1f 
really possible for this "I” to become a buddha? This 1s 
something that we cannot but be greatly concerned 
with, and thus I[ would like to take 1t up as the topic of 


điscussion 1n this chapter. 


356 


Sửa đôi cái nhìn vê giác ngộ, và sông cuộc đời 
hăng ngày với mục tiêu là ánh đuôc soi đường, được 
xem là đang đi trên Phật đạo. Mức đên trạng thái giác 


ngộ cuối cùng gọi là “thành Phật.” 


“Thành Phật” nghĩa là nếu chúng ta nỗ lực để 
thực hiểu cấu trúc và cơ chế của tâm chúng ta cùng với 
những chức năng tâm lý khác nhau, và cỗ gắng nuôi 
dưỡng những /đm sở thiện trong khi điều phục những 
tâm sở phiên não, đâu đó ở cuỗi đường tu, cảnh giới 
Phật sẽ tự hiển lộ. Viên mãn cảnh giới Phật này chính 


~ 


là ý nghĩa “thành Phật. ” 


Nhưng với cách hiểu này, một câu hỏi phát sinh 
liên quan đến sự khẳng định chắc chắn răng giác ngộ là 
mục tiêu tối hậu của chúng ta. Chỉ đơn giản như thế 
này: “Tôi” có thể thật sự trở thành Phật hay không? 
Ngay cả khi cái “tôi” nhờ giáo lý của Đức Phật đã 
chuyên hóa một cách kỳ diệu và sâu xa, có thật là cái 
“tôi” này trở thành Phật? Đây thật là vấn đề chúng ta 
không thể nào không quan tâm tới, và vì thế tôi muốn 


sử dụng như đề tài để thảo luận trong chương này. 


Ki 


ALLU SENTIENT BEINGS POSSESS THE 
BUDDHA-NATURE AND THE_ DISTINCTIONS 
IN EFIVE NATURES 


The central theme for all branches of BuddhIsm 1s 
how to overcome suffering and eventually be freed 
from 1t. By now, we understand that the marrow of the 
teaching 1s that which we saw 1m the content of 
Sakyamunis first sermon delivered at Deer Park 1n 
Benares, where he discussed the Four Noble Truths 
and Noble Eightfold Path. 


Since the Four Truths and Noble Eightfold Path 
were 1ntroduced In chapter 5, I w1ll not re-explain them 
here, but simply reiterate the fact that Buddhism takes 
the Four Noble Truths as 1s point of departure, aiming 
to bring human beings, who rush manically from the 
suffering of pamn to the suffering of pleasure, fo a state 
Of liberation. We who yearn for the world of Buddha, 
and who take the varlous teachings delivered by the 
Buddha as our great guiding light, single-mindedly 
desire to trace the way back to the realm of peace and 
equanimIty. 


Within Mahayana Buddhism, all sentient beings 
are understood as possessing a noble quality that 1s 
fundamerrfally equal to, and connected to, that of the 
Buddha. 


3456 


TẤT CÁ HỮU TÌNH ĐÈU CÓ PHẬT TÍNH 
VÀ NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT TRONG NĂM BẢN 
CHẤT 


Nguyên lý căn bản chính của các tông phái Phật 
giáo là làm sao khắc phục phiền não và cuối cùng giải 
thoát. Giờ đây, chúng ta hiểu là cốt tủy giáo lý nằm 
trong bài pháp đầu tiên của Đức Thích Ca tại Lộc Uyễn 
ở Ba La Nại dạy Tứ Diệu Để và Bát Chánh Đạo. 

Vì Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo đã giới thiệu ở 
chương 5, tôi sẽ không giải thích lại ở đây, nhưng chỉ 
đơn giản nhắc lại sự kiện là Đức Phật xem Tứ Diệu Đế 
như điểm khởi hành, nhắm đưa chúng sinh, những 
người điên cuồng hối hả chạy đuổi, từ cái khổ của khổ 
đến cái khổ của dục lạc, đến bờ giải thoát. Chúng ta là 
những người mong ước về thế giới chư Phật, và tiếp 
nhận những lời dạy khác nhau của Đức Phật như ánh 
đuốc soi đường, lòng mong ước theo dấu con đường 


trở về cảnh giới an bình và thanh lương. 


Theo Phật Giáo đại thừa, tất cả mọi hữu tình đều 
có một đức tánh cao quý từ bản thể đồng nhất và có 
liên hệ với tánh Phật. 


359 


lt commonly stated in many Mahayana scriptures, 
most notably the Nirvana Sutra, that “all sentient 
beIngs possess the buddha-nature” or "each and every 
sentlent being wIll become a buddha." Seen 1n the 
context of the Nirvana Sutra, this phrase refers to the 
possibility of becoming Buddha. Moreover, the 1dea 
that each and every sentlent being will become a 
buddha means that all living things can equally become 
buddhas. Among the various schools of Mahayana 
Buddhism, this general way of thinking 1s assoclated 
with a specific doctrine, called One Vehicle Buddhism, 
whích 1s a stronply Idealistic approach to the 
understanding ofthe Buddhist doctrine. 


The Iidea that everyone possesses the ability to 
become a buddha serves to encouraøe our Interest 1n 
the notion of enlightenment. Indeed, there 1s no other 
teaching that will lead us to be as Intimate with the 
Buddhist teachings and giIve rise to the w1ll to walk the 
Buddha's path. We are greatly stimulated by this noble 
Ideal, becoming steadily more encouraged to deepen, 
heighten, and broaden our own practice of Buddhism. 

Yogacaa Buddhism takes a  considerably 
diferent standpoInt from other Mahayana Buddhist 
schools on this point a considerably more realistic 


approach. 
360 


Trong kinh điển Đại thừa, nhất là kinh Niếi-bàn 
đã nói rõ “tất cả hữu tình đều có Phật tính” hay “mỗi 
mỗi chúng sinh đều sẽ thành Phật.” Câu này trong kinh 
Niễr-bàn nói tới khả năng thành Phật. Hơn nữa, ý 
tưởng mỗi mỗi chúng sinh sẽ thành Phật có nghĩa tất cả 
chúng sinh đồng đêu trở thành những vị Phật. Trong 
những tông phái Phật Giáo Đại Thừa, quan niệm tổng 
quát này liên hệ đến giáo lý đặc biệt, gọi là Nhất Thừa 
Phật Giáo, một tiếp cận đặc biệt lý tưởng để hiểu giáo 
lý đạo Phật. 

Ý tưởng mọi người đều có khả năng trở thành 
Phật làm chúng ta phấn khởi đặt hết tâm vào ý muốn 
giác ngộ. Thật vậy, không có lời dạy nào khác dẫn 
chúng ta tới gần giáo lý của Đức Phật và gây cho 
chúng ta quyết tâm đi trên con đường của Phật. Chúng 
ta cảm thấy phấn khích thật nhiều bởi lý tưởng cao quí 


này, được sách tân đêu đặn đê tu tập càng sâu và rộng. 


Duy Thức Học Phật Giáo có một quan niệm khác 
so với những tông phái Đại thừa Phật Giáo về điểm 


này - ở cách tiếp cận thực tiễn hơn nhiều. 


361 


The notlon that all beings possess the buddha- 
nature 1s understood as an ideal that all practitloners 
should continuously orlent themselves toward. But 
Yogacara argues that 1n terms of actual practice, such 
an attainment 1s almost impossible, and goes on fo state 
that there 1s a type of sentient being who camnot attain 
buddhahood. 


This may startle some. Buddhism 1s a religion that 
Invites us to reach for liberation, and directly bring us 
there. Because Yogacara Buddhism In particular, East 
Aslan mamifestatons known as Faxlang (Chinese), 
Yusik (Korean), and Hosso (Japanese) taught that there 
were beiIngs Incapable of becoming buddha, they ended 
up getting Into heated disputes with the One Vehicle 
schools, a complicatlon we will elaborate upon further 
below. 


When we consider the broad range of sentient 
beIngs, even without their variaftions 1n external form 
and appearance, we must acknowledge that they 
Internally contain a wide varIety of differences 1n terms 
of ability and character. In roughly defming a Buddhist 
lifestyle, I would like to think of 1t as the lifestyle of 
consistent application toward the elimination of evil 
and cultivaton of good, with the ultmate aim of 
liberating our mind, while simultaneously caring for 
others. 


362 


Ý niệm mọi chúng sinh đều có Phật tính là một lý 
tưởng mà tất cả hành giả phải không ngừng hướng đến. 
Nhưng Duy Thức cũng bàn kỹ về mặt tu hành thực tế, 
là một sự thành đạt hầu như không thể chứng đạt được, 
và tiếp tục nêu rõ là có một loại hữu tình không thể 
thành Phật được. 


Điều này có thể làm cho một số người ngạc nhiên. 
Phật Giáo là một tôn giáo mang lại và hướng chúng ta 
thăng đến giải thoát. Vì Duy Thức Học Phật Giáo, đặc 
biệt ở Đông Á thể hiện trong các tông Pháp Tướng - 
Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản - đã dạy là có 
những chúng sinh không thể thành Phật được, hậu quả 
là đã có những cuộc thảo luận sôi nổi với các tông phái 
Nhất Thừa. Chúng ta sẽ nói rõ chỉ tiết về việc rắc rối 
này dưới đây. 

Khi suy tư về nhiều loại hữu tình, ngay cả khi 
không có khác biệt về hình tướng, chúng ta phải biết 
rằng bên trong hàm chứa sự khác biệt lớn lao về khả 
năng và đặc tính. Khi định nghĩa một cách khái quát về 
cách sống của một Phật tử, tôi nghĩ đó là cách sống 
ứng dụng kiên trì loại bỏ ác pháp và tu tập thiện pháp, 
trong mục tiêu tối hậu là giải thoát tâm, và đồng thời 


quan tâm tới tha nhân. 


363 


But we certainly cannot say that all sentient 
beings are endowed with the same capaclty for the 
elimmnaton of evil and cultivaton of goodness. 
Beyond these very general differences, the Yogacaras 
understood that all living beings do not uniformly 
become buddhas 1n the same way, and furthermore, 
that the state that they attain differs according to ther 
predilections. They differentiated between three paths 
to the attanment of liberation, called the sravaka 
vehicle ("path of direct disciples"), the pratyekabuddha 
vehicle ("path of adepts who achieve enlightenment 
based on ther own effort and Insights"), and the 
bodhisattva vehicle ("path of enlightened practitioners 
who priorifize the well-being of others over their own 
attainments"”). In contrast to the One Vehicle Buddhism 
that promised the attainment of buddhahood by all 
beIngs, the Yogacara school 1s known as Three Vehicle 
Buddhism. 


Yogacara Buddhism established a theory of 
classificatlon of sentient beings Info five cafegorles of 
distinctive proclIvIties: 


(1) sentient beings with a nature predisposed for 
sravaka practices 

(2) sentient beings with a nature predisposed for 
pratyekabuddha practices 


364 


Nhưng chắc chăn là chúng ta không thể nào nói 
tất cả chúng sinh đều có cùng một khả năng loại trừ ác 
pháp và tu tập thiện pháp. Ngoài những khác biệt tổng 
quát này, các nhà Duy Thức còn hiểu là tất cả chúng 
sinh không đồng loạt trở thành Phật theo cùng một 
cách, và hơn nữa, trạng thái họ đạt được cũng khác 
nhau tùy theo sự ưa chuộng của họ. Các nhà Duy Thức 
phân biệt ba con đường đạt tới giải thoát, đó là thanh 
văn thừa (đường lối của những đệ tử trực tiếp), duyên 
giác thừa (đường lỗi của những đạo nhân đạt giải thoát 
bằng sự nỗ lực và tuệ giác của chính mình), và Bồ-tát 
thừa (đường lỗi của những hành giả tu giải thoát, ưu 
tiên đặt lợi ích của tha nhán trên sự đạt ngộ của bản 
thân.) Trái với Phật giáo Nhất Thừa hứa hẹn sự thành 
tựu Phật quả nơi tất cả chúng sinh, tông Duy Thức là 
Tam Thừa Phật giáo. 


Duy Thức Học Phật Giáo thành lập một lý thuyết 
chia các loài hữu tình ra thành năm loại có bản chất với 
những khuynh hướng rõ ràng: 

I- thiên về tu tập hạnh thanh văn 

2- thiên về tu tập hạnh duyên giác 


365 


(3) sentient beings with a nature predisposed for 
bodhisattva practices 

(4) sentient beings with an Iindeterminate nature, 
and 

(Š) sentient beings lacking the nature (potential) 
for liberation (known as 1cchantikas). 


Among these, the nature predisposed for 
bodhisattva practices refers to practitioners who 
possess the character that enables them, via the 
removal of both afflictive and cognitive hindrances, to 
attam to a state of liberation equivalent to the buddhas. 
"LIberaton"” 1s understood to have two different 
aspecfs, known as nirvana (extinction of suffering) and 
bodhi (enlightened wisdom). Ït 1s said that nirvana and 
bodhi were both attaned by the Buddha upon 
enliphtenment. Nirvana refers to the state of peace 
atfained in mind and body, whereas bodhi refers to true 
wIsdom. 


We carry out our lives assuming ourselves to be 
something substantial and unchanging, and we become 
deeply attach to this assumed self (this attachment 1s 
known 1n SanskrIt as atma-graha). But we attach to 
more than simply a notlon of a self. We also reify the 
things that we see, hear, and think, into substances, and 
attach to them as well. This 1s called attachment to 
dharmas (Skt. dharma-graha). 


366 


3- thiên về tu tập hạnh Bồ-tát 
4- bất định, và 


5- thiếu tiềm năng tu tập giải thoát (nhất xiển đề). 


Trong SỐ này, bản chất tu tập hạnh Bồ-tát thuộc 
về những hành giả có đặc tính, qua việc buôn bỏ cả 
phiên não lẫn sở tri chướng, đạt tới trạng thái giải thoát 
tương đương với chư Phật. “Giải thoát” có hai phương 
diện khác nhau là Niết-bàn (diệt tận khổ đau) và Bỏ-đê 
(trí tuệ giác ngộ). Đức Phật đã đạt được cả Niết-bàn và 
Bồ-đề khi giác ngộ. Niếr-bàn ám chỉ một trạng thái an 
bình đạt được trong tâm và thân, trong khi 8ổ-đề nói 
tới trí tuệ rốt ráo. 

Chúng ta sống đời mình cho mình là một thứ gì 
chắc chắn và không thay đổi, và chúng ta chấp chặt 
vào một cái ngã giả định (sự chấp này tiếng Phạn gọi 
là atma-graha). Nhưng chúng ta còn chấp vào ý niệm 
nhiều hơn là đơn thuần cái ngã. Chúng ta cũng cụ thể 
hóa những sự kiện đã thấy, nghe, và nghĩ, thành chất 
liệu, và chấp chặt vào. Điều này gọi là chấp vào các 


pháp. 


367 


Among these two attachments, 1t may be the case 
that we can earnestly reflect and bring ourselves to the 
awareness of our attachment to self, making an effort 
to avoid 1t. But attachment to dharmas occurs at suụch a 
subtle level that stemming 1t based on consclIous 
reflective awareness 1s practically Impossible for most 
people. We grasp at all dharmas (all phenomena), 
despite the fact that they are nothing more than a 
provisional combination of elements according to 
certan conditions. Taking these as the framework 
created from our past experlences, along with 
accordance to our Individual circumstances, we see, 
hear, and think. When we regard the content of such 
seeing, hearing, and thinking to be accurate, 
attachment to dharmas ends up being far more difficult 
to come to reconcile than attachment to self. How do 
you deal with something that 1s virtually unnoticeable? 
This attachment to dharmas engenders the cognifive 
hindrances (Jineya-avarana), while attachment to self 
engenders the afflictive hindrances (klesa-avarana). 
Nirvana 1s said to manifest based on the removal of the 
afflictive hindrances, while bodhi 1s obtained by the 
elimination ofthe cogmitive hindrances. 

The practitioner with the potential for bodhisattva 
practices 1s a person who 1s originally endowed with a 
proclivfty for overcoming the two obstacles of 
afflictive and cognmitive character. 


368 


Trong hai cách chấp này, chúng ta có thể miên 
mật quán chiếu và, tỉnh giác tình trạng nñgã chấp của 
mình, sẽ nỗ lực thoát ra. Nhưng pháp chấp xảy ra ở 
mức độ vi tế đến nổi hầu như phần lớn mọi người 
không thể cắt đứt dựa vào quán chiếu trên mặt ý hức. 
Chúng ta chấp chặt các pháp (ứát cả hiện tượng), mặc 
dù sự thật đó chỉ là sự kết hợp tạm thời những yếu tố 


theo duyên sinh. 


Xem đó là cái khung tạo nên từ những kinh 
nghiệm quá khứ, cùng với hoàn cảnh mỗi cá nhân, 
chúng ta thấy, nghe, và hiểu biết (kiến văn giác trị). 
Khi chúng ta cho nội dung của thấy, nghe, và hiểu biết 
là chính xác, việc chấp vào pháp cuối cùng còn khó 
dung hòa hơn việc chấp vào ngã. Làm sao bạn có thể 
đối phó với điều hầu như không thể nhận thấy được? 
Pháp chấp sinh ra sở ri chướng, trong khi ngã chấp 
sinh ra phiền não chướng. Niết-bàn hiển hiện trên việc 
tháo gở phiên não chướng trong khi chứng đạt Bồ-để 
với sự loại bỏ sở frỉ chướng. 

Hành giả với tiềm năng tu tập hạnh Bồ-tát là một 
người ngay từ đầu đã được phú cho khuynh hướng 
vượt qua hai trở ngại là phiền não chướng và sở tri 


chướng. 


369 


If these proclivitles are developed, a practitioner 
can certainly attain buddhahood. 


By contrast, practitioners whose natures are either 
predisposed for sravaka practices or predisposed for 
pratyekabuddha practices are only endowed with the 
proclivity to sever the afflictive hindrances. These two 
types of people are distinguished from each other im 
that the practiioner with the nature predisposed for 
sravaka practices must receive the teaching from a 
buddha, other eminent teacher, or comrades and 
friends, after which he can eventually walk the 
Buddhist path, while the practitioner with the nature 
predisposed for pratyekabuddha practices 1s a person 
who overcomes the afflictive hindrances based on his 
or her own effort and Insights, without needing to rely 
on teachers and comrades? 


Based on thetr exertion of effort, practitloners of 
these tfwo types are said to be capable of completely 
severing the attachment to self. They have the potential 
to manIfest a certain type of liberation, but that form of 
liberaton 1s radically different In quality from the 
perfect enlightenment experienced by the Buddha. 


Next, the indeterminate nafure summar1Izes a cÏass 
Of practitiloners who are simultaneously endowed with 
a combination of two or more kinds of natures among 
the above mentioned sravakas, pratyekabuddhas, and 
bodhisattvas, who have not determined the course 
along which they wIll traverse. 


370 


Nếu phát triển khuynh hướng này chắc chắn hành 


giả sẽ đạt được quả vị Bồ-tát. 


Trái lại, những hành giả mà bản chất hoặc thiên 
về tu tập hạnh thanh văn hay duyên giác thì chỉ được 
phú cho khuynh hướng cắt bỏ phiên não chướng. Hai 
loại người này khác nhau trên phương diện hành giả tu 
tập thanh văn phải nhận được sự chỉ dạy từ một vị 
Phật, một vị thầy xuất chúng hay thiện tri thức, từ đó đi 
theo con đường của Phật, trong khi hành giả tu tập 
duyên giác là một người vượt thoát được phiến não 
chướng dựa trên nỗ lực và tuệ giác của chính vị ẫy, 
không cần tùy thuộc vào thầy hay thiện tri thức. Trên 
việc sử dụng nỗ lực, những hành giả thuộc hai loại này 
có khả năng hoàn toàn cắt đứt ngã chấp, thành tựu giải 
thoát, nhưng hình thái giải thoát này từ căn bản không 
cùng phẩm chất với giác ngộ viên mãn như Đức Phật 


đã chứng đạt. 


Sau đây, bản chất bất định nói về một loại hành 
giả đồng thời được phú cho một khuynh hướng kết hợp 
hai hay nhiều khuynh hướng trong những khuynh 
hướng nêu trên, thanh văn, duyên giác, và Bồ-tát. 
Những vị này chưa xác định được con đường họ sẽ 
theo. 


371 


Withimn this 1ndeterminate nature there are four 
different types of combinations: 


(1) the nature that 1s not determined between the 
two of sravaka and bodhisattva; 

(2) the nature that 1s not determined between the 
two of pratyekabuddha and bodhisattva; 

(3) the nature that 1s not determined between the 
three of sravaka, pratyekabuddha, and bodhisattva, and 

(4) the nature that 1s not determined between the 
two of sravaka and pratyekabuddha. 


Among these, only the first three øroups confain 
the bodhisattva nature, and thus the proclivity for 
eliminating both kinds of hindrances of afflictive and 
cogmtfive, and are able to proceed toward an 
enlightenment equal to that of the buddhas. 


FInally, sentient beings lacking the nature for 
liberation (Icchantikas) are a class that cannot achieve 
liberation through all eternity because they lack the 
capactfy to sever even the afflictive hindrances, not to 
mention the cogmitive hindrances. Living a life with 
their light smothered by the attachment to self and to 
dharmas, they lack the potental for liberation. 
However, by virtue of some conducive conditions, 
along with some knowledge of the Buddhist teachings, 
they may adJust their ways somewhat and gain some 
degree of control over theIr lives. 


S/8) 


Trong phạm vi bát định tánh, có bỗn loại kết hợp 


tánh không xác định được khác nhau: 


1- giữa thanh văn và Bồ-tát; 
2- giữa duyên giác và Bồ-tát; 
3- giữa thanh văn, duyên giác và Bồ-tát, và 


4- giữa thanh văn và duyên giác. 


Trong số này, chỉ có ba nhóm đầu có bản chất Bồ- 
tát, và như vậy có khuynh hướng loại bỏ cả hai phiển 
não chướng và sở trỉ chướng, và có thể tiễn tới giác 
ngộ tương đương với chư Phật. 

Cuối cùng, những hữu tình không có bản chất 
giác ngộ (nhát xiển đê) là hạng người mãi mãi không 
thê đạt được giải thoát bởi vì họ thiếu khả năng cắt bỏ 
ngay cả phiển não chướng, đừng nói gì đến sở tri 
chướng. Sông một cuộc đời với ánh sáng tàn lụn bởi 
ngã chấp và pháp chấp, họ thiếu tiềm lực giải thoát. 
Tuy nhiên, vì vài điều kiện tốt cùng với vài kiến thức 
về Phật pháp, họ có thể điều chỉnh cách sống như thế 


nào và đạt được một mức độ chê ngự đôi với cuộc đời. 


373 


This kind of division 1n type refers to one's 
spiritual predisposition, or the character that one 1s 
born with. In the Yogacara context, this 1s a condition 
related to Innate seeds (see the discussion on Innafe 
seeds and newly perfumed seeds In chapter 5, “The 
Production of Things"). Because practitioners with the 
nature to overcome both the afflictive hindrances and 
cogmtftive hindrances possess an undefiled character 
destined for liberation, their nature 1s saild to be 
consfituted by Inherently uncontaminated seeds. 


The doctrine of distinction In five nafures asserts 
that when liberation 1s achieved, 1ts content differs 
according to whether or not one 1s endowed with the 
seeds of sravaka-hood, pratyekabuddha-hood, or the 
uncontaminated seeds of the bodhisattva 1n the eighth 
COnscIousness. Among living beings, there are some 
who can never attain any sort of liberation. 


One ofthe most surprising aspects of this doctrine 
of distinction 1n five natures 1S 1s clearly sfated 
declaration that some sentient beings lack the potential 
for liberation. While 1t was not the original intention of 
the Yogacaras to harshly single out a specIfic øroup, If 
1S only realistic to note that there are those who, having 
spent a long time sunk deeply in delusion, cannot 
mamifest liberation despIte their positive actlons. Thus 
they are said to lack the potential for liberation. 


374 


Sự phân chia ra từng loại người như thế nghiêng 
về mặt tinh thần, hay bản chất vốn có từ lúc mới sinh. 
Trong kinh văn của Duy Thức, đây là điều kiện liên 
quan tới những chủng tử câu sinh (xin xem lại phần 
thảo luận về chủng tử câu sinh và chủng tử mới được 
huận tập ở chương 5, “Sự phát sinh của các pháp. ”) 
Vì những hành giả với bản chất vượt thắng được piiển 
não chướng và sở tri chướng có đặc điểm thanh tịnh 
hướng đến giải thoát, nên bản chất của họ được tạo 
thành bởi những chủng tử câu sinh không bị nhiễm ô. 


Lý thuyết về sự khác biệt trong năm bản chất xác 
nhận là sự chứng đạt giải thoát sẽ có nội dung giải 
thoát khác biệt tùy theo hành giả được phú cho những 
hạt giống của quả vị thanh văn, duyên giác hay những 
chủng tử trong /ức thứ tám không bị nhiễm ô của Bồ- 
tát. Trong số hữu tình, có những người không bao giờ 
đạt được bất kỳ loại giải thoát nảo. 


Một trong những phương diện đáng ngạc nhiên 
nhất của thuyết về năm bản chất khác biệt này là lời 
tuyên bố rõ rệt rằng một vài hữu tình thiếu tiềm năng 
để giải thoát. Trong khi đây không phải là ý định của 
nhà Duy Thức khe khắt lựa ra một nhóm đặc biệt, đó 
chỉ là thực tế khi nhận thấy rằng có những người đã từ 
lâu chìm sâu trong vô minh, không thể thành tựu giải 
thoát mặc dù họ có những hành động tích cực. Vì vậy 
nên nói là họ thiếu tiềm năng giải thoát. 


3iộ 


Although the One Vehicle Buddhists who 
advocate the attainment of buddhahood by all sentient 
beings do not claim that this designation of a class of 
sentlent beings lacking enlightenment potential 1s an 
outright heresy, they do categor1ze 1t as an expedient 
teaching with the implicatlons of "expedlent" beIng 
that of Imnferlority. But this simple categorIzatlon as 
"expedlent Mahayana”" leaves us 1n an unsetled 
situation, which has generated significant debate since 
an early period. 


One of these debates took place during the third 
year of the Owa period (963), when Ryogen of the 
Tendai Sect of single vehicle Buddhism and Chusan of 
Kofukuji Temple debated over the 1nterpretation of the 
line contained 1n the second chapter of the Lotus Sutra 
which says: "among those who hear my dharma there 
are none who do not become buddhas." Considered to 
be a pivotal phrase 1n the Lotus Sutra discussing 
expedient means, 1t was understood as establishing the 
postion that all sentient beings become buddhas. 
Ryogen, In his aftack of Hosso Buddhism, cited this 
phrase from the Lotus Sutra as his trump card, 
declaring that Yogacara held a deviant Buddhist 
position. In doing so, he Interpreted the passagøe as 
such: "If there are people who hear my dharma, not 
one ofthem will not become a buddha." 


376 


Tuy rằng những Phật tử của Nhất thừa Phật Giáo 
chủ trương là mọi hữu tỉnh đều đạt được Phật quả, họ 
không nhìn nhận rằng việc định danh một loại hữu tình 
thiếu tiềm năng giác ngộ này có nghĩa họ hoàn toàn là 
ngoại đạo, nhưng xếp loại như thế vì là giáo lý phương 


tiện và ngầm hiểu “phương tiện” là hạng thấp kém. 


Nhưng sự xếp loại đơn thuần là “Đại thừa phương 
tiện” này đây chúng ta vào một tình thế không ổn, đã 
gây ra bàn cãi từ thời kỳ trước đây. 

Một trong những cuộc bàn cãi đã xảy ra vào năm 
thứ ba của triều đại Owa (963), khi Ryogen thuộc tông 
Thiên Thai của Nhất Thừa Phật Giáo và Chusan thuộc 
Hưng Thánh Tự tranh luận về sự diễn giải câu trong 
chương thứ hai của kinh Pháp Hoa “Trong đây, những 
ai đang nghe pháp của ta, không ai là sẽ không thành 
Phật.” Được xem là câu then chốt trong kinh Pháp Hoa 
bàn về phương tiện thiện xảo, câu này được hiểu như 
xác minh lập trường rằng tất cả hữu tình sẽ trở thành 
Phật. Ryogen, trong vụ công kích Pháp Tướng Tông, 
trích dẫn câu này từ kinh Pháp Hoa như lá bài chủ của 
ngài, tuyên bố rằng Duy Thức đi lầm đường. Để chứng 
minh, ngài diễn giải câu trên là “Nếu có người nghe 
pháp của ta, không ai trong số đó sẽ không trở thành 
Phật.” 


3/7 


However, 1n his response to Ryogen, Chusan of 
KofukuJi Temple reinterpreted the scriptural passage to 
read: "Even 1f there 1s someone who does hear my 
dharma, the one lacking the nature will not accomplish 
buddhahood." 


To be farr, Chusan's rendering ofthis line 1s rather 
forced. It does, nonetheless, provide one example of 
how to Interpret the Buddha's teaching by taking the 
postion that all sentient beings accomplish 
buddhahood, or holding to the distinction 1m five 
nafures was the subJect of repeated debate. In the days 
subsequent to this sectarian Owa debate, both sides 
đeclared victory. 


This disparity in view between all sentient beIngs 
becoming Buddha and distinction 1n five nafures 1S 
grounded 1n the difference between an 1dealistic poInt 
Of view and a realistic poInt of view. To the extent that 
members of each side attach to theIr own positlons, 
they will accomplish nothing more than continuing to 
traverse along parallel lines, and we can never expect 
any satilsfactory resoluion of the controversy. 
However, those of us who are trying to follow the 
Buddhist path should, regardless of the standponmnt, be 
wllling to ø1ve serlous consideration to the perspectives 
Of others. 


378 


Tuy nhiên, đáp lại Ryogen, Chusan của chùa 
Hưng Thánh diễn giải lại câu trong kinh rằng: “Cho dù 
nếu có những ai có nghe pháp của ta, người nào thiếu 
tánh sẽ không thành tựu được Phật quả.” 


Công bằng mà nói, Chusan diễn giải câu này hơi 
gượng gạo. Tuy vậy, Chusan đã đưa ra một thí dụ về 
cách diễn giải lời dạy của Đức Phật vẫn giữ lập trường 
rằng tất cả hữu tình thành tựu được Phật quả hoặc có 
sự khác biệt trong năm bản chất là chủ đề của cuộc bàn 
cãi. Những ngày sau cuộc bàn cãi về môn phái ở Owa, 


cả hai phía đều tuyên bố thắng cuộc. 


Góc nhìn khác nhau về những hữu tình đều trở 
thành Phật và những hữu tình có năm bản chất không 
giống nhau tóm lại dựa trên quan điểm lý tưởng khác 
với quan điểm thực tế. Tới mức độ mà thành phần mỗi 
bên bảo thủ lập trường của mình, các vị ấy sẽ không 
hoàn thành được điều gì khác hơn là tiếp tục di chuyển 
trên hai con đường song song với nhau, và chúng ta sẽ 
không mong đợi một sự giải quyết thỏa đáng cho buổi 
tranh luận. Tuy nhiên, chúng ta là những người đi theo 
con đường của Phật, không phân biệt lập trường của 
phe nào, nên sẵn lòng quan tâm đúng đắn quan điểm 


của người khác. 


379 


SENTIENT BEINGS LACKING THE 
NATURE EFOR BUDDHAHOOD 


In general, all schools of Mahayana Buddhism 
agree that all sentient beings possess the buddha-nature 
that all sentlent beings become buddhas. When our 
Interest in Buddhism 1s imitially sparked, or when we 
arouse a clear determination to seek enliphtenment, 
this Idea serves for us as a great unmistakable volce of 
encouragement which helps lift us up toward our goal. 
We are stronply encouraged by such phrases as "all 
sentlent beings possess the buddha-nature” or "each 
and every sentient being becomes a buddha." Our 
Interest in Buddhism 1s Increasingly stimulated, and 
our determination for the goal of enlightenment 1s 
steadily strengthened. This idea that each and every 
sentlent being becomes a buddha poinfs to an 1deal we 
can actively pursue, and something that we can use fo 
encourage others. 


However, this may become difficult when we 
consider that the prospect of all things manifesting 
liberation equally 1s untenable, and furthermore, that 
there are sentient beings lackimng the nature for 
liberaton. Admittedly, this 1s an unusual doctrine. 
However we should remember to never take the 
đivision Into five natures as either a standard by which 
others are measured ímm the Buddha-path, or as a 
teaching that coldly divides practitioners 1nto classes. 


380 


HỮU TÌNH THIẾU BẢN CHÁT ĐỀ THÀNH 
PHẬT 


Một cách tổng quát, tất cả những tông phái Đại 
thừa Phật giáo đều đồng ý là tất cả hữu tình đều có 
Phật tánh, tất cả hữu tình đều trở thành Phật. Khi sự 
quan tâm của chúng ta đối với Phật giáo bắt đầu thắp 
sáng, hay khi chúng ta bắt đầu quyết định đi tìm giác 
ngộ, ý định này giúp cho chúng ta một tiếng nói 
khuyến khích không sai chạy và nâng chúng ta lên con 
đường tiến về mục tiêu. Chúng ta được sách tấn mạnh 
mẽ qua những câu như “tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh” hay “mỗi mỗi chúng sinh đều sẽ thành một vị 
Phật.” Sự quan tâm của chúng ta đối với Phật giáo 
càng ngày cảng được phát khởi, và quyết tâm hướng về 
cứu cánh giải thoát được củng cô vững vàng. Ý tưởng 
mỗi mỗi hữu tình trở thành Phật này chỉ ra một lý 
tưởng chúng ta có thể tích cực theo đuổi, và chúng ta 
có thể sử dụng để khuyến khích người khác. 


Tuy nhiên, điều này có thể trở nên khó khăn khi 
chúng ta cân nhắc viễn tượng tất cả những gì biểu hiện 
sự giải thoát như nhau thì không đứng vững được, và 
hơn nữa, có những hữu tình thiếu bản chất để giải 
thoát. Phải công nhận đây là một thuyết ít dùng đến. 
Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là không bao giờ xem sự 
phân chia thành năm bản chất là tiêu chuẩn để đo 
lường người khác trên Phật đạo, hay là một lời dạy đề 
lạnh lùng phân chia các hành giả ra thành thứ lớp. 


381 


The theory of the distinction 1n five natures 1S 
something that should be taken up only In the context 
of ones own self-examination regarding ones own 
qualities. 


Buddhist Practice 


Throughout this book, we have touched briefly 
here and there on matters related to definng the 
Buddhists liíe on the path. or fath. From the 
beginning these have been lile more than cÏlumsy 
attempfs, so I would like once again here, 1n reflecting 
on the actualitles of practicing the Buddhist Way, to 


summar1ze with the following two main poInfs. 


The first 1s that no matter what, Buddhist practice 
must be based on the repeated examination of one's 
past activitles. But 1f this examination 1s not carried out 
through a clearly defined principle, then 1t will end up 
being nothing more than a bit of indulgence 1n one's 
memorIes, which does no one any good. Instead, 
wIthout falling Into self-recrimination, we should strive 
to examine ourselves using knowledge learned In the 
teachings of Buddhist scriptures. It wIll be at that trme 
that we first experlence a Buddhist form of self- 
reflection. 


382 


Lý thuyết phân chia ra thành năm bản chất là một 
việc chỉ nên dùng trong phạm vi tự quán chiếu những 


đặc tính của chính mình. 


Tu Tập Theo Đạo Phật 


Trong suốt cuốn sách này, chúng ta đã đề cập khái 
quát chỗ này một chút chỗ kia một chút những vấn đề 
liên quan đến việc định nghĩa đời sống của một Phật tử 
trên đường tu Phật hay tín tâm vào Phật. Ngay từ đầu 
những cô gắng còn vụng về, vì vậy ở đây một lần nữa, 
trong việc suy nghĩ về những thực tế khi tu tập theo 


Đạo Phật, tôi muốn tóm tắt lại hai điểm chính sau đây. 


Điều thứ nhất là dù thế nào chăng nữa, tu theo 
Phật phải dựa trên sự liên tục thẩm xét lại những hành 
động quá khứ của mình. Nhưng nếu sự thâm xét này 
không theo một nguyên tắc rõ ràng, cuối cùng sẽ không 
đi tới đâu ngoài một chút đắm chìm trong kỷ niệm, 
không ích lợi gì cả. Thay vào đó, để khỏi rơi vào việc 
tự buộc tội mình, chúng ta nên cô găng tự thầm xét, sử 
dụng kiến thức đã học được trong kinh Phật. Lúc đó 
lần đầu tiên chúng ta thể nghiệm được một hình thái tự 


quán chiêu. 


383 


The second essential point 1s that while taking this 
kind of sincere reflection, we create and develop a way 
of living our lives henceforth, remembering the 
Buddhist teachings and commnitting to them as a way of 
bettering ourselves. But from the perspective of 
sentlent beings lacking the nature for liberation, how 
do we do this? 


The previous statement, that “all beings possess 
the same nature of accomplishing buddhahood” pornts 
out that all lriving things can achieve liberation equal to 
that of the Buddha. What other feeling could we have, 
aside from utfer Joy, at hearing this proclamation? We 
are strongly encouraged by such a feeling, and almost 
naturally our Interest In enlightenment 1s amplified, 
and pure feelings toward liberation grow 1n strength. 


Though we may be charmed or encouraged by 
this notion, how shall we go about accumulating the 
virtues of self-examination, and how shall we reflect 
on the course we have taken to arrive at this poInt? 


"Self-exammaton" 1Immples the  realistic 
observation of the self. This 1s very easy to say, but 
since the task of observing the self Iimplies the 
observation of something that lacks any form, 1f there 
IS not some sort of method for conducting this 
observation, 1t wIÏll bear no fruit. 


384 


Điểm cốt yếu thứ hai là trong khi quán chiếu chân 
thành, chúng ta tạo nên và phát triển một lỗi sống cho 
đời mình từ nay trở đi, ghi nhớ lời Phật dạy và tuân 
hành như là một cách tự cải thiện. Nhưng trên bình 
diện những hữu tình thiếu bản chất giải thoát, làm thế 


nào chúng ta có thê làm được điêu này? 


Lời tuyên bố trước đây, “tất cả chúng sinh đều có 
bản tánh thành Phật” chỉ rõ là tất cả chúng sinh đều có 
thê chứng đạt giải thoát như Đức Phật. Chúng ta có thể 
có cảm giác gì, ngoải nỗi vui mừng tuyệt đối, khi nghe 
lời tuyên bố này? Cảm giác đó sách tấn chúng ta mạnh 
mẽ, và hầu như là đương nhiên chúng ta càng quan tâm 
mạnh mẽ hơn đến việc giác ngộ và cảng cảm thấy 
thanh tịnh hơn khi hướng về việc giải thoát. Tuy rằng 
chúng ta có thể bị quyến rũ hay được sách tấn bởi ý 
niệm này, làm sao chúng ta có thể tích lũy đức hạnh 
của việc tự soi xét, và làm sao chúng ta có thể quán 


chiêu trên quá trình tiên đên điêm này? 


“Tự thâm xét” ngụ ý quán sát thực tiễn về cái ngã. 
Điều này nói thì rất dễ, nhưng vì công việc quán sát 
ngã ngụ ý quán sát một vật không hình tướng, nếu 
không có một phương cách hướng dẫn sự quán sát này, 


sẽ không có kêt quả. 


385 


This 1s exactly what led to the construction of the 
extremely detailed organization ofthe mind and the list 
of varlous psychological functions provided by 
Yogacara As a result, a composte of eight 
COnsclousnesses was articulated, made up of the 
surface minds of the prior five conscIousnesses and the 
sixth consclousness, which undergo the strong 
infñuence of the deep minds of the eiphth, ai/aya- 
vữnana, and the seventh, mnas, consclousnesses. 
Moreover, as we have already seen, the fifty-one 
psychological functions were classified and analyzed 
1n detaill as the six groups of factors Including 
omnipresent, obJect-contingent, wholesome, prImary 
afflictions, secondary afflictions, and uncategorized. 
By utilizing this framework to help us shed light on the 
chan of our dally behavior, we might come to see our 
true selves. 


On the other hand, by conducting such self- 
examination through this kind of framework, we may 
fear that that which 1s uncovered wIll be too disgusting 
to gaze upon. With this thought, our feelings of elation 
camnot but fade away, and we gradually slide in gloom 
and fear of what may be discovered 1n this self- 
examination. 


But the number of Buddhist teachings 1s vast, and 
the content and meaning of each has a wide range of 
VarIefles and permuftations. 


386 


Điều này dẫn đến câu tạo cơ câu cực kỳ chi tiết 
của tâm và danh mục những chức năng khác nhau do 
Duy Thức Học đưa ra. 


Kết quả là một sự kết hợp tám thức được diễn tả, 
tạo thành lớp tâm bề mặt của điển ngũ thức và thức thứ 
sáu, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lớp tâm sâu kín là 
thức thứ tảm A-lại-da thức và thức thứ bảy Miqt-na 
thức. Hơn nữa, như chúng ta đã thấy, năm mươi mốt 
tâm sở được xếp loại và phân tích chỉ tiết ra thành sáu 
nhóm /âm sở gồm những /âm sở biến hành, biệt cảnh, 
thiện, phiên não chính, tùy phiên não, và bất định. Sử 
dụng cơ chế này giúp chúng ta soi sáng vào chuỗi tạo 
tác hằng ngày của chúng ta, để có thê thấy được bản 


ngã thực của chúng ta. 


Mặt khác, tiến hành tự thẩm xét qua cơ chế này, 
chúng ta có thể e ngại là những gì bộc lộ thì quá tệ hại 
không thể đối diện được. Nghĩ như thế, cảm giác hân 
hoan của chúng ta sẽ phai nhạt đi, và chúng ta dần 
dần rơi vào ưu sầu và lo sợ những điều có thể phát 
hiện trong vụ tự thẩm xét này. 

Nhưng kinh điển Phật giáo thì mênh mông, và nội 
dung nghĩa lý của mỗi bộ kinh có phạm vi rộng lớn và 
đa dạng. 


387 


By focusing on consolidated sets of practice, such 
as the six paramitas (donatlon, observaton of the 
precepts, forbearance, zeal, medhitative concentration, 
and wI1sdom) and four methods of wIinning people over 
(donation, kind words, altruistic activity, and working 
together with others), we find a stimulating, engaging 
method of self-examination and Buddhist practice. A 
buddha 1s a person who fully cultivates these Items to 
their final fruition. 


However, 1n the case of the six paramitas alone, 
the content of even a single 1tem can vastly mushroom. 
For Instance, donation 1s practiced In the context of the 
three rings of purIfy, and onÌy assumes 1fs full meaning 
when 1t 1s done selflessly and wIthout regret. While we 
may offer our possessions and knowledge to the people 
around us, we 1n fact attach to our act of g1ving, and 
further exacerbate our devotion to our own self. Out 
daily life normally functions 1n the context of ø1ving 
and receiving, and although we may donate regularly, 
this ends up becoming a maJor factor 1n the futtherance 
Of our aftachment to self. For those of us so deeply 
attached to our Ïlives, or to ourselves, donation done 
according to the principles of the three rings of purIty 
1s, honestly speaking, something far too large, far too 
deep, and far too difficult to be fully carried out. 


386 


Chú trọng vào những cách tu tập vững vàng, như 
lục độ (bó thi, trì giới, nhân nhục, tỉnh tấn, thiên định 
và frí tuệ) và tử nhiễp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, và 
đồng sự), chủng ta tìm được một phương pháp hào 
hứng, lôi cuôn đề tự thâm xét và tu tập theo đạo Phật. 
Một vị Phật là một người tu tập trọn vẹn những pháp tu 
này cho tới kết quả viên mãn. 

Tuy nhiên, trong trường hợp của /c đó, nội dung 
một độ cũng có thể rất phong phú. Thí dụ như, bố thí 
được thực tập trong phạm vi tam luân không tịch, và 
chỉ được xem là đầy đủ ý nghĩa khi thi hành một cách 
vô ngã và không hối tiếc về sau. Trong khi có thể hiến 
tặng vật sở hữu và kiến thức (ải thí và pháp thí) của 
chúng ta cho những người chung quanh, thật ra chúng 
ta chấp vào hành động cho, và xa hơn nữa gia tăng ngã 
chấp. Đời sống hằng ngày của chúng ta thường tiến 
hành cho và nhận, và tuy rằng chúng ta có thể cho một 
cách đều đặn, cuối cùng trở nên một yếu tô chính trong 
việc chấp vào bản ngã nhiều hơn. Đối với những người 
chấp chặt vào đời sống, vào tự thân, bố thí trên nguyên 
tắc tam luân không tịch, thành thật mà nói, muốn thi 
hành vẹn toàn là một điều quá lớn, quá sâu, và quá khó 
khăn. 


389 


Within the three rings are contamed the 
ramifications that when someone comes ro beg from 
us, we completely offer up our very own existence. lf 
ISÃÏ a proces that demands perfect and entire 
commitmert. 


If we take Iinto consideration such statements as 
"all sentient beings possess the buddha-nature” and 
"each and every sentent being accomplishes 
buddhahood," from this perspecive of those 
encountering the very Arst challenging practices of the 
paramitas, who 1n the world can be so bold as to 
proclaimm "I have the buddha-nature withinn me”? We 
Instead begin to feel as If we are the one who 1s 
furtthest from the buddha-realm a disheartening 
conclusion, to say the least. 


Thouph we are encouraged by the Buddhist 
expression “all sentlent beings possess the buddha- 
nature” and may rejolce at knowing that we may 
eventually arrive to the state of buddhahood, on the 
other hand 1f I reflect on and examine the "I” who 1s 
supposed to arrive to this state of buddhahood, 1t seems 
1mpossIble. 


There 1s a considerable gap here, between this 
declaration of the possession of buddha-nature and 
what I actually see in myself based on rigorous self- 
reflection. How did earlier Yogacara masters perceive 
and address this problem? 


390 


Trong phạm vi của tam luân có những phân khi có 
ai đên xin xỏ, chúng ta hoản toàn hiên tặng ngay cả 
thân mạng này. Đó là một tiên trình đòi hỏi một sự 


hiên tặng toàn hảo và trọn vẹn. 


Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về những câu như “tất 
cả hữu tình đều có Phật tánh” và “mỗi mỗi hữu tình 
đều có thể thành tựu Phật quả,” đối với những người 
gặp sự thách thức đầu tiên khi tu tập lục độ, ai là người 
trên thế giới này có thể mạnh dạn tuyên bồ là “trong tôi 
có Phật tánh”? Thay vào đó chúng ta bắt đầu cảm thấy 
mình là người ở xa chỗ Phật nhất - một kết luận đáng 


làm nản lòng, nêu khiêm nhượng mà nói. 


Tuy câu của Phật “Tất cả các hữu tình đều có Phật 
tánh” sách tấn chúng ta và chúng ta có thể cảm thấy 
vui mừng khi biết là cuối cùng mình có thể tới được 
Phật quả, mặt khác, nếu tôi quán chiếu và thấm xét về 
cái “tôi”, người được xem như sẽ chứng đạt Phật quả, 
hình như không thê được. 

Có một khe hở khá lớn ở đây, giữa lời tuyên bố có 
Phật tánh và điều tôi thật sự thấy trong con người của 
tôi khi tự quán chiếu nghiêm ngặt. Các bậc thầy Duy 
Thức thời kỳ đầu hiểu và giảng về vấn nạn này như thế 


nào? 


391 


Jokel resolutely studied the psychological factors 
that compose the mind according to Yogacara, and 
used them to earnestly examine himself Hs 
đescriptions of the experlence sftate that: 


If I desire to enter the vast and great entrance to 
the mind, my nature 1s not equal to the task. 

IfI want to practice Just a little bit of cultivation, 
my mind 1s difficult to rely on. 


He 1s stating that although liberation 1s hoped for, 
and we have the Inclination to seek enlightenment, 
through self-reflection we realize that we are not 1n 
possession of the qualitles necessary to consummafe 
that Iintention. Based on this awareness, we then think 
that perhaps 1t 1s possible to only practice a portion of 
the Buddhist path. But by reflecting deeply, we see that 
the mind 1s something that cannot really be relied 


upon. 


Ths pronouncement 1s ¡Indeed  somewhat 
disheartening. For the purpose of transcending our 
everyday lives and seeking enlightenment, what else 
can we rely upon 1fnot our own minds? This thing that 
I call "myself" 1s truly a deluded being, distant from 
the buddha-realm, and Jokel 1s fully consumed by this 


realization. 


302 


Jokei quyết định nghiên cứu về những yếu tố tâm 
lý cầu tạo tâm theo Duy Thức, và sử dụng một cách 
nghiêm chỉnh để quán sát chính mình. Ông mô tả kinh 


nghiệm như sau: 


Nêu tôi muôn vào cánh cửa rộng lớn của tâm, bản 


chât của tôi không làm được việc đó. 


Nếu tôi muốn tu tập một chút thôi, rất khó trông 

cậy ở tâm tôi. 

Ông nói răng tuy sự giải thoát có thể hy vọng 
được, và chúng ta có khuynh hướng tìm sự giác ngộ, 
qua việc tự quán chiếu chúng ta nhận ra rằng mình 
không có những đặc tính cần thiết để hoàn thành ý 
muốn đó. Dựa trên sự hiểu biết này, chúng ta nghĩ rằng 
mình chỉ có thể thực tập một phần nào trên Phật đạo. 
Nhưng bằng cách quán chiếu sâu xa hơn, chúng ta thấy 
rằng tâm là một điều gì thật sự không có thể trông cậy 


được. 


Lời tuyên bố này quả thật hơi đáng nản. Với mục 
tiêu thăng tiến đời sống hằng ngày và tìm giác ngộ, 
chúng ta có thể trông cậy vào điều gì khác hơn chính 
tâm của chúng ta? Cái mà tôi gọi là “chính tôi” chính 
là một sinh mạng giả huyễn, cách xa cõi Phật, và Jokei 


hoản toàn bị ám ảnh bởi nhận thức này. 


393 


The Yogacara teaching of sentient beings lacking 
the narure for liberation that underlies these phrases, 
"my nature 1s not equal to the task” and "my mind can! 
be relied upon; 1s poInting to no one other than 
Ourselves. 


Perhaps 1t 1s by becoming separated from the 
buddha-realm like this, and becoming completely 
ambivalent about mind and body, that we can single- 
mindedly seek the Buddhas warmth. Jokei has 
conJectured that 1t may be precisely because one lacks 
the nature for liberatlon that this "I” seeks out the 
empowerment of the buddhas and wishes for 
liberation. Furthermore, 1t Is the sentient being who 
lacks the nature for liberatlon who can come to the 
level of sincerely seeking liberation, and one-pointedly 
desiring the Buddhas enliphtenment. Here Jokers 
thought on the matter reaches 1ts final conclusion: 


By means of none other than my foolishness, I 
know my possession ofthe Great Vehicle nature. 


lf there 1s not even a sfate of [two-vehicle] 
extinction, how could I possibly be lacking the 
[buddha-]nature? 


The "nature of the Great Vehicle” refers to the 
requiste qualiles for attaning cenlightenmert. 
Although 1t sounds contradictory, 1t 1s only when we 
are able to truly reflect on our own folly that we are 
able to know what we possess within our being, the 


capability of manifesting liberation equal to that of the 
Buddha. 


394 


Giáo lý Duy Thức về những hữu tình thiếu tánh 
để giải thoát nhắn mạnh những cụm từ này, “tánh tôi 
không thể làm điều đó được” và “không thể trông cậy 
vào tâm tôi được,” chỉ là để chỉ chính chúng ta. Có lẽ 
là bằng cách tách ra khỏi cõi Phật như thế, và trở nên 
hoàn toàn không chắc chắn về tâm và thân, chúng ta có 
thể chú tâm vào việc tìm kiếm lòng từ của đức Phật. 
Jokei đã cho sự kiện người ta thiếu tánh để được giải 
thoát có thể đúng vì cái “tôi” này đi cầu xin sức mạnh 
từ chư Phật và ước mong được giải thoát. Hơn nữa, 
hữu tình nào thiếu tánh để giải thoát là người có khả 
năng đạt được mức chân thành tìm sự giải thoát, và chỉ 
chú tâm ước mong được giác ngộ của Phật. Ở đây 
Jokei đi đến kết luận: 

Bởi chính sự vô minh của tôi, tôi biết tôi có tánh 

Đại Thừa Vĩ Đại. 

Nếu không có ngay cả một trạng thái tận diệt của 


nhị thừa, làm sao tôi có thể không có [Phật] tánh? 


Bản chất của Đại Thừa ám chỉ những đặc tính cần 
thiết để đạt đến giác ngộ. Tuy nghe có vẻ mâu thuẫn, 
chỉ vì khi có thể thật sự quản chiếu vô minh của chính 
mình ta mới biết ta có nơi mình khả năng biểu hiện sự 


giải thoát tương đương với sự giải thoát của Đức Phật. 


395 


We should read this passage knowirng that It was 
at precisely the moment of writing that Jokel felt 
released from his feelngs of deep depression 
engendered by the conviction of a lack of buddha- 
nature as taught by his own Yogacara school, and that 
he was able to take a great leap forward toward 
enlightenment. Hence, we can say that 1t was precIsely 
the depth of his awareness of himself as a sentient 
being lacking buddha-nature that made him take his 
first step Into the buddha-nature. His arrival to this 
critical Juncture was based on nothing other than his 
single-minded, penetrating self-examination. And this 
self-examInatlon was greatly advanced and deepened 
by his awareness of the composition of the mind and 
I{š varlous psychological functions, as articulated by 
the Yogacaras. 


DEVELOPMENT of the 
INTRINSIC UNCONTAMINATED SEEDS 


The doctrine of the five natures can only be 
properly understood 1n the context of a profound self- 
examination. If we simply accept the five natures as 
some sort of doctrinal classification, 1ts deep religIous 
sipgnificance 1s utterly lost. Yogacara opponents 1n the 
Tiantai school evaluated this doctrinne as "expedIlent 
great vehicle"” In some sense, a classificaton that 
Originates within derogatory 1nfention. 


396 


Chúng ta nên đọc đoạn này để biết chính vào lúc 
đang viết, Jokey cảm thấy mình thoát được nỗi buồn 
sâu thăm vì tin chắc mình thiếu Phật tánh do chính 
tông phái Duy Thức của ông chỉ dạy, và ông cảm thấy 
mình có thể tạo một bước nhảy vọt hướng về giác ngộ. 
Do đó, có thể nói rằng chính sự tỉnh thức sâu xa chính 
ông là một hữu tình thiếu Phật tánh đã khiến ông dấn 
bước đầu tiên vào Phật tánh. Ông đạt đến chỗ gay go 
nảy không căn cứ trên điều gì khác ngoài sự tự quán 
chiếu thâm sâu và chuyên nhất. Tự quán chiếu đã tiến 
triển xa nhờ ông tỉnh thức về cấu tạo của tâm và các 


chức năng tâm lý, như các nhà Duy Thức đã nói. 


SỰ PHÁT TRIÊN NHỮNG CHỦNG TỬ 
CÂU SINH KHÔNG NHIÊM Ô 


Lý thuyết về năm bản chất có thể chỉ được hiểu 
trong phạm vi tự quán chiếu sâu xa. Nếu chúng ta đơn 
thuần chấp nhận năm bản chất như một kiểu phân loại 
về lý thuyết, ý nghĩa tôn giáo sâu xa hoản toàn mất hết. 
Những nhà đối lập với Duy Thức trong tông Thiên 
Thai đánh giá lý thuyết này như là “phương tiện đại 
thừa” trong một nghĩa nào đó, một kiểu phân loại bắt 


nguồn từ sự cô ý phạm thượng. 


397 


Criticism of others 1s something to always be 
restrained, or even better, not done at all. If we who are 
deeply attached to our selves, and who are under the 
sway of negative menfal factors such as conceit and 
envy, compare ourselves with others and crificize them 
while abiding In this condition, we cannot but end up 
dong nothimng but pralsing ourselves, and either 
slandering others or envying them. 


Thus, the warning agaInst "pralsing oneself and 
disparamng others” Is a standard mmJunction 1m 
Buddhism. It 1s specifically proscribed 1n such texts as 
the Bodhisattva Precepts. But 1t 1s not simply the case 
that we should avoid praisng ourselves and 
disparaging others. What 1s really implied by this idea 
1s the vifal Importance of one's continued deepening of 
one's practice of self-examination. 


If I reflect on myself sincerely, 1snt 1t nothing but 
an afflicted "I" that 1s coming and going, no matter 
what-nothimng but the same deluded me? And 1snt 1t 
that this "I" 1s seeking the mind of liberation, the true 
enlightenment that lacks deceit and falsehood? At this 
point, the matter of whether "I” am actually in personal 
possession of the basic qualiies for becoming a 
buddha 1s not really especially Important. The only 
thing that matters 1s that I truly want to seek the state 
of enlightenmert. 


396 


Phê phán người khác là điều gì luôn luôn phải 
dừng lại, tốt hơn nữa là đừng làm. Nếu chúng ta là 
những người chấp chặt vào bản ngã của mình, và là 
những người bị những âm sở tiêu cực như fđm sở mạn 
và íật đố sai sử, chúng ta so sánh mình với những 
người khác và phê phán họ trong khi chúng ta đang 
lâm vào tình trạng đó, chúng ta rốt cuộc không làm 
điều gì khác ngoài việc tự khen mình hoặc là phi báng 
người khác hay đồ ky với họ. 


Do đó, sự cảnh báo về “khen mình, chê người” là 
một huấn thị trong Phật Giáo. Đây là giới cắm trong 
những kinh như 8ổ-/á¿ Giới. Nhưng không phải đơn 
thuần là trường hợp chúng ta tránh việc tự khen mình 
và chê bai người khác. Điều thực sự được bao hàm 
trong ý niệm này là việc tiếp tục đào sâu thực hành tự 
quán chiếu rất quan trọng và thiết yếu. 

Nếu tự quán chiếu chân thành, có phải chắng là 
cái gì ngoài “cái tôi” đầy phiền não, đến và đi, dù là gì 
chăng nữa, cũng chỉ là một cái tôi hư huyễn? Và phải 
chăng “cái tôi” này đang đi tìm tâm giải thoát, một sự 
giác ngộ chân thực không phải giả đối và ảo tưởng? Ở 
điểm này, vấn đề có phải “tôi” thật sự là con người vốn 
có những tánh chất căn bản để trở thành một vị Phật 
hay không thì thật sự không quan trọng. Điều quan 
trọng ở đây là tôi thực sự muốn tìm tâm trạng giác ngộ. 


399 


The mode of this seeking 1s one of utterly pure 
singlemindedness In seeking something like 
enlightenment, which lacks deceit and falsity, why 
should we be lacking the prerequisite nature? Jokei 
explains: "By none other than my foolishness, [ know 
my possession ofthe øreat vehicle nature: Ifthere 1s not 
even a sfate of [two-vehicle] extinction, how could I 
possibly be lacking the [buddha-]nature ?" This great 
moment of conviction 1s a point at which one reaches 
the limts of human conception. We realize that we 
possess the buddha-nature, and naturally come to the 
clear convictlon that 1f even I am endowed with the 
buddha-nature, 1t should naturally follow that all 
persons must be endowed with the buddha-nature. 


To express the notion that all sentient beings 
possess the buddha-nature In Yogacara technical 
language, we would say that all living beings are 
endowed with ¡inherent uncontaminated seeds of 
bodhisattvahood 1n the latent reglions of the1r 
conscIousnesses. However, we must remember that the 
sftoraøe of Innate seeds 1n the al4ya-vjnana 1S 
unconfirmed. Jokers personal aSserflon 
notwithstanding, the existence or non-existence of the 
buddha-nature, and the existence or non-existence of 
the Innate uncontaminated seeds of the bodhisattva 1s 
something fundamenfally unknowable to us. 


400 


Phương thức đi tìm là hoàn toàn chú tâm. Trong 
việc đi tìm một điều là giác ngộ, không phải giả đối và 
ảo tưởng, tại sao chúng ta lại phải thiếu Phật tánh? 
Jokei giải thích là “Bằng chính vô minh của tôi, tôi biết 
là tôi có bản chất đại thừa; nếu không có ngay cả một 
trạng thái tận diệt của nhị thừa, làm sao tôi lại không 
có Phật tánh?” Giây phút tuyệt vời khi xác tín là lúc ta 
đạt tới những giới hạn nhận thức của con người. Chúng 
ta nhận ra rằng chúng ta có Phật tánh, và đương nhiên 
với sự xác tín rõ rệt sẽ là ngay khi tôi có sẵn Phật tánh, 
chắc chắn tiếp theo là tất cả mọi người cũng phải có 
sẵn Phật tánh. 

Để diễn tả ý niệm là tất cả hữu tình đều có Phật 
tánh theo thuật ngữ Duy Thức Học, chúng ta nên nói 
rằng tất cả chúng sinh đều có sẵn những chủng tử 
không nhiễm ô của quả vị Bồ-tát năm trong những 
vùng tâm thức tiềm tàng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ 
rằng kho chứa những chủng tử câu sinh đó trong 4-i¡- 
da thức không được xác nhận. Theo sự quả quyết của 
riêng Jokel, sự hiện hữu hay không hiện hữu của Phật 
tánh, và sự hiện hữu hay không hiện hữu của những 
chủng tử câu sinh không nhiễm ô có tính chất Bồ-tát, là 


một điều đôi với chúng ta không thê hiệu nôi từ cơ bản. 


401 


The only one who 1s able to know this 1s the 


Buddha, the only one who has overcome them himself. 


We understand that we need to single-mindedly 
strive toward enlightenment, and practice the Buddha's 
teachings 1n our daily lives. While all beings are 
endowed with this so-called buddha-nature, they are 
not yet perfected buddhas. If this potentialty to 
become buddha 1s not limtlessly developed, 1t 1s a 
terrible waste. A person may be equipped with the 
inherent uncontaminated seeds of bodhisattvahood, but 
1f he fails to develop, mamifestly activate, and amplify 
these unconftaminated seeds, then realistically 
speakmng, 1í 1s the same as If these Innate 
unconfaminated seeds did not exist at all. Yogacara 
Buddhism challenges us to develop the potential we 


are naturally endowed with. 


The ability to manifest liberation equal to that of 
the buddha 1s an extremely subtle quality, so we should 
not make lipght Judgments regarding 1ts existence or 
non-existence. The matter of whether or not we are 
endowed with qualities within ourselves that will allow 
us fO overcome varlous obstacles and arrive at 


enlightenmernt 1s something of great 1nferest to us. 


402 


Người duy nhất có thể biết điều này là Đức Phật, 


người duy nhất đã chính mình vượt thắng tất cả. 


Chúng ta hiểu là mình cần chú tâm nỗ lực hướng 
đến giác ngộ, và tu tập trong đời sống hằng ngày theo 
lời dạy của Đức Phật. Trong khi tất cả chúng sinh đều 
có sẵn điều được gọi là Phật tánh, họ chưa phải là Phật. 
Nếu tiềm năng trở thành Phật này không được phát 
triển hết mức, thật là một sự phí phạm ghê gớm. Một 
người có thể hàm sẵn những chủng tử câu sinh không 
nhiễm ô của quả vị Bồ-tát, nhưng nếu người đó không 
phát triển, không làm hiện hành sinh động và khiến 
tăng trưởng, thực tế mà nói, cũng giống như những 
chủng tử không nhiễm ô này chưa hề có mặt. Duy 
Thức Học Phật Giáo đòi hỏi chúng ta phát triển khả 
năng tiềm tàng vốn sẵn có. 

Khả năng hiển lộ sự giải thoát bằng với Phật là 
một khả năng cực kỳ vi tế, vì vậy chúng ta không nên 
có những phán đoán khinh xuất đối với sự hiện hữu 
hay không hiện hữu. Vẫn đề chúng ta có sẵn những khả 
năng cho phép chúng ta vượt thắng chướng ngại và đạt 
được giác ngộ hay không là mối quan tâm lớn đối với 


chúng ta. 


403 


However, I1f we look closely at this same self who 
1S concerned about the possession or non-possession of 
the buddha-nature, and we take the position that there 
1s no buddha-nature, we wIll be unable to manIfest 
complete liberation. Despite the practice of a Buddhist 
lifestyle, we will end up im a condition where 1t 1s 
difficult not to feel that our efforts have been 1n vain. 
One who 1s operating under this kind of noflon 1s 
certainly not attempting to follow the Buddhist path, 
and can even be seen as "lacking the predisposition for 
buddhahood." 


Jokel, disgusted with his own delusion, no longer 
had room 1n his mind for worrying about the presence, 
or lack, of the buddha-nature. Whether or not one has 
the potenfial to reach the state of the Buddha, this "I" 
desires the Buddha's peace of mind. Of course, 1fwithin 
myself'!" lack the buddha-nature, "Ï” cannot attain 
enlightenment. But even 1fT can attam 1t, I would like 
to move a single step, or even a half-step, toward the 
buddha-realm. Jokel, who deeply respected this kind of 
determination, understood this to be nothing but 
precIsely the Mahayana nature as 1t should be. Within 
that determination, one must attempt to tread the 
Buddhist path, and persist 1n 1t. 


404 


Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát kỹ cùng cái ngã 
đang quan tâm về có sẵn hay không có sẵn Phật tánh, 
và nếu công nhận là không có Phật tánh, chúng ta sẽ 
không thể hiển hiện được sự giải thoát viên mãn. Mặc 
dù tu tập theo Phật Giáo, cuỗi cùng chúng ta sẽ lâm 
vào hoàn cảnh dễ dàng thấy được những nỗ lực của 
mình đã vô ích. Một người sống theo ý niệm này chắc 
chăn sẽ không cố gắng đi theo Phật đạo, và có khi còn 


bị xem là “thiếu bẩm chất đề thành tựu Phật quả.” 


Jokel, chán ghét sự vô minh của chính mình, 
không còn tâm trí nào để lo lắng về sự hiện hữu hay 
không hiện hữu của Phật tánh. Dù ta có hay không có 
tiềm năng đề thành Phật, cái “tôi” này vẫn ao ước tâm 
an bình của Đức Phật. Dĩ nhiên, nếu trong chính tôi, 
“tôi” thiếu Phật tánh, “tôi” không thể nảo chứng đạt 
giác ngộ. Nhưng ngay cả khi tôi không đạt được giác 
ngộ, tôi cũng muốn tiễn một bước, hoặc chỉ nửa bước 
hướng về cõi Phật. Jokei, người rất tôn trọng nhận định 
này, hiểu đây chỉ là bản chất Đại Thừa đích thị và phải 
như thế. Với sự nhận định này, ta phải nỗ lực tiến bước 


trên Phật đạo, và kiên trì như thế. 


405 


There, leaving aside the matter of the possession 
of Innate uncontaminated seeds, a wonderfUl 
opportunity presents 1fself to gradually turn that so- 
called concealed nature Into something powerfUl. 


In response to the question of what happens to a 
person who lacks the uncontaminated seeds of the 
bodhisattvahood (not to menton the seeds for 
pratyekabuddha-hood, or sravaka-hood), Yogacara 
Buddhism teaches that the practice of a Buddhist 
lifestyle wIll still bring great beneft at a level 
appropriate to the character of the Individual. This 
means that there will be an enhancement for the 
individual In his place within the commumity, as well 
as an 1Improvement In ones 1nsight based on the 
calming effect that comes to body and mind. When 
teaching the ten precepts to the people, the Venerable 
Jiun (Onko; 1718-1804) characterized the ten precepts 
as "the way to become a human being." This should be 
a maxIm 1n our dally lIves. 


406 


Để qua một bên vấn đề sở hữu những chủng tử 
câu sinh không nhiễm ô, thế rồi một địp may tuyệt vời 
sẽ xuất hiện làm cho điều gọi là bản tánh bị che lắp dần 
dần trở thành một thứ đầy năng lực. 

Để trả lời câu hỏi điều gì sẽ xảy ra cho một người 
thiếu những chủng tử của quả vị Bồ-tát (khoan nói tới 
những chủng tử của những quả vị thanh văn và duyên 
giác), Duy Thức Học Phật Giáo dạy là sự tu tập theo 
lỗi sống Phật giáo sẽ mang lại lợi lạc lớn ở mức độ 
thích hợp với đặc tính của từng người. Điều này có 
nghĩa là sẽ có thăng tiến ngay vị trí của mỗi người 
trong cộng đồng, đồng thời có tiến bộ về tuệ giác của 
người đó dựa trên kết quả thân tâm an tĩnh. Khi dạy 
cho đại chúng, Hòa Thượng Nghĩa Vân (Onko; 1718- 
1804) mô tả mười giới như “phương cách để trở thành 
một con người.” Câu này phải là châm ngôn cho đời 
sông hằng ngày của chúng ta. 


x 


407 


Chapter Ten: The Distance to Buddhahood 


WHAT ORDINARY PEOPLE COGNIZE and 
WHAT BUDDHAS COGNIZE 


Human beings, along with all the things 1n thelr 
environment, are born, extinguished. and changing 1n 
every single moment. There 1s not a single thing that 1s 
Iinvariable and substantial. We are told that when the 
Buddha guided deluded people to the world of 
enliphtenment, that this 1s the kind of teaching he 
offered. Buddhist teachings assert that 1Ÿ one can 
completely Internalize these two points, one will 
achieve a considerable level of mental equanimity. 


To restate the truth taught by Sakyamumi, all 
things are brought Into existence based on a wide range 
Of causes and conditions. All things (all dharmas), 
whether they be psychic or material phenomena, occur 
because varlous elements harmonIze temporarilly 1n 
speclfic conditlons. Not being established for more 
than an instant, they absolutely do not exiIst as fixed, 
unchanging substances. Therefore, once the provIsional 
combination disinteprates, all phenomena disappear at 
once. In this way, all dharmas are 1n a continual state 
of flux. 


408 


Chương Muởi: Quãng Đường tới Phật Quả 


PHÀM PHU NHẬN THẦY GÌ và CHƯ PHẬT 
NHẬN THẦY GÌ 


Con người, cùng với tất cả mọi thứ chung quanh, 
được sinh ra, chết đi và thay đổi từng mỗi phút giây. 
Không có riêng một thứ nào không thay đổi và có thực 
chất vững bền. Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta như thế 
khi dẫn dắt chúng sinh vô minh đến bờ giác ngộ, và đó 
là giáo pháp Ngài đã ban cho chúng ta. Pháp Phật quả 
quyết rằng nếu ta có thể tiếp thu được hai điều kế trên, 


sẽ đạt được tâm hồn thanh thản ở mức độ đáng kê. 


Đề trình bày lại chân lý Đức Thích-ca chỉ dạy, tất 
cả mọi vật đều sinh ra căn cứ trên phạm vi rộng lớn 
của nhân và duyên. Mọi vật (các pháp), dù là hiện 
tượng tâm lý hay vật chất, xuất hiện vì những yếu tô 
khác nhau hòa hợp tạm thời với nhau tùy theo duyên. 
Vạn pháp không được thành lập lâu hơn chốc lát, nên 
không thể nào hiện hữu như những thực thể cố định, 
bất biến. Vì vậy, một khi sự kết hợp tạm thời tan rã, tất 
cả mọi hiện tượng biến mất ngay lập tức. Như thế vạn 


pháp đều ở trong tình trạng biến đổi liên tục. 


409 


In Yogacara, this manner of occurrence 1s called 
the dependently arisen nature (paratantra-svabhava), 
meaning that things only exist by virtue of the1r 
relatlonships with other things. All things 1m this world 
exIst only through this dependently arisen nature. Thus 
our eIght conscIousnesses and all of our various mental 
functions exist like this, and most Importantly 
cogmition 1tself has this dependently arisen character. 
Nonetheless, we grasp to all cogmitive obJectfs, assume 
them to be substantial, and attach firmly to them. This 
mental function, which occurs in the sixth and seventh 
ConscIousnesses where one understands all dharmas to 
exIst substantially, 1s called the nature of attachment to 
that which 1s pervasively discriminated (parikalpita- 
svabhava). We apprehend those things that have a 
dependently arisen nature by covering them with the 
net of attachment. Since we understand the things that 
are actually in a constant state of flux as having a fixed 
appearance, the things that are cognized by we 
ordinary persons are said to be false deceptions. Our 
paInful lives are rigidly established on the basis of this 
false cognifion, and once formed, are diffcult to 


change. 


410 


Trong Duy thức, thể cách xảy ra như thế này được 
gọi là fính y tha khởi (paratantra-svabhava), nghĩa là 
các pháp chỉ hiện hữu vì có liên hệ với những pháp 
khác. Tất cả vạn pháp trên thế giới này hiện hữu qua 
tính y tha khởi. Vì thế tắm thức và tất cả những tâm sở 
khác nhau của chúng ta đều hiện hữu theo như thế, và 
sự nhận thức quan trọng nhất là tự có /ính y tha khởi 
này. Tuy nhiên, chúng ta chấp dính vào tất cả những 
đối tượng nhận thức, cho là có thực chất bền vững, vả 
chấp chặt vào đó. 7m sở này, xảy ra trong /hức thứ 
sáu và thứ bảy nơi ta hiểu tất cả các pháp hiện hữu một 
cách vững bèn, được gọi là fính biến kế (sở) chấp. 
Chúng ta nắm những pháp có fính y tha khởi bằng cách 
phủ lên một mạng lưới chấp dính. Vì hiểu vạn pháp 
thật sự đều ở trong trạng thái liên tục thay đôi nhưng 
có một dáng ngoài cố định, nên các pháp được phàm 
phu chúng ta nhận thức đều là nhận thức sai lạc. Cuộc 
đời đầy khổ đau của chúng ta được hình thành một 
cách cứng ngắc trên căn bản nhận thức sai lạc này, và 


một khi đã được thành hình thì khó thay đổi. 


411 


All things are comprised as nothing but the 
temporary combinations of a multitude of conditlons, 
which im thelr process of going from formatlon to 
extinction are In a confinual state of change. In order 
for this character of existence to be personally 
wWltnessed, one must cease 1n being trapped by 
pervasive conceptual reificaton of things that are 
actually dependently arlsen. Yogacara Buddhism 
teaches that when one becomes separated from this 
habit of mistaken attachment, and correctly sees 
oneself and all the things that surround oneself from 
the perspective of their dependently arisen nature, the 
originnal mode of existence of each thing appears 
magnificently before us. This 1s precisely the content 
of the Buddha's cognition, and this pure cognmiftlon of 
the dependently arisen nature 1s expressed by the 
technmcal term perfectly realized true nature 
(parinispanna-svabhava). 


These three modes of cognition-the nature of 
attachment to that which 1s pervasively điscriminated, 
the dependently arisen nature, and the perfectly 
realized true nature-are known as the three natures. 


An analogy has been used for centurles tfO 
describe the three natures. A person walking on a path 
durng the niph( sees a discarded rope, and 
misconsfrues 1t to be a snake, and 1s thus frightened. 


412 


Tất cả các pháp chỉ là sự kết hợp tạm thời của vô 
số nhân duyên, một quá trình đi từ trụ đến diệt và ở 
trong một trạng thái liên tục thay đổi. Đề thực chứng 
đặc tính hiện hữu, ta phải đừng bị kẹt vào ý niệm cụ 
thể hóa đã thâm nhập vào vạn vật hiện hữu thực sự do 
duyên sinh. Duy Thức Học Phật Giáo dạy răng khi ta 
tách ra khỏi thói quen chấp dính lầm lẫn này, và quan 
sát một cách chính xác chính mình và các pháp chung 
quanh trên bình diện của /ính y tha khởi, thể cách hiện 
hữu nguyên thủy của mỗi pháp sẽ xuất hiện một cách 
huy hoàng trước mắt chúng ta. Đây đích thực là nội 
dung nhận thức của Đức Phật, và sự nhận thức thanh 
tịnh này của lý duyên khởi được diễn tả bằng thuật ngữ 


viên thành thật (parinishpanna-svabhava). 


Ba cách nhận thức này - biến kế chấp tính, y tha 


khởi tính và viên thành thật tính - là tam tính. 


Một câu chuyện tương ứng mô tả fam tính đã 
được kể lại qua bao nhiêu thế kỷ. Một người đi trên 
đường vào ban đêm thấy một sợi dây thừng bỏ bên 
đường, và tưởng lầm đó là con rắn, và vì vậy anh ta sợ 


hãi. 


413 


However, with another hard look, carefully 
scrutinizing the “snake” 1t becomes clear that It was 
merely a rope. The rope comes to be known as a rope. 
As the person considers this further, he becomes aware 
that there 1s actually no substance of a rope, but that If 
1S a composife made up of numerous strands of hemp, 


and 1s only provisionally labeled as a rope. 


This 1s called the analogy of the snake, rope, and 
hemp. The awareness of the hemp 1s equivalent to the 
perfectly realized true nature; the awareness that the 
TOpe 1s composed of the varlous causes and conditions 
of the hemp shows the dependently arisen nature. And 
the mistaken understanding of the rope to be a snake 
represents the nature of attachment to that which 1s 
pervasively đdiscriminated. This three natures doctrine 
1S one ofthe most Important in Yogacara Buddhism. 


Here, we have given nothing but the barest 
Iintroduction to the teaching of the three natures, but 
hopefully the path that 1s to be advanced upon has been 
sufficlently described. Iís orlentaton leads toward 
extracting oneself from the cognition done by ordinary 
people through attachment to that which 1s pervasively 
discriminated, and to strive for the cognition through 
the viewpoInt of the Buddha's perfectly realized true 
nafure. 


414 


Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, cần thận quan sát “con 
rắn,” thấy rõ đó chỉ là một sợi dây thừng. Dây thừng lại 
được nhận thấy là dây thừng. Xem xét kỹ hơn, người 
ẫy nhận thấy thật sự không có một thực chất nào nơi 
sợi dây thừng, chỉ là một kết hợp từ vô số những sợi 


dây gai, và tạm đặt tên là sợi dây thừng. 


Đây là mâu chuyện tương đồng giữa con rắn, sợi 
dây thừng và dây gai. Việc nhận thức đó là những sợi 
gai tiêu biểu cho ứính viên thành thật, việc nhận thức 
đó là sợi dây thừng kết hợp từ vô số sợi gai chỉ cho 
tính y tha khởi. Và sự hiểu lầm sợi dây là con rắn 
tượng trưng cho Zính biến kế sở chấp. Lý thuyết về tam 
tính là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong 
Duy Thức Học Phật Giáo. 


Ở đây, chúng ta chỉ mới được giới thiệu sơ qua về 
thuyết /zm tính, nhưng hy vọng là con đường tiến xa 
hơn đã được mô tả đầy đủ. Định hướng của /đm tính sẽ 
dẫn chúng ta tách ra khỏi sự nhận thức của phàm phu 
là biến kế chấp, và nỗ lực tiễn tới sự nhận thức đúng 


theo quan điểm của Đức Phật là fính viên thành thật. 


415 


What exactly might be this path be that leads from 
the level of the ordinary person to that of the Buddha? 
What could be of more concern to us than this? Lets 
now take a look at some 1nterpretations of the nature 
and content of the path that leads to liberation. 


THE SUDDEN TEACHING and THE 
GRADUAL TEACHING 


Let us once again recall the words of Jokel: "By 
none other than my foolishness, I know my possesslon 
of the great vehicle nature." Through a penetrating 
self-examination, Jokel became aware of his delusion, 
while clearly realizing a self that sought honestly for 
the Buddha's empowerment. And to the extent that he 
held on to the single-minded feeling of Intention 
toward enlightenment, try as he might to be a sentient 
being lacking the nature for liberation, he strongly felt 
within himself the quality of a direct connection to the 
Buddha, the bodhisattva nature. 


With the turns in the mind of this great master of 
Yogacara, we find that 1t 1s exactly 1n the realization of 
the hopelessness of our own self-delusion, the deep 
sense of how we are truly sentient beings lacking the 
nature for buddhahood, that the first step toward 
buddha-nature 1s taken. 


416 


Con đường nảo là đích thực có thể hướng dẫn từ 
mức độ của phàm phu đến mức độ của Phật? Điều gì 
đáng cho chúng ta quan tâm hơn việc này? Giờ đây 
chúng ta hãy xem xét vài cách giải thích về Zánh và nội 


dung của con đường dẫn tới giải thoát. 


ĐÓN GIÁO VÀ TIỆM GIÁO 


Chúng ta hãy nhớ lại lời của Jokei: “Chỉ bằng sự 
vô minh của tôi, tôi biết tôi có tánh đại thừa vĩ đại.” 
Qua tự quán chiếu sâu xa, Jokei nhận biết được sự vô 
minh của ông, đồng thời cũng nhận biết rõ ràng về việc 
đang tìm sự gia trì của Đức Phật một cách thành khẩn. 
Và tới một mức độ Ông giữ vững sự chú tâm hướng về 
giác ngộ, nỗ lực như là một hữu tình thiếu bản chất giải 
thoát, Ông cảm thấy rất rõ nơi Ông một năng lực liên 
hệ với tánh Phật và Bồ-tát. 

Với những sự diễn biến trong tâm của một bậc 
thầy vĩ đại của Duy Thức, chúng ta thấy rằng chính khi 
nhận biết nỗi tuyệt vọng về sự vô minh của chúng ta, 
cảm nhận sâu đậm tình trạng mình là hữu tình thiếu 
bản chất thành Phật, đó là bước đầu tiên hướng tới Phật 
tánh. 


417 


In other words, 1t 1s precisely w1thin the coming to 
awareness of one's own delusion that the great decIsion 
1S formed to seek enlightenment, despite obstructions. 
And, 1t seems that we can understand that this decIsion, 
the prompting of the so-called arousal of intention (for 
enliphtenment), means that 1t 1s here that the 
substantial start toward the buddha-realm can be 
1dentified. By confronting our true feelings 1n this early 
period of our Buddhist practice, 1t w1ll naturally follow 
that we wIll make any efforts possible to bring about 
the manmifestation of the Buddha's liberation as soon as 
possIble. 


Leaving aside our own feelings on the topic for a 
moment, Buddhist notions regarding the process of 
liberation can be generally divided Into the approaches 
of the sudden teaching and the gradual teaching. The 
sudden teaching 1s the 1dea that liberation equal to the 
buddhas can be attained rapidly. This 1s represented 1n 
such statements by adherents of the sudden position 
such as "accomplishing buddhahood 1n this body.” Ôn 
the other hand, the gradual teaching takes the position 
that our tenacIlous attachments to self and dharmas are 
things that cannot be Instantly severed, and can only be 
gradually eliminated by sustaned exerton, and 
therefore the accomplishment of buddhahood 1s 
something that requires trainng over a vast perlod of 
time. 


418 


Nói cách khác, chính trong việc biết được sự vô 
minh của chính mình mà quyết định tìm giác ngộ được 
hình thành, không kể gì những trở ngại. Và, có vẻ như 
là chúng ta có thể biết rằng quyết định này, một sự thúc 
đây của cái gọi là phát bô-đề tâm, có nghĩa là ngay tại 
đây thấy được bước khởi đầu vững vàng hướng về 
cảnh giới Phật. Bằng cách trực diện với những cảm thọ 
thực sự trong thời kỳ đầu tu tập theo Phật, tự nhiên 
chúng ta có thể nỗ lực khiến việc giải thoát giống Phật 


thê hiện càng sớm càng tôt. 


Tạm đề qua một bên cảm nhận của chúng ta trên 
tiêu đề này, quan điểm của Phật giáo về tiến trình giải 
thoát thông thường có thể chia ra đồn giáo và tiệm 
giáo. Đồn giáo có nghĩa sự giải thoát tương đương với 
chư Phật có thể đạt được một cách nhanh chóng. Ý này 
được mô tả trong lời nói của những người ủng hộ chủ 
trương đốn như “thành tựu Phật quả trong thân này.” 
Mặt khác, ứiệm giáo chủ trương răng sự chấp ngã và 
chấp pháp chặt cứng của chúng ta không thể cắt đứt 
ngay một lúc, và chỉ có thể trừ bỏ từ từ băng nỗ lực 
kiên trì, vì vậy việc thành Phật đòi hỏi phải rèn luyện 


qua một thời gian thật lầu dài. 


419 


Here Yogacara Buddhism takes the gradualist 
posIfion. 


No doubt, If presented with a cholce between 
these two approaches, the maJorIty of people are likely 
{O express a preference for the sudden teaching. 
However, those of us who are Inclined toward rapid 
attanment of buddhahood should first consider one 
poimt. A rapid progression can only be fulfilled 1f one 
begins on a strong foundation of the accumulation of 
honest effort. The gradual teaching 1s an approach that 
clearly priorttizes the honest accumulatlion of one's 
efforts, the cultivation of the six paramitas and practice 
of the four methods of winning people over, treading 
on the way of being human. Based on this daily honest 
accumulation of goodness, enliphtenment cannot but 
naturally spring up from withim oneself The rapid 
attainment of buddhahood can be considered as an end 
result ofthis long and continuous accumulation. 


I( 1s, in fact, not so easy to mainfain a perfect 
Buddhsst lifestyle 1n our normal datly life. If we reflect 
on our life as one In which we should be aiming for 
enlightenmernt, 1t 1s something in which we continually 
move toward, and then retreat, from our goal. At such a 
time, we will come to an understanding of the meaning 
of the gradual teaching that places emphasis on the 
honest accumulation of goodness. 


420 


Ở đây Duy Thức Học Phật Giáo giữ lập trường 
tiệm giáo. 

Chắc chắn là nếu được chọn lựa giữa hai cách, đa 
số mọi người sẽ thích đốn giáo hơn. Tuy nhiên, trong 
chúng ta những người nghiêng về thành tựu Phật quả 
nhanh trước hết nên xem xét điểm này. Chỉ có thể đạt 
một tiễn bộ nhanh nếu ta bắt đầu từ một căn bản vững 
chắc và tích lũy nỗ lực đúng đắn. 7ïệm giáo đặt ưu tiên 
rõ ràng trên sự tích lũy những nỗ lực đúng đắn, tu tập 
lục độ và tứ nhiếp pháp, là theo con đường thành nhân. 
Trên sự tích lũy thiện pháp hăng ngày chân thật này, sự 
giác ngộ không thể nào không sinh khởi nơi chúng ta. 
Sự thành tựu Phật quả nhanh chóng có thể được xem 


như kết quả của sự tích lũy lâu dài và liên tục. 


Thật ra giữ được lối sống theo Phật Giáo một cách 
toàn hảo trong đời thường không phải dễ. Nếu chúng ta 
quán chiếu cuộc sống chúng ta trong mục tiêu hướng 
về giác ngộ, có một điều làm chúng ta liên tục tiễn về 
phía trước, và rồi lại thụt lui xa khỏi mục tiêu. Vào 
những lúc như thế, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa tiệm 


giáo là nhẫn mạnh tích lũy chân thật những thiện pháp. 


421 


In the seminal Yogacara text entiled Mahayana- 
samgraha, the great Indian master of Yogacara 
doctrine, Asanga (fifth century) wrote: "the mastery 
over vows 1s accomplished by completing the 
transcendent practice of zeal."” Zeal Iinvolves facIng 
ones goal, steadily striving without distraction, 
proceeding toward 1s accomplishment without any 
lapse whatsoever. Butwhile this 1s an ideal lifestyle, 1t 
1S nOf SO €asy fo put 1t Into practice. The Buddhist 
lifestyle 1s something that can only be accomplished 
through the accumulation of one's efforts, one day at a 
time. 


ACCOMPLISHMENT OF BUDDHAHOOD 
in THREE EONS and THE FIVE STAGES OF 
YOGACARA CULTIVATION 


Yogacara Buddhists deeply considered all facets 
of the mind, and made an effort to clarIfy 1ts actual 
composition and workings. From their perspectIve, 1t 1s 
certain that neither our attachment to self. nor 
attachment to dharmas can be easily severed. Rather, 
they can only be eliminated gradually over a long 
period of steady practice. The course in which we 
awaken our mind and tread the path of the bodhisattva, 
and fmnally fully attan liberation, 1s  definitely 
something that 1s neither short, smooth, nor sudden. 


422 


Trong một kinh bản có ảnh hưởng mạnh đến sự 
phát triển Duy Thức học nhan đề là Nhiếp Đại Thừa 
Luận do vị thầy vĩ đại của Duy Thức Học là ngài Vô 
Trước (/hế kỷ thứ 5) viết là: “Mạnh hơn tất cả lời 
nguyện là thành đạt tu tập tinh tấn tối thượng.” Sự tính 
tấn bao gồm việc trực điện mục tiêu của mình, đều đặn 
nỗ lực không xao lãng, tiến tới thành tựu không ngưng 
nghỉ dù bất cứ lý do gì. Tuy đây là một lỗi sống lý 
tưởng, nhưng không dễ gì thực hành. Một lỗi sống theo 
Phật giáo là một điều chỉ có thể thành tựu được qua sự 
tích lũy những nỗ lực của mình, mỗi ngày một ít. 


THÀNH TỰU PHẬT QUÁ TRONG BA A- 
TĂNG KỲ KIẾP VÀ NĂM GIAI ĐOẠN TU TẬP 
THEO DUY THỨC HỌC 


Các nhà Duy Thức Phật giáo xem xét kỹ lưỡng tất 
cả những khía cạnh của tâm, và cố găng làm sáng tỏ sự 
cầu tạo và vận hành thực sự. Từ quan điểm của các nhà 
Duy Thức, chắc chắn là cả hai việc chấp ngã và chấp 
pháp không thê cắt bỏ dễ dàng. Đúng hơn là chỉ có thể 
loại bỏ từ từ trong một thời gian dải tu tập đều đặn. 
Tiến trình theo đó chúng ta đánh thức tâm và bước trên 
Bồ-tát đạo, và cuối cùng đạt được giải thoát viên mãn, 
chắc chắn cũng không ngắn, êm ái hoặc nhanh. 


423 


So exactly how long 1s this "long period of steady 
pracice"? For we ordinary people who think 
conftinuously of buddhahood, but are on the other hand 
rather lazy, this 1s something to be very anxIous about. 


Yogacara commonly expresses the noflon of a 
very long time with the term three great asamkhya 
kalpas or three [great| kalpas and one hundred kalpas. 
Asamkhya 1s a Sanskrit term that means "Incalculable" 
or "Innumerable" and kalpa 1s an Indian concept that 
Indicafes a vast period of time, similar to the English 
eon. This terminology Indicates that the path to 
attanment of buddhahood taught by Yogacara 
Buddhism 1s something that defimtely cannot be 
accomplished 1n a short perlod of time, but rather 
requires an Incalculably long time to complete. In order 
to understand this incalculably long period of time, the 
two metaphors of the "rock-dusting kalpa” and the 
"mustard-seed kalpa" have been cemployed since 


ancIent times. 


In the metaphor of the rock-dusting kalpa, the 
feathery robe of an angel brushes across a øreat stone 
eight hundred miles In breadth once every hundred 
years. The thinness and lightness of the feathery robe 
of the angel can be thought of as something like the 
thin cloth used for a woman's blouse. 


424 


“Một thời gian dài tu tập đều đặn” đích xác là bao 
lâu? Bởi vì chúng ta, những phàm phu không ngừng 
nghĩ tới Phật quả, nhưng mặt khác, chúng ta hơi giải 
đãi, đây là điều chúng ta rất lo âu khắc khoải. Duy 
Thức Học thường diễn tả ý niệm một khoảng thời gian 
rất dài với cụm từ ba đại A-tăng-kỳ kiếp hay ba đại 
kiếp và một trăm kiếp. A-tăng-kỳ (asamkhya) là từ 
Sanskrit có nghĩa là “không thể tính được” hay “vô 
lượng” và kiếp (&aijpas) là ý niệm của Ấn Độ chỉ một 
khoảng thời gian thật dài, tương đương với danh từ 
niên kỷ (eon) trong tiếng Anh. Thuật ngữ này ngụ ý 
rằng con đường đi tới Phật quả theo sự chỉ dạy của 
Duy Thức Học Phật Giáo là một điều dứt khoát không 
thể thành tựu trong một khoảng thời gian ngắn được, 
mà đúng hơn đòi hỏi một khoảng thời gian vô lượng để 
hoàn thành. Để hiểu được khoảng thời gian vô lượng 
này, hai ân dụ “bản thạch kiếp” và “giới tử kiếp” đã 
được sử dụng từ thời xa xưa. 

Trong ấn dụ bàn thạch kiếp, chiếc áo nhẹ như 
lông của thiên nhân phất qua một tảng đá lớn rộng tám 
trăm dặm mỗi trăm năm một lần. Chiếc áo mỏng và 
nhẹ của thiên nhân giống như thứ vải mỏng để may áo 


cho phụ nữ. 


425 


The time required to finally wear down the 
megalith by lightly brushing 1t with this kind of robe 
gIives the sense of one great asamkhya kalpa. Three 
times this amount 1s called three great asamkhya 
kalpas. 


In the metaphor of the mustard seed, tiny mustard 
seeds are dropped 1nto the courtyard of a castle that 1s 
eipht hundred miles across, one seed every hundred 
years. The time 1t takes to fill the castle courtyard via 
this process 1s called a mustard-seed kalpa. Whether It 
be the metaphor of the rock-dusting kalpa or the 
mustard-seed kalpa, what 1s being referred to 1s nothing 
short of an etermty. In other words, what the 
Yogacaras are saying 1s that without carrying our 
religlous cultivatlon for an Incredibly long time, 1t 1S 
1mpossible to free ourselves from our bonds and attain 
enliphtenment. Therefore, In opposition to the theory 
that one can suddenly manifest the realization of the 
Buddha, they Instead advocate the affainment of 
buddhahood In the course ofthree asamkhya kalpas. 


The term, three asamkhya kalpas plus one 
hundred kalpas does not mean that one hundred 
additional kalpas are required 1n addition to the three 
øreat asamkhya kalpas. The one hundred kalpas are to 
be understood as being Included withm the three 
asamkhya kalpas. 


426 


Thời gian cần thiết để cuối cùng làm mòn tảng đá 
bằng cách quét nhẹ với chiếc áo như thế cho chúng ta 
một ý niệm về một đại A-tăng-kỳ kiếp. Ba lần khoảng 


thời gian này thì được gọi là ba đại A-tăng-kỳ kiếp. 


Trong ấn dụ của ĐIỚI tỬ kiếp, những hạt mù-tạt 
nhỏ li tỉ được rắc vào sân một tòa lâu đài rộng tám 
trăm dặm, cứ một trăm năm rắc một hạt. Thời gian cần 
để rắc đầy sân tòa lâu đài trong quá trình này gọi là 
giới tử kiếp hay mù-tạt kiếp. Dù là ân dụ của bàn thạch 
kiếp hay giới tử kiếp, điều muốn nói ở đây là không có 
việc øì mà không đòi hỏi một thời gian lâu dài và 
dường như vô tận. Nói một cách khác, điều các nhà 
Duy Thức truyền đạt là nếu không đào luyện tâm linh 
trong một thời gian dài không lường được, chúng ta 
không thể nào thoát ra khỏi trói buộc và đạt được giác 
ngộ. Vì thế, ngược lại với học thuyết đốn ngộ thành 
Phật, các vị này chủ trương thành tựu Phật quả trong 
vòng ba A-tăng-kỳ kiếp. 

Cụm từ ba 4-ăng-kỳ kiếp cộng thêm một trăm 
kiếp không có nghĩa là cần thêm một trăm kiếp cộng 
vào ba đại A-tăng-kỳ kiếp. Một trăm kiếp đó được hiểu 
như là đã bao gồm trong ba A-tăng-kỳ kiếp rồi. 


427 


lt is believed that the true bodhiIsattva, who In hIs 
practice of the six paramifas and so forth has nearly 
completed the buddha-path, will carry out the 
wholesome karmc activiles that engender the 
mamifestation of the bodily features that are unique to 
the buddhas only during his final hundred kalpas. The 
bodily features that will appear on him are known as 
the excellent thirty-two majJor characteristics and 
eiphty minor characteristics that are found on the 
Buddha's body. Based on these marks, 1f a true buddha 
1S present, he can be readily Identified. For Instance, as 
the Sutra ofthe Account of Travels says: “Replete with 
the maJor and minor characteristics, he 1s like the moon 
among the stars.” This means that the maJor and minor 
characteristics are gradually developed over the long 
course of one hundred kalpas. This 1s the meaning of 
three [great] kalpas and one hundred kalpas. 


While Buddhism 1s known for 1s fÍocus on 
developing the mind, 1t is also a typically Buddhist 
approach to see the body and mind not as two separate 
entities, but as a umty. By training through an etermty, 
we will sradually sever various afflictions. 
Accordingly, the long and great Buddha-path of three 
Iincalculably long kalpas can be divided Into a number 
Of stages of øradual improvemert. 


428 


Một vị chân Bồ-tát, tu tập lục độ và những thiện 
pháp khác đã gần thành tựu được Phật quả, hành thiện 
nghiệp và, trong vòng một trăm kiếp cuối, có được 
những tướng hảo của thân mà chỉ riêng chư Phật mới 
có. Đó là ba mươi hai tướng tốt (chính) và tám muơi vẻ 
đẹp (2) y như trên thân của Đức Phật. Y cứ trên 
những tướng này, nếu một vị Phật đích thực có mặt, 
ngài có thể được nhận ra dễ dàng. Thí dụ như trong 
Kinh Chuyện Du Hành nói: “Đầy đủ những tướng 
chính và phụ, ngài giỗng như mặt trăng giữa những 
ngôi sao.” Điều này có nghĩa là những tướng chính và 
phụ dân dần phát triển trong vòng lâu dài của một trăm 
kiếp. Đây là ý nghĩa của ba đại A-tăng-kỳ kiếp và một 
trăm kiếp. 

Không những Đạo Phật được biết đến vì đặt trọng 
tâm trên sự phát triển tâm, mà còn được biết vì xem 
tâm và thân không phải là hai thực thể riêng rẽ, trái lại 
cả hai là một. Tu luyện trong một thời gian dài vô tận, 
chúng ta sẽ dần dần đoạn dứt những phiền não khác 
nhau. Như thế, Phật đạo lâu xa và lớn lao với những 
kiếp kéo đài vô lượng có thể chia thành một số những 


ø1aI đoạn tiệm tu. 


429 


In Yogacara Buddhism, these sfages are 
understood to be the five stapes of preparation, 
application, 1insight, cultivation, and final, and are thus 
named the five stages of the Yogacara path of 
cultivation. Among these, the first four stages are those 
in which one practices with the aim of becoming a 
buddha. They serve as the causes of buddhahood, and 
are collectively called the causal stages. On the other 
hand, the final stage 1s where the bodhisattva becomes 
Buddha based on this development. Because becoming 
Buddha 1s a result of training, 1t 1s called the buddha- 
result. The buddha-result 1s understood as containing 
both bodhi and nirvana, and thus 1t 1s thought to be 
something so marvelous that 1t exceeds the possIbilities 
of linguistic expression. The fact that the true 
bodhisattva, through cultivation In three great kalpas 
and one hundred kalpas, attains the state of liberation 
cqual to that of the buddhas has been known since 
ancIent times as the realization of the marvelous result 


ofbodh1 and nirvana. 


In the first stage of preparation, one engages 1n all 
kinds of wholesome practices, and sets oneˆ”s sighfs on 
buddhahood. Of course, the arousal of the Intention to 
attan enlightenment occuples an Important place in 
this first step. 


430 


Trong Duy Thức Học Phật Giáo, những giai đoạn 
này là năm giai đoạn chuẩn bị, áp dụng, tuệ giác, tu 
tập. và kết thúc, được gọi là năm giai đoạn trên đường 
tu tập theo Duy Thức. Trong những giai đoạn này, bốn 
giai đoạn đầu tu tập với mục đích trở thành Phật, là 
nhân của Phật quả, và được gọi chung là những giai 
đoạn nhân. Mặt khác, giai đoạn cuỗi cùng là giai đoạn 
của vị Bồ-tát trở thành Phật trên căn bản sự tiễn tu này. 
Vì trở thành Phật là kết quả của việc tu tập, nên được 
gọi là quả Phật. Quả Phật gồm cả giác ngộ và Niết-bản, 
và như vậy thật tuyệt vời, không ngôn từ nảo diễn tả 
nồi. Sự kiện vị chân Bồ-tát, qua tu tập ba đại A-tăng-kỳ 
kiếp và một trăm kiếp, chứng đạt quả giải thoát ngang 
với chư Phật từ xưa là chứng đạt quả vị Diệu giác và 


Niết-bàn. 


Trong giai đoạn đầu tiên chuẩn bị, ta tiến tu tất cả 
các loại thiện pháp, và hướng về Phật tánh. Dĩ nhiên, 
sự sinh khởi một ý hướng đạt được giác ngộ vẫn chiếm 


một vị trí quan trọng trong bước đầu tiên này. 


431 


Based on a deep belief and understanding the 
Yogacara view, clearly seeking for buddhahood, and a 
steady determination to actualize bodhi and nirvana, 
we can truly make a start at the Buddha-path of three 
asamkhya kalpas. The ability to be able to continually 
tread on the Buddha-path 1s dependent on such a 
consistent arousal of ntenfion. 


The personal realization of all things being 
nothing but the transformaflons of. consciousness 
begins to take place In the third stage of Insight, but in 
order to reach to that level, 1t 1s necessary to step up to 
the level of directly cultivating through the application 
Of effort, the staøge of application. 


Our varlous mental disturbances serve as maJor 
obstacles In the attainment of buddhahood, and these 
are divided into the two general types of afflictive 
hindrances and cognmitive hindrances, and are further 
đistinguished Into the two categorles of those arIsen by 
discriminaton and those that are Innately arisen. 
Innately arisen refers to mental disturbances In the 
cafegorles of the two hindrances which are Inborn. In 
contrast to these, arisen by discrimination refers to the 
mental disturbances 1m the categories of the two kinds 
of hindrances that are taken on subsequert to our birth 
1n this world. As one might expect, inborn afflictions 
are much harder to remove than those that are 
produced by discrIiminafion. 


432 


Dựa vào niềm tin sâu xa và sự hiểu biết quan 
điểm Duy Thức, sáng suốt tìm cầu Phật quả, và quyết 
tâm vững chắc hiện thực trí tuệ và Niết-bàn, chúng ta 
có thể thật sự bắt đầu khởi hành trên Phật đạo của ba 
A-tăng-kỳ kiếp. Khả năng có thể liên tục bước đi trên 
Phật đạo tùy thuộc vào ý muốn khởi đầu kiên định như 
thê. 


Thể nghiệm rằng tất cả pháp chỉ là thức biến sẽ 
bắt đầu xảy ra trong giai đoạn thứ ba tuệ giác, nhưng 
muốn tới giai đoạn này, cần thiết phải tiến lên mức độ 
nỗ lực tu tập, đó là giai đoạn áp dụng. 

Những phiền não của tâm là những chướng ngại 
chính trong việc thành tựu Phật quả, và được chia ra 
thành hai loại tổng quát là phiên não chướng và sở trỉ 
chướng, và lại được phân biệt thêm thành hai loại, loại 
khởi lên do phân biệt đối đãi và loại khởi lên tự nhiên. 
Loại khởi lên tự nhiên là những phiền não của tâm 
trong hai loại chướng ngại bẩm sinh. Ngược lại với 
những loại này, loại khởi lên do phân biệt đối đãi là 
những phiền não của tâm trong hai loại chướng ngại 
huân tập sau khi chúng ta được sinh ra. Người ta nghĩ 
rằng những phiên não bằầm sinh thì khó trừ bỏ hơn 


những phiễn não sinh ra từ phân biệt. 


433 


Within these mental disturbances, at the stage of 
preparation and the stage of applicatlon ofpractices, 
only the mamifest activIty of the discrIminatively arIsen 
afflictive and cogmtive hindrances 1s quelled. Quelling 
ther manifest activity means that the arousal of 
afflictive and cognitive hindrances from theIr seeds 1s 
suppressed, but the seeds ofthe afflictive and cogmifIive 
hindrances themselves are not eliminated. 


In the third stage, the stage of Insight, one 
eliminates the seeds of the discrimminatively arisen 
afflictive and cogmtive himdrances, gIving rise tfo 
uncontaminated wisdom, and as a result gaIns Insight 
Iinto the principle of the world being nothing but the 
mere transformafIlons of conscIOusness. 


Once one has fully attaimned the Insight into the 
primnciple that all things are merely the transformations 
Of OUT COgTIfIVe prOCesses, one renews efforts at 
spIritual practice based on this Insight In the next stage, 
the fuurth stage of cultivation. In this stage, the 
mamifest actIvity of the inborn afflictive hindrances and 
cogmifive hindrances 1s quelled, and, moreover, thelr 
seeds are gradually eliminated. The Yogacaras break 
this stage down Into ten levels wherein, up to the 
seventh level, the practiioner still needs to apply 
consclous effort to the application of meditatve 
practices. 


434 


Trong những chướng ngại của tâm, vào thời kỳ 
chuẩn bị và thời kỳ áp dụng tu tập, chỉ những hiện 
hành của phiền não chướng và sở tri chướng dẫy khởi 
vì phân biệt mới được dập tắt. Dập tắt hiện hành có 
nghĩa phiên não chướng và sở tri chướng được dập tắt 
từ trong chủng tử, nhưng chính những chủng tử của hai 
loại chướng ngại đó thì không trừ bỏ được. 


Trong giai đoạn thứ ba của tuệ giác, ta trừ bỏ 
được chủng tử của phiên não chướng và sở tri chướng 
dây khởi lên vì phân biệt, do trí tuệ thanh tịnh sinh 
khởi, và kết quả là có được tuệ giác hiểu biết nguyên lý 
thế gian không gì khác hơn là thức biến mà thôi. 

Một khi hoàn toàn đạt được tuệ giác hiểu biết 
nguyên lý là tất cả các pháp chỉ là thức biến trong quá 
trình nhận thức, ta tái tạo nỗ lực đào luyện tâm linh 
dựa trên tuệ giác hiểu biết này vào giai đoạn kế tiếp là 
giai đoạn tu tập thứ tư. Trong giai đoạn này, hiện hành 
của những phiển não chướng và sở trỉ chướng bẫm 
sinh được dập tắt, và hơn nữa, những chủng tử cũng 
dần dân bị loại trừ. Các nhà Duy Thức chia giai đoạn 
này ra làm mười mức độ, tới mức độ thứ bảy, hành giả 
hãy còn phải áp dụng nỗ lực ý /#⁄c trong khi hành 


thiền. 


435 


But from the eighth level onward, applied effort 1s 
no longer needed, and one practices the buddha-path 
effortlessly. 


The true bodhisattva, 1n the causal stages from the 
sfaøe of preparation up to the stage of cultivation, first 
works at quelling the mamfest activity of the 
afflictions, then removes their seeds, and finally dispels 
the remaining karmic 1mpressions and dispositlons of 
afflicted mental activity that have adhered withim his 
person. The course of practice as defined 1n terms of 
the elimmnaton of afflictions through these causal 
stages 1s called quelling, eliminating, and dispelling. 
Once all mental disturbances have been completely 
quelled, eliminated, and shaken off, one reaches to the 
fifth and final stage. 


The final stage 1s the stage of completion of the 
long buddha-path after three asamkhya kalpas. Here, 
the bodhisattva realizes the marvelous fruits of bodhi 
and nirvana, and finally becomes a buddha. As 
explained earlier, nirvana 1s a state of equanimity of 
the mind and body, manifested as a result of the full 
removal of all afflictive hindrances. Bodhi 1s the 
unconfaminated wIsdom that knows things exactỈy as 
they are, which 1s attained by the elimination of the 
cogmitive hindrances. 


436 


Nhưng từ giai đoạn tám trở lên, áp dụng nỗ lực 
không còn cần thiết nữa, và ta tu tập Phật đạo không 


qua nỗ lực (vô công dụng hạnh). 


Vị chân Bồ-tát, trong những giai đoạn từ giai 
đoạn chuẩn bị tới giai đoạn tu tập, đầu tiên là dập tắt 
những ;iện hành của những phiền não, rồi loại bỏ 
những chủng tử phiền não, và cuối cùng tây trừ được 
dấu ấn và khuynh hướng nghiệp của những (âm hành 
phiền não đã theo sát bản thân mình. Tiến trình tu tập 
như đã nói rõ trong việc dứt bỏ phiền não qua những 
giai đoạn nhân thì gọi là đập rất, loại bỏ và tẩy trừ. Khi 
tất cả những chướng ngại của tâm đã được hoàn toàn 
dập tắt, loại bỏ, và tây trừ, ta đạt được giai đoạn thứ 


năm và kêt thúc. 


Giai đoạn kết thúc là giai đoạn thành tựu Phật đạo 
lâu dài sau ba 4-ăng-kỳ kiếp. Ö đây, vị Bồ-tát chứng 
ngộ được thành quả tuyệt vời của Bỏ-đề và Niết-bàn, 
và cuối cùng trở thành một vị Phật. Như đã được giảng 
giải trước đây, Niết-bản là trạng thái xả của tâm và 
thân, do kết quả trừ bỏ hoàn toàn phiển não chướng. 
Bồ-đề là trí tuệ thanh tịnh hiểu thấu các pháp đúng như 


đang là do trừ bỏ sở fri chướng. 


437 


This wIsdom that apprehends things exactly as 
they are 1s the standard cogmitive function of the 
buddhas. This means that none other than our eight 
conscIousnesses that are the subJect of our cognifIve 
processes are, at the new dawn after three asamkhya 
kalpas of practice, qualitatively transformed. This 1s 
called the wisdom attained as the transformation of the 
CONSCIOUSN€SS€S. 


In this, the 2laya-vửnana 1S recreated, becoming 
the perfect mirror cogmition. The z2zas 1S recreated, 
becoming the cognilon of essential equality. The 
thmking consclousness 1s recreated, becoming the 
cognition of unerring observation. And the prlor five 
COnScIousnesses are recreated, becoming the cognitions 
with unrestricted activity. These four types of cognitIve 
activity form the content ofbodhI. 


We can now begin to pay some special attention 
to the cognifion of essential equality. We know that the 
manas 1S a subconsclous form of mìnd which 
misconsfrues the confinuing-as-a-sinple-kind alaya- 
vữnana to be a real self, attaching firmly to 1t. Arriving 
to the final stage, the selfish latent mind becomes an 
unsullied true cognition that sees self and other equally 
without distinction. There 1s an mncredible distance 
between my selfishness and Buddha's compassion, a 
distance that 1s a Buddha-path of three asamkhya 
kalpas — 1n other words, an eternty. 


438 


Trí tuệ này, hiểu các pháp đúng như đang là, là 
chức năng nhận thức tiêu chuẩn của chư Phật. Điều 
này có nghĩa là không có gì khác ngoài /đm thức của 
chúng ta, sau ba A-tăng-kỳ kiếp tu tập, tính chất đã 


chuyên hóa. Điều này được gọi ức chuyển thành trí. 


A-lại-da thức tái tạo thành đại viên cảnh trí; Mạt- 
na thức thành bình đẳng tánh trí, Ý thức thành điệu 
quan sát trí, và tiền ngũ thức thành thành sở tác trí. 


Bôn loại trí tuệ này là nội dung của Bô-đê. 


Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đặc biệt chú ý đến 
bình đẳng tánh trí. Chúng ta biết Mạf-na thức là phần 
tiềm thức của tâm đã hiểu lầm 4-/g¡-đa hức tương-tục- 
đơn-thuần là một thực ngã và chấp chặt vào đó. Tới 
giai đoạn cuối cùng, tâm vị kỷ tiềm tảng trở thành nhận 
thức thanh tịnh thấy mình bình đắng với người, không 
phân biệt. Có một khoảng cách không thể tưởng tượng 
được giữa lòng vị kỷ của ta và lòng từ của Đức Phật, 
khoảng cách đó là Phật đạo của ba A-tăng-kỳ kiếp - nói 


một cách khác, là một khoảng vô tận. 


439 


Considering this cternal striving, we may 
experlence the tendency to take 1t Im a leisurely 
manner. We are used to making sure that our lives are 
filled with speed and convenilence. We create a 
framework in which we take delight in simplicity and 
ease, valuing shortcuts and quick completions. Given 
this kind of quick-results orlented framework that we 
have created In our dally lives, the Buddha-path of 
thee asamkhya kalpas obvilously cannot be 
accommodated. 


However, coming to understand the extent of our 
folly, we realize the need to dismantle all the 
frameworks used up to now 1n the handling of our 
daily lives. Hidden roughly underneath the feeling that 
seeks for convenlence 1s a cheap frame of mind that 
seeks to avoid obstacles. The more things that can be 
avoided, the better. To try to hold on to this approach, 
and at the same time seeking liberation In the quelling, 
elimination, and dispelling of the afflictions, seems to 
be extremely selfish, and an Inapptopriate attitude for 
traversing along the Buddhist path. 


Buddhism tends to apprehend things In terms of 
very long spans of time. Or, one might say that 1t 
exhibits the speclal characteristic of a tendency not to 
cut things off 1n terms oftemporal limits. 


440 


Suy nghĩ kỹ về sự phấn đấu vô tận này, chúng ta 
có thể thể nghiệm được một cách tu tập nhàn nhã. 
Chúng ta quen xoay sở đủ cách để bảo đảm cuộc đời 
mình lúc nào cũng tiến hành mau lẹ và thuận lợi. 
Chúng ta tạo ra một khuôn khổ trong đó chúng ta 
thưởng ngoạn một cách dễ dàng và thoải mái, ưa 
chuộng việc gì đỡ mất thời gian và hoàn thành mau lẹ. 
Có được một khuôn khổ đưa đến kết quả mau lẹ do 
chúng ta đã tạo ra trong đời sống hằng ngày, rõ ràng là 
Phật đạo của ba A-tăng-kỳ kiếp không thể nào tương 
hợp được. 


Tuy nhiên, hiểu được sự vô minh của chính mình, 
chúng ta nhận ra là cần phải phá bỏ tất cả những khuôn 
khổ đã áp dụng cho tới bây giờ trong kiểu sống của 
mình. Được che dấu kỹ dưới ý nghĩ tìm cầu tiện lợi 
chính là cái khuôn cốt tìm cách tránh né chướng ngại 
không có giá trị tâm linh. Càng tránh né nhiều càng tốt. 
Có gắng duy trì như thế, và đồng thời tìm giác ngộ 
trong việc dập tắt, trừ bỏ và xua đuổi những phiền não, 
việc này xem như có vẻ cực kỳ vị kỷ, và là một thái độ 
không xứng hợp khi bước đi trên Phật đạo. 

Đạo Phật có khuynh hướng hiểu các pháp trong 
phạm vi thời gian dài. Có thể nói là đạo Phật diễn bày 
tính chất đặc biệt một khuynh hướng không chia chẻ sự 


vật ngăn hạn tạm thời. 


441 


For Instance, a good example can be seen 1n the 
“declaraion of the three refuges,” such as “My 
disciples, extending I1nto the limits of the future, take 
refuge 1n the Buddha, take refuge 1n the dharma, and 
take refuge 1n the sangha.” This 1s an expression of 
taking refuge 1n the three treasures of Buddha, dharma, 
sangha, goIng beyond the limits of the future. “Limits 
of the future” of course refers to something that can 
never be exhausted, and thus what 1s basically implied 
1S an efernty. 

Therefore, If we paraphrase If, It means “no matter 
where” “no matter when” etc. We who are the disciples 
of the Buddha wIll take refuge in the Buddha, take 
refuge 1n his dharma, and take refuge 1n the sangha for 
as long as 1s necessary, placing no limits. Thịis 1s the 
meaning of the “declaraton of the three refuges.” 
Thus, “taking refuge” 1s something 1mtially taken up 
with a view extending 1nto the eternal future, in other 
words, something boundless, and, 1n that sense, the 
noftlon of “no matter how far” has very 1mportant 
1mplications. 


This means that we, IF we would become 
awakened to our own folly, aim ourselves toward 
enliphtenment, and become determined to henceforth 
tun our life Iinto a real Buddhist life, we must not 
shrink from the vast time of the three asamkhya kalpas. 


442 


Chắng hạn, một thí dụ tốt có thể được thấy trong 
“câu nói về tam quy” như “những đệ tử của ta, trong 
tương lai vô hạn, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.” 
Câu quy y tam bảo Phật, Pháp, Tăng này siêu vượt giới 
hạn của tương lai. “Những giới hạn của tương lai” dĩ 
nhiên ám chỉ một điều không bao giờ bị suy tản, và 


như vậy căn bản là vô tận. 


Vì thế, nếu diễn giải lại cho dễ hiểu hơn, có nghĩa 
là “dù ở bất cứ nơi đâu” “dù bất cứ lúc nào” v.v. 
Chúng ta là đệ tử của Phật sẽ quy y Phật, quy y giáo 
pháp của ngài, và quy y tăng đoàn trong thời gian lâu 
dài cần thiết, không đặt giới hạn. Đó là ý nghĩa “câu 
nói về tam quy.” Như vậy, “quy y” ngay từ đầu có 
nghĩa kéo dài tới tương lai vô tận, nói một cách khác, 
là không có giới hạn, và như thế, “dù lâu xa bao nhiêu” 


đều ngụ ý quan trọng. 


Điều này có nghĩa nếu tỉnh thức được vô minh 
của chính mình, đặt mục tiêu hướng về giác ngộ, và 
kiên quyết từ nay trở đi hướng đời mình theo nếp sống 
của một Phật tử thuần thành, chúng ta không được 
chùn bước trước khoảng thời gian vô tận ba A-tăng-kỳ 


kiếp. 


443 


Rather, we must resolutely accept the perspectIve 
Of “no matter how long 1t takes.” And, we must know 
that withim this incredibly long Buddhist lie that 
extends to “no matter how long 1t takes,” the standard 
fare of the ordinary person”s life with 1s love of ready 
usability, cheapness, shorfcuts, and hasty sÏoppIness 
wIll not be countenanced. We should know that only 
the continued honest accumulation of goodness wIll 
push us up 1nto the buddha-realm. And this 1s precIsely 
the content of the first stage taught In Yogacara, the 
staøe of preparation. In another sense, 1 1s consistently 
soupht throughout the buddha-path 1n the three 
asamkhya kalpas. 


The relationship between the five stages and the 
three 1s shown 1n the table below. 


staøe Of preparation 
first asamkhya kalpa 





stage ofapplication 


staøge of1nsight 





second asamkhya 





staøe of cultivatlon kalpa 





(levels one to seven) 


stage of. cultivation 


(levels eight to ten) third asamkhya kalpa 





final staøe 








444 


Trái lại, chúng ta phải nhất quyết chấp nhận viễn 
ảnh “dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa.” Và 
chúng ta phải biết răng trong đời sống dài vô tận theo 
Phật “dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa,” cái giá 
tiêu chuẩn của một đời người thường tình với ưa thích 
tiện dụng, rẻ tiền, không tốn thời gian, và tắc trách hấp 
tấp, sẽ không được khuyến khích. Chúng ta nên biết 
rằng chỉ có liên tục chân thành tích lũy thiện pháp mới 
thúc đây chúng ta tiễn vào Phật giới. Và điều này đích 
thực là nội dung của giai đoạn thứ nhất được chỉ dạy 
trong Duy Thức Học, giai đoạn chuẩn bị. Nói cách 
khác, đó là giai đoạn kiên định tìm cầu trên suốt Phật 


đạo trong ba A-tăng-kỳ kiếp. 


Sự liên hệ giữa năm giai đoạn và ba A-tăng-kỳ 


được chỉ rõ trong bảng dưới đây: 


1/ A-tăng-kỳ kiếp thứ nhất: 

- giai đoạn chuẩn bị 

- lai đoạn áp dụng 

2/ A-tăng-kỳ kiếp thứ hai: 

- plaI đoạn của tuệ giác 

- giai đoạn tu tập (bậc một tới bậc bảy) 
3/ A-tăng-kỳ kiếp thứ ba: 

- p1ai đoạn tu tập (bậc tám tới bậc mười) 


- giai đoạn kết thúc 


445 


RETROGRESSION AND TRAINING 


The long Yogacara path of cultivation begins with 
the stage of preparation. At this point, the “F has come 
to profoundly understand 1ts own folly and yearns 
strongly for the buddha-realm, eventually cultivating a 
firm resolution to reach to the buddha-realm despite 
obstacles. This firm resolution to continue treading the 
Buddhist path no matter what may occur, entrusting 
oneÌs entre self 1n such a resoluion without 
reservafion, 1s expressed with the Buddhist term firm 
abiding 1n the arousal of the Intention. This abiding 1n 
the arousal of the Intention, which 1s anything but a 
careless or perfunctory decision, 1s precisely the point 
of departure for the staøe of preparation. 


Next, the true bodhisattva carrles out varlous 
wholesome activities, honestly accumulatng the 
necessary provisions for the seeking of the buddha- 
realm. This stage 1s considered the most Important 
stage 1n that If such provisions have not been fully 
accumulated, the bodhisattva w1ll be unable to proceed 
to the second stage, the stage of applicatlon of 
practices. The wholesome practices that are to be 
carried out In this stage include the six paramitas and 
four methods of wimnning people over, and those who 
are focused on the bodhisattva path should implement 
them 1n their dally lIves. 


446 


THOÁI CHUYÉN VÀ TU LUYỆN 


Con đường tu tập theo Duy Thức Học khởi đầu 
với giai đoạn chuẩn bị. Ở thời điểm này “cái tôi” đã bắt 
đầu hiểu một cách sâu sắc sự vô minh của mình và tha 
thiết mong cầu về cảnh giới Phật, cuối cùng đào luyện 
một quyết tâm kiên có tiến vào cảnh giới Phật dù gặp 
trở ngại. Quyết tâm tiếp tục tiến bước trên Phật đạo 
này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ giao phó đời mình 
hoàn toàn cho một quyết tâm như thế mà không giữ lại 
một chút gì, diễn tả theo thuật ngữ Phật giáo, đó là 
phát tâm kiên cố. Việc phát tâm này không phải là một 
quyết định câu thả hay gượng gạo, mà chính là điểm 


khởi đâu cho giai đoạn chuân bị. 


Kế đó vị chân Bỏ-tát hành những thiện pháp khác 
nhau, chân thành tích lũy tư lương cần thiết cho việc 
tìm cầu Phật giới. Giai đoạn này được xem là giai đoạn 
quan trọng nhất vì nếu những tư lương cần thiết như 
thế không được tích lũy đầy đủ, vị Bồ-tát sẽ không thể 
nào tiễn hành tới giai đoạn thứ hai là giai đoạn áp dụng 
tu tập. Tu tập thiện pháp trong giai đoạn này gồm cả 
lục độ, tứ nhiếp pháp, và những ai chú tâm vào Bỏ-tát 
đạo nên thực hành đầy đủ những pháp này trong đời 
sông hằng ngày. 


447 


The matter of donaton has already been 
addressed to some extent in the context of the three 
rings of purity (cf. chapter 6, “The Deep Self Absorbed 
in Selfishness, “the section entiled “he Second 
SubJective Transformation: The Ä\⁄anas” and chapter 9, 
“Who Am I?” the section entiled “Sentient Beings 
Lacking the Nature for Buddhahood”). Therefore, I 
wlll refrain from repeating that here. But the 
sipmficance of donation that 1s taught in Buddhism, 
wherein 1f requested, one should even offer up one”s 
own life, cannot but profoundly move us. The buddha- 
realm that cannot be reached unless this donation 1s 
carried out perfectly might be seen as something too 
overwhelming, even for the person focused on 
bodhisattvahood with unshakably firm determination. 
Faced with this buddha-realm of such vast Infinitude, 
one 1s bewildered, hesitates, and loses confidence 1n 
the worth of continuing to endeavor In the Buddhist 
lifestyle. It 1s said that such vacillation 1s often seen 1n 
Buddhist practice at the first staøe of preparation. This 
1S called retrogression (or backsliding). While taking 
buddhahood as one”s goal, Instead of leaping forward, 
one retreats and vacillates. The staøge of preparatlon of 
the first tide ofthe Yogacara path of cultivation 1s not a 
stage of smooth progress, but 1s characterized by 
meandering and vicIssitudes. 


448 


Vấn đề bố thí đã được bàn khá nhiều trong phạm 
vi của tam luân không tịch (xin xem lại chương 6 “Ngã 
Sâu Kín Chìm Trong Lòng Vị Kỷ,” phân “Thức Biến 
Thứ Hai: Mạt-na Thức” và chương 9 “Tôi Là Ai?” 
phân Hữu Tình Thiếu Tánh Thành Phật”). Vì vậy, tôi 
sẽ không nhắc lại ở đây. Nhưng ý nghĩa của bố thí đã 
được dạy trong Đạo Phật, trong đó nếu được yêu cầu, 
người ta nên hiến tặng ngay cả mạng sống của mình, 
quả thật đã làm chúng ta cảm động khôn cùng. Cảnh 
giới Phật không thể đạt tới được trừ khi sự bố thí này 
được thi hành toàn vẹn, như vậy có thể xem đây là một 
điều quá ấn tượng, ngay cả đối với một người đặt hết 
tâm ý vào Bồ-tát đạo với quyết tâm vững vàng không 
bị lay chuyên. Đối mặt với cảnh giới Phật vô biên như 
thế, ta sững sờ, ngần ngại, và mất tự tin trong việc cô 
gắng tiếp tục sống theo đạo Phật. Chao đảo này thường 
xảy ra trong thời kỳ đầu của giai đoạn chuẩn bị. Đây 
gọi là /hoái chuyển. Trong khi chọn Phật quả là mục 
tiêu của mình, thay vì tiến về phía trước, ta thụt lui và 
chao đảo. Thời kỳ chuẩn bị trong xu hướng đầu tiên 
trên đường tu tập theo Duy Thức không phải là giai 
đoạn tiễn bộ êm xuôi trôi chảy, mà biểu thị những đặc 


điêm ngoăn ngoẻo và lên xuông. 


449 


In what ways were the early founders of Buddhist 
faced with situatlons of retrogression like this? One of 
the most beneficial examples centers on the greatest of 


Sakyamumiˆs disciples, Sariputra. 


There 1s a tradiion (derived from the Maha- 
praJnaparamita-sastra) that says that although Sariputra 
ISÃ usually known as someone who attaned 
enlipghtenment as a sravaka, he was origInally not a 
sravaka, but a person practicing the bodhisattva path 
aimed at buddhahood. According to this story, 
Sariputra reverted to the sravaka path because he 
lapsed In his long-maintained practice of donation. A 
certamn Brahman (a prlest who administers the ancIlent 
ritual sacrifice) came to Sariputra, begging for his eye. 
Sariputra responded to him by saying, “Since an 
eyeball alone wIll be of no use, allow me to offer my 
whole body to you.” However, the Brahman, 
obstinately demanding Sariputra's eyeball, said: “If 
you are genuinely practicing donation, you should 
sinply give me your eye, as I requested.” Indeed, 1n 
the practice of donation, one 1s only supposed to give 
what 1s begged for. So, SarIputra plucked out one of 
his eyeballs, and handed 1t over to the eye-begging 


Brahman. 


450 


Những nhà tiên phong trong Phật giáo đối diện 
với những vấn đề thoái chuyển như thế băng cách nào? 
Một trong những thí dụ tốt nhất xoáy quanh một đại đệ 
tử của Đức Thích Ca Mâu Ni là ngài Xá Lợi Phát. 

Theo Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy 
Ngài Xá Lợi Phất là vị đã chứng ngộ theo thanh văn, 
đầu tiên ngài không phải là một vị thanh văn, mà tu tập 
Bồ-tát đạo, hướng đến Phật quả. Theo như câu chuyện 
trong kinh thì ngài Xá Lợi Phất đổi qua thanh văn thừa 
vì đã bỏ qua không tu hạnh bố thí một thời gian dài. Có 
một vị Bà La Môn (một tu sĩ lo về nghỉ lỄ cổ xưa cúng 
tế thần) tới ngài Xá Lợi Phất xin một con mắt. Ngài Xá 
Lợi Phất trả lời rằng: “Vì một con mắt thì không ích gì, 
hãy cho phép tôi hiến tặng nguyên cả thân thể tôi cho 
ngài.” Tuy vậy, người Bà La Môn cứ nhất quyết đòi 
con mắt của Xá Lợi Phát, nói: “Nếu đúng là ngài tu tập 
theo hạnh bồ thí, ngài nên chỉ cho tôi con mắt của ngài, 
như tôi yêu cầu.” Thật vậy, trong hạnh bồ thí, ta chỉ 
cho những gì được xin. Vì thế, ngài Xá Lợi Phất móc 


một con mắt ra, và đưa cho vị Bà La Môn. 


451 


What happened next 1s rather shocking. The 
Brahman, smelling the eye that Sariputra offered to 
him, blurted out, “Pew! It stnks!'” He threw the eyeball 
on the ground, and crushed 1t under his foot. He had 
begged for something that he had not really needed, 
simply to test Sarlputra's practice of donation. 
Sariputra, watching this with his remaininng eye, 
furiously thought, “What a sick thing to do!” Then he 
thought, “Such a wicked person 1s indeed difficult to 
save. Even 1f he follows the Buddhist path and 
cultivates his entire being, he will not so quickly attain 
liberation from the deluded realm of birth and death.” 
Reassessng his practice 1n the context of this 
experlence, he backed off from the bodhisattva path 
that 1s tread on the basis of donation, and turned to the 
path of the Sravaka. 


Sariputra often delivered sermons In the place of 
Sakyamumi, and even later became known as the 
“disciple who returned the wheel of the dharma.” He 1s 
sometimes described by likening Buddha to a tree, and 
Sariputra to the flowers that adorn 1t. If it was a very 
difficult matter to carry out donation perfectly for such 
a practitioner as excellent as Sariputra, how much more 
difficult it must be for we ordinary unenlightened 
people? 


The cases of retrogression are classified into three 
types. 


452 


Chuyện xảy ra sau đó thật là xúc động. VỊ Bà La 
Môn ngửi tròng mắt ngài Xá Lợi Phất hiến tặng, la lên: 
“E, nó thúi quá!” Ông ta ném tròng mắt xuống đất và 
lấy chân chà nát. Ông ta đã xin một thứ mà Ông không 
thật sự cần, chỉ để thử hạnh bồ thí của ngài Xá Lợi 
Phất. Ngài Xá Lợi Phất, nhìn cảnh đó với con mắt còn 
lại, giận dữ nghĩ rằng: “Thật là một việc làm tôi tệ!” 
Rồi ngài nghĩ, “Một con người độc ác như thế thì thật 
khó mà cứu vớt. Ngay cả nếu ông ta đi theo Phật đạo 
và tu tập suốt cả đời, cũng không thể nào nhanh chóng 
đạt được giải thoát khỏi cảnh giới sinh tử mê mờ.” 
Xem xét lại sự tu tập trong kinh nghiệm của mình, ngài 
thôi không tu tập theo Bồ-tát đạo đặt căn bản trên việc 


bố thí, và quay sang theo con đường thanh văn. 


Không những Ngài Xá Lợi Phất thường thay Đức 
Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, mà sau này ngài còn là 
một “đệ tử chuyên Pháp luân.” Đôi khi ngài được mô 
tả bằng cách ví Đức Phật như một cội cây, và ngài Xá 
Lợi Phất là bông hoa trang điểm cho cây. Nếu thực 
hành hạnh bố thí một cách tuyệt đối là một vấn đề rất 
khó khăn đối với một hành giả xuất cách như ngài Xá 
Lợi Phất, chắc là phải khó khăn hơn nhiều đối với 
chúng ta, những phàm phu chưa giác ngộ? 


Trường hợp thoái chuyển được xếp vào ba loại. 


453 


The first Involves the practtloner becoming 
profoundly aware of the vastness and depth of the 
content of the enlightenment realized by the buddhas, 
and feeling that one”s own capactty wIll be wholly 
I1nsigmificant for the task. Thịis 1s called wavering due 
to a sense of vastness. 


The second 1s the case where the pracftitioner, 
upon aftempting the transcendent practice of donation, 
the six paramitas, and the whole gamut of the great 
vehicle path, becomes profoundly aware of the 
difficulty of carrying out such practices to completion, 
and thus gives rise to thoughts of abandonment of the 
path. This 1s called wavering due to a sense of the 
difficulty of the number of practices. 


The third 1s the case in which the practitioner 
reallzes that 1t 1s extremely difficult to attain the 
realizaton of the Buddha, and begins to develop a 
pessimistic view, which leads to retrogression. This 1s 
called wavering due to awareness of the difficulty of 
attaining the Buddha's realization. 


Although one may take strong first steps with a 
firm abiding 1n the arousal of the Intention for 
enliphtenment, the person aiming for bodhisattvahood 
may ceasily feel overwhelmed, and develop a 
pessimistic attitude concerning one”s own nature and 


CapacIty. 


454 


Loại thứ nhất liên quan tới hành giả khi nhận thấy 
một cách sâu xa nội dung sự giác ngộ của chư Phật quá 
rộng lớn và thâm sâu, bèn cảm thấy khả năng của chính 
mình quá nhỏ nhoi đối với sự nghiệp này. Sự thoái 
chuyên loại này được gọi là /hoái chuyển vì thấy ÿ 


nghĩa rộng lớn. 


Loại thứ hai là trường hợp hành giả, khi nỗ lực 
hành bố thí ba la mật, trong lục độ, và toàn bộ con 
đường đại thừa, nhận thấy một cách sâu xa tu tập như 
thế cho tới khi thành tựu quá khó khăn, và vì vậy khởi 
lên những niệm bỏ tu. Loại này được gọi là /hoái 


chuyển vì thấy tu tập các hạnh khó khăn. 


Trường hợp thứ ba là trường hợp hành giả nhận 
thấy rằng thành tựu được giác ngộ của Phật cực kỳ khó 
khăn, và bắt đầu phát triển một quan niệm bi quan, dẫn 
tới sự thoái chuyên. Loại này được gọi là /hoái chuyển 
vì thấy thành tựu giác ngộ của Phật khó khăn. 

Tuy có thể đi những bước đầu tiên dũng mãnh với 
phát tâm tiến tới giác ngộ, nhưng nhắm tới quả vị Bồ- 
tát có thể dễ dàng cảm thấy bị choáng ngợp, từ đó có 


thái độ bị quan đôi với bản tính và khả năng của mình. 


455 


Desptte our initial Intentions, 1t 1s not easy tfo 
remain Iimmovably focused on the bodhisattva 1deal. 


There 1s a line from the Mahaprajnaparamiia- 
sasfra that says: 


The bodhisattva, for the duration of one hundred 
thousand kalpas, does not g1ve rise to anger when 
reviled, and does not gIve rise to Joy when 
praised. 


The one who 1s not at all moved by any kind of 
pralse or abuse 1s a true bodhisattva, because the 
bodhisattva's mind and body are single-mindedly 
focused on the attainment of enlightenment. We 
ordinary people spend much of our dally life being 
praised by others or being slandered by them, all the 
while bouncing up and down between elation and 
øloom. This 1s because we are lacking 1n single-minded 
attention to our target. But by keeping the bodhisattva 
path In the foremost of our mind, we wIlÏ not be shaken 
by any kind of evaluation. 


Even 1f the three kinds retrogression of wavering 
due to a sense of vastness, wavering due to an 
awareness of the difficulty of the number of practices, 
and wavering due to awareness of the difficulty of 
realizing the Buddha*s enliphtenment cannot be 
avoided 1n the stage of preparation, one should stil 
refuse fo øIve up on the Buddha-path. 


456 


Mặc dù có phát tâm ban đầu, nhưng giữ được chú 
trọng không lay chuyển vào lý tưởng Bồ-tát không 
phải dễ. 

Một dòng trong kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đa nói rằng: “Vị Bồ-tát, trong khoảng suốt một trăm 
ngàn kiếp, không khởi một niệm sân khi bị mắng 
nhiếc, và không khởi một niệm vui khi được ngợi 
khen.” 

Một người mà không bị lay động bởi bất cứ lời 
khen hay chê là chân Bồ-tát, bởi vì hết cả tâm và thân 
đều chú trọng vào thành tựu giác ngộ. Chúng ta, những 
phảm phu hằng ngày trong đời thường dành nhiều thời 
gian vào việc được khen hay bị nhục, lúc nào cũng 
phông lên xẹp xuống giữa vui buồn. Đó là vì chúng ta 
thiếu chú tâm vào mục tiêu của mình. Nhưng bằng 
cách tiếp tục đi trên Bồ-tát đạo với tâm ưu tiên, chúng 
ta sẽ không bị lay động bởi bất cứ loại khen chê nào. 

Ngay cả nếu khi không tránh được ba loại thoái 
chuyên: 

- vì thấy ý nghĩa rộng lớn, 

- vì thấy tu tập các hạnh khó khăn, 

- vì thấy thành tựu giác ngộ của Phật khó khăn 
trong giai đoạn chuẩn bị, 

ta cũng nhất quyết không lìa bỏ Phật đạo. 


457 


Concernng these three kinds of retrogression, 


Yogacara says: 


Polishing ther minds, the courageous do not 


'WAVC€T. 


This phrase 1s repeated several times 1n the Cheng 
welIshi lun. lt provides us with encouraøement 1n our 
moments of hesitation. We are attempting to reach the 
buddha-realm, the actualization of a Buddhist lifestyle. 
Our Iimmediate target should be nothing other than 
learnng how to abide firmly 1n the arousal of the 
Iintention for enlightenment, but we are aware that the 
path to this state 1s fraught with the Influence of 
retrogression 1n the form of pessimistic dispositions. At 
such a time, we can find considerable encouragement 
1n the phrase “1n polishing theIr minds, the couragøeous 
do not waver.” We should receive this clearly and 
purely, allowing 1t to resonate deeply within our being, 
providing strength for our minds that fall so easily 1nto 
retroeression. We come to fully realize the great 
opportunty being made available for steady and 
certain advancement along the Buddha-path. 


x 


458 


Ưu tư về ba loại thoái chuyển này Duy Thức Học 
nói rằng: 
“Mài dũa cho tâm sáng, những người dũng cảm 


không nao núng.” 


Câu này được nhắc lại nhiều lần trong Thành Duy 
Thức Luận, sách tân chúng ta những lúc do dự. Chúng 
ta nỗ lực để tiến vào cảnh giới Phật, thực hiện nếp sống 
theo đạo Phật. Mục tiêu trước mắt của chúng ta không 
phải là điều gì khác hơn là an trụ trong sự phát tâm 
giác ngộ, nhưng chúng ta ý thức là con đường đi tới 
cảnh giới này thì đầy những ảnh hưởng thoái chuyển 
với khuynh hướng bi quan. Vào những lúc như thế, 
chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa sách tấn trong câu 
“Mài dũa cho tâm sáng, những người dũng cảm không 
nao núng.” Chúng ta nên tiếp nhận điều này một cách 
sáng suốt và thanh tịnh, để âm vang sâu xa tận sinh 
mạng chúng ta, tạo ra sức mạnh cho tâm thường dễ bị 
thoái chuyển. Chúng ta cũng thấy biết đầy đủ thuận 
duyên lớn lao tiễn vào Phật đạo đều đặn và chắc chăn. 


x 


459 


Conclusion: Yogàcàdra Today 


AWAKENING TO THE TRUE NATURE OEF 
OTHER-DEPENDENCY 


Over the course of ten chapters, we have 
conducted an overview of the composition and 
function of our minds, broadly learning about the 
mental mechansm as 1s explaned 1n Yogacara 
Buddhism. In dong so, we have continually placed 
emphasis on the aspect of the application of Yogacara 
in one”s dally life. But beyond the mere 1nsfruction 1n 
doctrine, or explicatlon of technical terminology, we 
have continuously tried to demonstrate how we can 
bring benefit to our daily lives using these princIples. 


In considering our mind as explained by Yogacara 
teachings, we may begiIn to question the reality of self- 
cogmition as a person living everyday liíe. We are 
forced to realize that 1t 1s not “reality” at all rather 1t 
seems to be far removed from anything that could be 
considered “real.” 


But to this end, Yogacara lays speclal stress on 
the fact that the content of our cogniflon arises 1n 
dependence upon the a/4ya-vừnana, after which If 1s 
subJect to three distinguishable layers of alteration. 


460 


Kết Luận: Duy Thức Ngày Nay 
ĐÁNH THỨC CHÂN TÁNH CỦA Y THA 


Qua mười chương, chúng ta đã xong việc mô tả 
ngắn gọn về cầu tạo và chức năng của tâm chúng ta, đã 
học hỏi được nhiều về cơ cấu của tâm theo Duy Thức 
Học Phật Giáo giảng giải. Như thế, chúng ta đã liên tục 
nhân mạnh khía cạnh ứng dụng Duy Thức Học vảo đời 
sông hằng ngày. Nhưng ngoài những chỉ dẫn đơn thuần 
về lý thuyết, hay giảng giải những thuật ngữ, chúng ta 
đã không ngừng cô gắng chứng tỏ cách thức làm sao 
mang lại lợi lạc cho đời sống hăng ngày khi ứng dụng 


những nguyên tắc này. 


Trong việc quan sát tâm theo giáo lý Duy Thức, 
chúng ta có thể đặt câu hỏi về thực tại trong việc tự 
hiểu mình là một con người sống đời thường ngày. 
Chúng ta phải công nhận đây không phải là “thực tại” 
chút nào mà có vẻ như rất xa với bất cứ thứ gì được 
xem là “thực.” 

Nhưng ở đoạn cuỗi này, Duy Thức nhấn mạnh sự 
kiện nội dung nhận thức của chúng ta khởi lên tùy 
thuộc vào 4-la¡-đda thức, sau đó còn phải chịu ba lớp 


biên đôi rõ rệt. 


461 


It Is possible for us to remain quite distantly 
removed from the Buddhist ideals of “knowing 
ourselves as we really are” or “percerving those things 
that surround us as they really are.” Indeed, we can live 


a mere virtual reality. 


This falsely cognized world was 1dentified above 
as the nature of attachment to that which 1s pervasIvely 
điscriminated 1n the three natures doctrine. All things, 
including the self, come to be as a result of the 
provisional harmon1zatlon of varlous factors under a 
certain set of conditions. And although they appear to 
exist In a stable permanence, they are 1n fact 
continually changing. Although the dependently arisen 
and ceaselessly changing phenomenal world that we 
inhabIt 1s originally of the dependently arisen nature, 
we Inadvertently take 1t to be something substantial. 
Additionally, we ceaselessly crave the things we find 
to be suitable, are disgusted with the things we find to 
be unsuitable, and finally, we attach deeply to these 


feelings of revulsion. 


Thịs 1s the world of nature of attachment to that 
which 1s pervasively discriminated, the state in which 


we are actually living. 


462 


Chúng ta có thể không gần gũi với những ý niệm 
lý tưởng của Phật Giáo là “biết chính mình như thật sự 
đang là” hay “nhận biết sự vật chung quanh chúng ta 
như thực sự đang là.” Thật ra, chúng ta chỉ có thể sông 


gần giống với thực tại. 


Thế giới nhận thức một cách sai lạc này được 
nhận diện theo fánh biến kế chấp trong ba tánh. Tất cả 
các pháp, kế cả chính chúng ta, sinh ra từ kết quả giả 
hợp những yếu tố khác nhau trong một số điều kiện 
nảo đó. Và tuy rằng những yếu tô này có vẻ hiện hữu 
trong một trạng thái thường hằng, thật sự lại liên tục 
thay đối. Tuy răng thế giới hiện tượng do duyên sinh 
và không ngừng thay đổi, trong đó chúng ta sinh sống, 
từ căn bản phụ thuộc /ánh y tha khởi, chúng ta vô tình 
cho đó là một điều gì có thực chất bền vững. Ngoài ra 
chúng ta không ngừng tham muốn những thứ thích hợp 
và chán ghét những thứ không thích hợp, và cuối cùng, 
chúng ta chấp chặt vào những cảm thọ chán ghét. 

Đây là thế giới của biển kế sở chấp, là tình trạng 


chúng ta thật sự đang sống. 


463 


Those of us who have learned something about 
the real state of our cogmition and attachment are not 
safisfied to simply follow one or two minor practices, 
but instead wish for the full removal of false 
attachment to that which 1s pervasively điscriminated. 
We can only then awaken to the other-dependent 
natuire of these momentary phenomena produced 
according to the coalescence of varlous conditlons, 
which continue In the flux of prlor extinction and 
subsequert arising. 


Thouph the essence of this other-dependency 1s 
none other than the perfectly true nature, 1t 1s taught in 
Buddhism that the perfectly real world 1s disclosed by 
the profound awareness of the empty character of all 
things. What 1s of cruclal Iimportance 1s to firmly 
acquire the habit of remaining aware that all things, 
including oneself, are not permanent substances, but 
that they are In a continuous state of flux. 


At the beginning, this kind of practice 1s not so 
simple. But in cultivating the awareness that we now 
have, we realize that our present mode of cogniflon 
somehow seems to be different from “truth” or 
“reality,” and from that, we need to further deepen our 
self-examinnation. If we carry on with this honest effort, 
the extremely tenaclous vell of attachment to that 
which 1s pervasively discriminated should be gradually 
removed, Just like the peeling off of a thin skm. 


464 


Những người trong chúng ta đã học được tình 
trạng thực sự của sự nhận thức và chấp dính của chúng 
ta thì không hài lòng với việc chỉ đơn thuần theo đuổi 
một vài cách tu tập thứ yếu, nhưng thay vào đó lại ước 
muốn cởi bỏ sạch hết biến kế sở chấp. Chúng ta chỉ có 
thể giác ngộ fính y tha khởi của những hiện tượng nhất 
thời được tạo ra theo sự kết hợp những điều kiện khác 


nhau, luôn luôn thay đối sinh diệt tiếp nối nhau. 


Tuy rằng bản chất của ứính y tha khởi không gì 
khác hơn là viên thành thật tính, Phật giáo dạy rằng thế 
giới thật sự sẽ hoàn toàn hiển lộ một khi ta tỉnh thức 
sâu xa về tánh không của các pháp. Điều tối quan trọng 
là kiên quyết tập một thói quen duy trì tỉnh giác rằng 
tất cả các pháp, kế cả chính mình, không phải là những 
thực thể thường hằng, mà đang ở trong một trạng thái 


luôn luôn biên dịch. 


Khởi đầu loại thực tập này không đơn giản như 
thế. Nhưng khi tu tập tỉnh giác, giờ đây chúng ta đang 
có, chúng ta nhận ra kiểu nhận thức hiện thời của mình 
có vẻ khác với “sự thật” hay “thực tại,” và từ đó, chúng 
ta cần đào sâu thêm việc tự quán chiếu. Nếu tỉnh 
chuyên thực hành, tắm màn ðiến kể sở chấp cực kỳ gan 
lì sẽ dần dần được tháo gỡ, giống như lột bỏ một lớp da 


mỏng. 


465 


YOGACARA AND THE LIEE SCIENCES 


In recent years, the life sclences have progressed 
rapidly, and those things that were here to fore 
considered to be under the domain of God alone have 
been revealed and accounted for one after another. We 
are constantly being amazed by the complex sclentIfic 
world around us. But this sclentific world 1s not at all 
incompatible with Buddhism. On the contrary, both 
agree with the basic position that human beings do not 
possess some kind of supremacy or special honor, but 
Iinstead have the fundamental character of simply being 
one kind ofbeing dwelling 1n the midst of nature. 


With current research In genetics and the charting 
of the full human genome, there has been an Increased 
tendency to try to engage these concepts with such 
Yogacara noflons as seeds, or the aÌgya-vữỪnana. 
Questions have been posed as to whether 1t 1s possible 
to explainn the genome from the perspective of the 
alaya-vjnana, or whether genes and seeds can be said 
to be the same thing. 


At present, such questions have still not gone 
beyond the level of idle talk. But for Buddhists who 
live in soclety and who have a keen 1nterest in the rapid 
developments of life sclence, I think that this sort of 
đialogue 1s Important. 


466 


DUY THỨC HỌC VÀ KHOA HỌC ĐỜI 
SÓNG 


Trong những năm gần đây, khoa học đời sống đã 
tiễn bộ mau lẹ, và những điều trước đây được xem là 
thuộc lĩnh vực của riêng Thượng Đề đã được vén màn 
và giải thích hết điều này đến điều kia. Chúng ta không 
ngớt sửng sốt trước thế giới khoa học phức tạp chung 
quanh chúng ta, và không có gì là không tương hợp với 
Phật giáo cả. Trái lại, cả hai đều đồng ý lập trường căn 
bản là con người không sở hữu một loại uy thế hay 
vinh dự nào, thay vào đó, con người có đặc tính căn 
bản chỉ là một loại chúng sinh sông giữa thiên nhiên. 


Với sự nghiên cứu đang hiện hành về di truyền 
học và biểu đồ đầy đủ về bộ gien của con người, đã có 
thêm nhiều khuynh hướng cô gắng nối kết những khái 
niệm này với học thuyết của Duy Thức như chủng tử, 
hay 4-ia-đa tức. Những câu hỏi được đặt ra là có thể 
giải thích được bộ gien trên quan điểm của 4-igi-đa 
thức hay không, hay có phải là những bộ gen và chủng 
#ử có thể xem như giống nhau. 

Hiện giờ, những câu hỏi như thế chưa đi quá 
phạm vi nói chuyện phiếm. Nhưng đối với những Phật 
tử sông trong một xã hội và đặc biệt quan tâm tới sự 
khoa học đời sống phát triển mau lẹ, tôi nghĩ rằng loại 
đối thoại này quan trọng. 


467 


However, there are Buddhists who have gone so 
far as to flatly claimm from the Yogacara perspectIve 
that seeds are genes. This 1s no doubt an apologetic 
stance that takes the Yogacara doctrine as something 
excellent that provides an explanation of state-of-the- 
art sclentific findings and should be thus valued. But 
this should not be considered the case. 


If seeds were Indeed equivalent to genes, the 
alaya-vjnana would be considered the entire genome, 
as 1{ 1S the consclousness confaining all seeds. 
Certainly, 1t 1s said that the deep mind of the a/aya- 
vừnana takes as 1ts three cognitive objects the seeds, 
body with faculties and natural world, approprlating 
these. Among these, the body with facultles 1s the 
physical body, and therefore 1t 1s clearly understood 
that the a/aya-vi/nana 1s deeply bound to the body. 
While many say that the deep mind of the alaya- 
vửnana 1S a mìnd unlimited 1n 1fs closeness Of 
connecfions to the body, even without these claims 1t 
must be admitted that this deep mind 1s a mental basIs 
that has a certain relationship with the body. 


Yogacara Buddhism argues that all causes are to 
be found within “transformatlons of conscIousness: 
and phenomena are reduced to being “mental factors.” 
As long as our understanding of Yogacara 1s based on 
this, seeds and human genetfics are beyond comparIson. 


468 


Tuy nhiên, có những Phật tử đi quá xa khi dút 
khoát cho răng theo quan điểm Duy Thức Học chứng 
tử là gien. Đây chắc chăn là một thái độ biện hộ xem lý 
thuyết Duy Thức như một điều hay tuyệt để cung cấp 
một sự giải thích về những khám phá khoa học tuyệt 
đỉnh và nên được đánh giá như thế. Nhưng không nên 
xem đây là trường hợp như thế. 


Nếu những chủng tử thực sự tương đương với 
những gien thì A-lại-da thức nên được xem là toàn bộ 
gien, vì chính đó là thức chứa đựng tất cả những chủng 
tử. Chắc chắn là tâm sâu kín 4-igi-da thức chiếm ba 
đối tượng nhận thức của mình là chủng tử, thân với các 
căn, và thể giới tự nhiên, làm của riêng. Trong những 
đối tượng này, (hân với các căn là thân vật lý, và vì thế 
rõ ràng là 4-lq¡-đda thức ràng buộc chặt chẽ với thân. 
Trong khi nhiều người nói là tâm sâu kín 4-i/qi-đa tức 
liên hệ vô giới hạn với thân, ngay cả khi không có 
những xác nhận này, cũng phải công nhận rằng tâm sâu 
kín này là nền tảng tâm lý có liên hệ với thân. 


Duy Thức học Phật Giáo lý luận rằng tất cả các 


z 
x33 


nhân đều được tìm thấy trong phạm vi “thức biến” và 
các pháp rút gọn thành những “7m sở. ” Chừng nào 
chúng ta hiểu biết Duy Thức căn cứ trên điều nảy, 


chủng tử và các ø/en của con người không thê so sánh. 


469 


Human genes are transmitted from parents to the1r 
chidren, and fundamentally consist of matter 
containng manipulative potentiality. Physical genes 
cannot be equated with the mental-energy seeds that 
Impregnate our actions 1nto the deep mind of the store 


CO'SCIOUSNess. 


As we have seen repeatedly, our acftlons are never 
finshed or complete. The energy accompanying the 
wholesomeness or unwholesomeness of the act 1s 
perfumed no the 2/aya-vjnana and  seeds 
Impregnated Into the depths of the mind are, no matter 
how Inconvenlent for the present self, not something 
that can be sinply manipulated. Exactly because of 
this, we realize that the seeds create the basIs for our 
actions, permeating the depths of our minds. They are 


wholly different from the human genetic code. 


To a Buddhsst, life 1s not started based only upon 
the Joimng of the sperm and ovum. The life-binding 
COnSClousness 1S necessary 1n the joiming of the 
essences of the mother and father, and wiIthout this, 1t 
1s understood that there can be no life. This life- 
binding consclousness 1s none other than the a/aya- 


ynana. 


470 


Những gien của con người được truyền từ cha mẹ 
tới con cái, và căn bản là gồm những vật chất chứa 
tiềm năng điều khiến. Những gien vật iý không thể 
được xem tương đương với chủng tử của năng lực tâm 
lý huân tập những hành động của chúng ta vào tâm sâu 


kín của ứàng thức. 


Như chúng ta đã thấy nhiều lần, những hành động 
của chúng ta không bao giờ kết thúc hay hoàn tất. 
Năng lượng theo sau những hành động thiện hay bất 
thiện được huân tập vào 4-lgi-đa thức và những chủng 
tử được thấm nhiễm vào tầng sâu trong tâm, dù có 
phiền phức cho cái ngã hiện thời tới đâu, cũng không 
phải là thứ có thể bị điều khiển dễ dàng được. Chính vì 
thế mà chúng ta nhận ra được rằng những chủng tử tạo 
ra nền tảng hành động của chúng ta, sẽ thấm nhiễm 
những tầng sâu kín trong tâm. Chủng tử hoàn toàn 
khác với mã di truyền của con người. 

Đối với một Phật tử, đời sống không bắt đầu chỉ 
dựa trên sự kết hợp của tình cha huyết mẹ. S?ïnh thức 
thì cần thiết trong sự kết hợp của tỉnh cha huyết mẹ, 
không có sinh /ức thì không có đời sống. Sinh thức 
này không phải là cái gì khác hơn là 4-lqi-da thức. 


471 


According to the theory of transmigration, we 
have many prior lives, and 1t 1s only because we were 
unable to let go of our attachment to life In our mosf 
recent past life that, at the moment of death, our a/aya- 
vửnana becomes the life-binding consclousness, and 
detaching 1tself, depends upon the next approprlate 
combination of the two drops of red and white. This 
consfitutes the moment of death as understood 1n 
Buddhism. 


Following this line of thought, the external form 
of the body may be Inherited from the sperm and egg 
Of the parents. But the contents of this body, the seeds 
that are the cause of manifest acfivifles, are something 
that has been Inherited from one”s past lives as far back 
as they extend. Again we can refute the claim that the 
genes passed down from parent to child are the same as 
the seeds of Yogacara. We are confronted with the 
đistinction made 1n seed theory, between Intrinsic and 
newly perfumed as well as the distinction between 
seeds that are uncontaminated and contaminated. It”s 
safe to assume that no one wIll argue that genes can be 
distinguished Into uncontaminated and contaminated 
ØTOUPS. 


Buddhists who live 1n ages henceforth wIll 
contnue to debate advanced findings made by 
researchers 1n the life sclences. 


472 


Theo thuyết về luân hồi tái sinh, chúng ta có 
nhiều tiền kiếp. Vì không buông bỏ sự dính mắc vào 
đời sống ở kiếp trước, vào lúc chết, A-iai-da thức của 
chúng ta trở thành s7: £hức và tự tách ra, tùy thuộc 
vào sự liên hợp thích ứng tiếp theo của hai giọt huyết 
và tính. Đây là phút lâm chung giải thích theo Đạo 
Phật. 


Trong phạm vi tư tưởng này, ngoại tướng của 
thân có thể được thừa hưởng từ tỉnh và trứng của cha 
mẹ. Nhưng bên trong thân, những chủng tử là nhân 
hiện hành, là điều gì đã thừa hưởng từ vô lượng kiếp 
trước. Một lần nữa chúng ta phủ nhận thuyết cho 
những gien truyền từ cha mẹ xuống con cái đồng với 
những chủng tử của Duy Thức Học. Chúng ta đối diện 
lý thuyết chủng tử với sự khác biệt giữa những chủng 
tử bấm sinh và những chủng tử mới được huân tập, 
cũng như sự khác biệt giữa những chủng tử không bị 
nhiễm ô và những chủng tử bị nhiễm ô. Chắc là không 
ai sẽ bàn cãi về những gien có thể được chia thành 
những nhóm không nhiễm ô và bị nhiễm ô. 

Phật tử sống trong những thời đại từ nay trở về 
sau sẽ tiếp tục thảo luận những khám phá tiên tiến 


trong các lãnh vực khoa học về đời sông. 


473 


But 1f we make these correspondences based on a 
superficlally felt sense of similarty, we wIll 
accomplish nothing but the mmvifation of useless 
confusion. We should ¡1nstead hold firm to the 
Yogacara position that reduces all things to mental 
factors, examine the differences closely, and then 
establish any correspondences to be made based on 
that. 


CONSCIOUS ACTIVITY and THE 
PRESENT AGE 


Yogacara Buddhism 1s a teaching that seeks to 
fathom the orIgin of all things 1n the deep, unconscIous 
mind called the alaya-vnana the dependent arising of 
the a/aya-vjnana. However, at the same time, our 
ConscIously aware activity impregnates the depths of 
that mind with new seeds, and thus the questlon of 
COnscIous activity 1s cruclal in Yogacara. To some 
extent, 1t 1s one of our only options for advancing 
toward enlightenment. As the thinking conscIousness 1s 
subJected to the powerful imnfluences of the manas, 
though there may be a conscious Intention within the 
thinking consciousness to attain enliphtenment, this 1s 
inevitably skewed by the self-centeredness and ego 
attachment of the zmanas. But we are helpless, and can 
only try to activate the powerful self awareness and 
Intenfionality of our thinking consc1ousness. 


474 


Nhưng nếu tạo ra những điều tương đương như 
thế dựa trên cảm giác có sự tương tự một cách hời hợt, 
chúng ta sẽ không hoàn thành được điều gì mà chỉ 
mang lại tình trạng rối ren không cần thiết. Thay vào 
đó, chúng ta nên giữ vững lập trường Duy Thức Học là 
rút gọn tất cả các pháp lại thành những Zđ sở, quán 
sát những sai khác một cách kỹ lưỡng, và sau đó kiến 
lập những điểm tương đồng. 


HÀNH ĐỘNG CÓ Ý THỨC và ĐƯƠNG KIM 
THỜI ĐẠI 


Duy Thức Học Phật giáo là một giáo lý tìm cách 
dò tìm tận nguồn gốc các pháp trong tầng sâu thắm của 
tâm vô thức là 4-/g¡-đda thức — duyên sinh của A4-lại-da 
ức. Tuy nhiên, cùng lúc đó hành động có ý /hức của 
chúng ta huân tập những tầng sâu của tâm với những 
chủng tử mới, và như thế vấn đề hành động có ý ức 
là điểm cốt yếu trong Duy Thức Học. Tới mức độ nào 
đó, đây là một trong những lựa chọn duy nhất hướng 
đến giác ngộ. Vì ý /#c dễ bị ảnh hưởng của M4í-na 
thức, tuy có thể có một ý định sáng suốt trong phạm vi 
ý thức đễ đạt ngộ, vẫn không thế nào tránh bị làm lệch 
hướng vì lòng vị kỷ và chấp ngã của ÄM⁄/-na thức. 
Nhưng chúng ta vô phương, và chỉ có thể cố găng 
khích động sức tỉnh giác nơi mình và ý định mạnh mẽ 
của ý /hc chúng ta. 


475 


Emphasizing this point, the Yogacaras say: 


Seeds produce manmifest activIfty; manIfest actIVIty 
perfumes seeds; three processes follow each other 
in sequence with cause and effect occurring 
simultaneously. 


This 1s the mechanism of our minds. That which 
produces our manIfest activitles are the seeds 1n the 
alaya-vjnana (seeds generating manIfest activifty), 
while at the same time, the energy from those mamIfest 
activitles 1s being planted back Into the alaya-vinana 
(manifest activity perfuming seeds). The 1nstantaneous 
alternation between the seeds and manIfest actIvify as 
the causes and effects of cach other 1s called 
simultaneous cause and effect. And 1t 1s withm that 
subtle alteralon that our opportumty lies for 
Improvement or degradation. This manifest mental 
activity that Iimpregnates the subsequently differing 
seeds Into the depths of the mind holds a profound 
sipmiicance, and the function of the thinking 
conscIousness that 1s Involved 1n this process, no 
matter how subtle 1t may be, 1s something that cannot 
be overlooked. 


Sclentific research has shown that we experlence 
roughly 60,000 thoughts passing through our mind 
each day. What 1s more I1nteresting, however, 1s that 
about 95 percent of these are the same thoughts we had 
yesterday. 


476 


Nhắn mạnh điểm này, các nhà Duy Thức Học nói: 
Chủng tử phát sinh hiện hành, hiện hành sinh ra 
chủng tử, hiện hành huân tập chủng tử; ba tiến 
trình lần lượt theo nhau tiếp nối với nhân và quả 


xảy ra đồng thời. 


Đây là cơ chế của tâm chúng ta. Phát sinh ra hiện 
hành của chúng ta là chủng tử trong 4-lqi-da thức 
(chúng tử phát sinh ra hiện hành), trong khi cùng lúc 
đó, năng lực từ những hiện hành ấy được gieo trồng trở 
lại trong 4-ig¡-da thức (hiện hành huán tập chúng tử). 
Sự biến đổi tức thời giữa chủng tử và hiện hành như là 
nhân và quả của nhau thì gọi là nhân quả đồng thời. Và 
dịp may của chúng ta để tiến lên hay thoái hóa nằm 
trong phạm vi sự biến đổi vi tế ấy. Hiện hành của tâm 
thức này huân tập những chủng tử khác nhau vào tận 
lớp tâm sâu kín sẽ mang một ý nghĩa sâu xa, và chức 
năng của ý /c tham dự vào tiến trình này, dù vấn đề 
có vi tế tới đâu, vẫn không thể bỏ qua. 

Nghiên cứu khoa học chứng tỏ rằng chúng ta kinh 
qua khoảng 60,000 ý nghĩ trong tâm mỗi ngày. Tuy 
nhiên, điều lý thú hơn là khoảng 95% ý nghĩ chúng ta 


đã có hôm qua. 


477 


One could say that we are carrying out lives In a 
stagnant way with little change, but If we change the 
perspective and take notIce of the fact that five percent 
1s different from the past, then this accumulation of 
small acts should be something that carries a deep and 
fundamerftal significance. The problem 1s, however, 
that the deep significance of each consclous act 
gradually loses 1fs relevance 1n the greater confext of 
OUT SOCI€YY. 


Modern socIety has, 1n 1s single-minded pursuIt 
of material resources and convenlence, been able to 
tread the path of economnic prosperIty, and based upon 
the recent revoluton 1n Informatilon technology, 1s 
reachng for an even greater cfficlency-priorifized 
socIefy. Thanks to this, we can be connected to the 
latest updated information without leaving the comfort 
Of our homes, and as a result, our daily life becomes 
steadily more convenient. Ït 1s not an exaggeration fo 
say that everything 1s “upgraded” dally, and that this 
moment knows no lim. To stay abreast of this 
advanced age, we must lead life In such as way as to 
keep focused on keeping up with new developments 
every day. But does this allow us time to think over 
what we did a year ago, or even ]ust six months ago? 
Or, how has the chain of our actlons led us to precisely 
this situation at this pornt 1n time? 


478 


Có thể nói là chúng ta sống cuộc đời mình theo 
một cách trì trệ, thay đổi rất ít, nhưng nếu chúng ta 
thay đổi quan điểm và để ý tới sự kiện là 5% khác ngày 
hôm qua, lúc ấy tích lũy những hành động nhỏ bé sẽ 
mang ý nghĩa cơ bản và sâu xa. Vấn đề là, tuy vậy, ý 
nghĩa sâu xa của mỗi hành động có ý ức dần dần sẽ 
mất đi sự thích ứng trong một hoàn cảnh to lớn của xã 


hội chúng ta. 


Xã hội tân tiến, trong việc tập trung tìm cầu 
nguồn lợi vật chất và tiện nghi, đã có thể tiến bước trên 
sự giàu có kinh tế, và dựa trên cuộc cách mạng công 
nghệ thông tin mới đây, đang tiến tới một xã hội đặt ưu 
tiên về năng suất lớn lao hơn. Nhờ thế, chúng ta có 
thông tin cập nhật mới nhất mà không phải rời căn nhà 
tiện nghi, và kết quả là đời sống hằng ngày của chúng 
ta tiện nghi hơn một cách vững vàng. Không phải quá 
đáng khi nói là mọi thứ đều được “nâng cấp” mỗi 
ngày, và bây giờ không biết giới hạn. Đề theo kịp thời 
đại tiến bộ này, chúng ta phải sống chú trọng vào việc 
cập nhật hóa những tiễn bộ mới. Nhưng điều này có 
cho phép chúng ta có thời gian suy nghĩ về những việc 
đã làm năm ngoái không, hay chỉ sáu tháng trước đây 
thôi? Hay là làm sao những chuỗi hành động của 
chúng ta lại đưa đến đúng hoàn cảnh này vào lúc này? 


479 


If pressed to clearly articulate these Implicatlons, 
many people would probably be utterly bewildered. As 
we advance further and further, our actions become 
trivialized, to the poInt that our actions seem to be as 
1nsignificant as paper fluttering 1n the breeze. 


Our world can be considered a permanent 
movement. The terrific transformation of socIety, Jusf 
like the television talk shows, 1s characterized by an 
unbroken tedium of empty chatter, continuing without 
a gasp for fresh air. There 1s not the slightest space for 
a moment of stillness. It 1s nothing but words surging 
like a flood, with the audience laughing “Ha Ha Ha” 
and not taking the slightest notice. In the end, there 1s 
nothing to show for 1t. Afferward, a sense of vacancy 
remains, but cannot be examined 1n a close and 
deliberate manner due to the hectic pace of our ÏlIves. 
We move to seek the next moment of horseplay, 
wanderng aimlessly. New Informaton tirelessly 


Surges In. 


Within human beimgs and all the varlous 
phenomena created by human beings, the aspects of 
movement and stillness originally maintain a state of 
equilibrium. But in the day-to-day survival of our dally 
life we concentrate on the aspect of movement, and the 
passing days Inevitably become distant. 


480 


Nếu bắt buộc phải diễn tả rõ ràng những ý nghĩa 
nảy, nhiều người sẽ cảm thấy rất hoang mang. Khi 
chúng ta ngày càng tiến xa hơn, hành động của chúng 
ta trở nên tầm thường hơn, tới một mức mà những 
hành động của chúng ta dường như không có ý nghĩa, 
chăng khác một tờ giấy bay chập chờn trong gió. 


Thế giới chúng ta lúc nào cũng chuyền động. Sự 
biến chuyên kinh khủng của xã hội, y như chuyện trò 
trình diễn trên vô tuyến truyền hình, tẻ nhạt không 
ngừng và huyện thuyên rỗng tuếch, liên tục không một 
lúc nghỉ để lấy hơi. Không có một khoảng trồng nhỏ 
nhất để im lặng một lát. Chăng có gì ngoài những lời 
nói trào dâng như nước lũ, với thính giả cười “ha ha 
ha” mà không hề chú ý. Cuối cùng không có cái gì để 
gọi là trình diễn cả. Sau đó, chỉ còn lại một cảm giác 
trống rỗng, nhưng không thể được xem xét và cân nhắc 
với một thái độ kỹ lưỡng bởi vì nhịp sống cuồng nhiệt 
của chúng ta. Chúng ta xê dịch để tìm phút giây vui 
đùa kế tiếp, đi lang thang không mục đích. Những 
thông tin mới tràn tới không chán mỏi. 

Trong phạm vi con người và tất cả những hiện 
tượng con người tạo ra, những yếu tô di động và tĩnh 
lặng cơ bản đều duy trì trạng thái cân bằng. Nhưng 
trong cuộc tồn sinh của chúng ta ngày nọ đến ngày kia, 
chúng ta đặt trọng tâm vào khía cạnh di động, và ngày 
tháng tiêu pha không tránh khỏi trở thành nhạt nhẽo. 


461 


Our Individual actions and behavior are regarded 
as having little sipmificance. The recent remarkable 
decline 1n ethics In every place, and at every level of 


socIety, has much of 1s origIn 1n this. 


Under these kinds of circumstances, living lIfe 
under the dally deluge of new Information, we 
eventually push to recover our lost personal time and 
sense of sfillness. But at this poInt Yogacara questlons 
the profound significance of human activity. As the 
effects of our actlons are never finished, the energy 
that carries the wholesome or unwholesome quality of 
the act 1s Impressed to some extent or another 1n the 
depths of the mind, and the remaining energy-as-seeds 
of the act are Impregnated Into the aÌaya-vÙnana. 
These qualiles are transmitted through all etermty, 
continung as latent potentialty withn the al2ya- 
vữnana. Since this 1s all happening 1n a reglion of mind 
that 1s Inaccessible to the waking consciousness, no 
matter how Inconvenlent the existence of such seeds 
may turn out to be for the situation of the present self 
not the slightest thing can be done about them. EIshun, 
the learned monk of KofukujJi Temple whom we have 
cied previously, composed this deeply 1Impressive 


V€FSC: 


482 


Những hành động và thái độ cá nhân chúng ta 
không có ý nghĩa bao nhiêu. Mới đây đạo đức xuống 
dốc đáng kế ở khắp nơi, và ở mọi tầng lớp xã hội, phần 


lớn do việc này mà ra. 


Trong những tình huống như thế, sống cuộc đời 
hằng ngày tràn ngập bởi những thông tin mới, chúng ta 
cuối cùng bắt buộc phải tìm lại sự mất mát thời gian 
sông riêng cho mình và ý nghĩa của tĩnh lặng. Nhưng ở 
điểm này, Duy Thức Học đặt câu hỏi về ý nghĩa sâu xa 
của hành động con người. Vì hậu quả những hành động 
của chúng ta không bao giờ kết thúc, nên năng lượng 
chuyên chở tính thiện và bất thiện của hành động được 
khắc sâu tới một mức nào đó vào tầng sâu kín của tâm, 
và năng-lực-như-chủng-tử còn lại của hành động được 
ghi khắc vào 4-igi-đda hức. Những tính chất này được 
truyền đi tới vô tận, tiếp tục như tiềm năng /rong A-lại- 
da thức. Vì tất cả những sự kiện này xảy ra trong vùng 
của tâm mà ý /hc không thể vói đến được, dù cho sự 
hiện hữu của những chủng tử này có phiền phức đến 
đâu cho tình trạng bản ngã hiện thời, cũng không thê 
làm gì được, dù một điều nhỏ bé nhất. Eishun, vị tăng 
uyên bác của chùa Hưng Phước, đã đề cập ở trước, đã 


sáng tác vân thơ gây xúc động sâu xa như sau: 


483 


Whatever one experlences, the reliable and 


I1ncorruptible seeds capture 1t. (Tamon”in nIkkI) 


Once seeds have been perfumed Into the a/4ya- 
vửnana one can rely on the fact that they wIll never 
decay; depending on their being firmly and clearly 
assimilated, the sipnificance of oneÌs acfIVIfles 1s 
confirmed. With this awareness, one should naturally 
avoid superficial frivolity, and become conscIous of 1t 


1n others. 


This 1s the driving force behind the mental 
mechanism of seeds generating manIfest acfivity and 
mamifest activity perfuming seeds that makes the seeds 
Of the first process and the seeds of the third process 
somewhat different. And, once again, the maintenance 


Of such awareness 1s clearly our conscious problem. 


Snce the seeds of ths vast amount of 
accumulated actions and behaviors are planted 1n the 
depths of our minds, eventually the alaya-vữnana 
taken as a whole has all of our past actlons as 1fs 
content. In other words, people are nothing other than 


what they create by theIr own actIivIfies. 


484 


“Bất cứ cái gì người ta đã trải qua, những chủng 
tử xác thực và bền vững đều giữ trọn.” (7amonin 
nikRi) 

Một khi những chủng tử đã được huân tập vào 
trong 4-lq¡i-da thức ta có thể tin tưởng vào sự kiện là 
chúng sẽ không bao giờ bị thui chột; dựa trên việc các 
chủng tử được hội nhập một cách chắn chăn và rõ ràng, 
ý nghĩa hành động của con người được xác nhận. Biết 
được như thế, ta đương nhiên nên tránh khỏi những 
việc phù phiếm hời hợt, và trở nên có ý hức. 

Đây là động lực đẳng sau cơ chế tâm thức của 
những chủng tử phát sinh hiện hành và hiện hành huân 
tập chủng tử, điều này làm cho những chủng tử của 
tiến trình đầu tiên và tiến trình thứ ba hơi khác nhau. 
Và một lần nữa, sự duy trì nhận biết như thế thì đúng là 


vân đê thuộc về tâm thức của chúng ta. 


Vì những chủng tử của một số lớn hành động tích 
lũy và thái độ này được gieo trồng trong trong tận lớp 
sâu kín của tâm chúng ta, cuối cùng 4-/gi-đa fhức, xem 
như một tổng thể, sở hữu tất cả những hành động trong 
quá khứ chúng ta và lấy đó làm nội dung chất chứa. 
Nói một cách khác, ta chỉ là người tạo ra chính mình 


băng những hành động của chính mình. 


485 


No matter how dramatically transformed a soclety 
in which I must live, my own actions are certainly not 
something to be regarded as beIng Insignificant. Nay, 
we may begin to naturally see them as carrying 


profound meaning. 


In this way, In our renewed recognition of the 
Importance of our activiies Including the most 
commonplace and mundane, the study of the mental 
mechanism understood by Yogacara Buddhism can 


play a very effective role. 


486 


Cho dù xã hội trong đó tôi đang phải sống biến 
chuyên đáng kế đến đâu, những hành động của tôi 
không thể nào bị xem như là một thứ không có ý nghĩa. 
Không, chúng ta đương nhiên có thê bắt đầu xem hành 
động của mình có ý nghĩa sâu xa. 

Như thế, đối với nhận thức mới mẻ này của chúng 
ta về tầm quan trọng trên hành động gồm cả những 
hành động tầm thường và thế tục nhất, sự nghiên cứu 
về cơ chế của tâm được hiểu bởi Duy Thức Học Phật 
Giáo có thể đóng một vai trò rất có hiệu quả. 


x 


487 


MỤC LỤC 


Chương Một: Duy Thức là ... 

Chương Hai: Cấu Trúc của Tâm 

Chương Ba: Chức Năng của Tâm 

Chương Bồn: Tích Lũy Kinh Nghiệm 
Trong Vùng Tiêm Tàng Của Tâm 

Chương Năm: Sự Phát Sinh của Các Pháp 
Chương Bảy: Tâm Tư Lương 

Chương Tám: Chức Năng của 

Tiên Ngũ Thức 

Chương Chín: Tôi là ai? 

Chương Muời: Quãng Đường tới Phật Quả 
Kết Luận: Duy Thức Ngày Nay 


x 


488 


103 
155 
271 


335 
S5) 


409 
461 


